Tùm hiếu 
SÁU PHÁI TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ 


Thích Mãn Giác 


-=-oÚO--- 


Mục Lục 


- Dẫn Nhập 

-Chương I: Triết Thuyết Mimàmsïa (Di Man 
Tác) 

-Chương II: Triết Thuyết Sàmïkhya (Số 
Luận) 

-Chương III: Triết Thuyết Yoga (Du Già) 
-Chương IV: Triết Thuyết Vaisùesiika (Thắng 
Luận) 

-Chương V: Triết Thuyết Nyàya (Chính Lý) 


-Chương VI: Triết Thuyết Vedànta (Phệ Đàn 
Đa) 
- Phụ Lục 


DẪN NHẬP 


Nghiên cứu về triết học Ấn Độ, chúng ta thấy rằng, không phải vì sự nhận định hay 
công nhận của toàn thể học giả, duy chỉ là do dựa vào ý kiến của một số đông mà triết 
học Ấn Độ được chia làm 6 phái. Danh từ Siadiarsùana là chỉ cho 6 phái triêt học, tức 6 
tự tưởng hệ của 6 triết thuyết được kế như sau: Pùrva-Mìùmàmià (tiền Di Man Tác), 
Sàmikhya (Số Luận), Yoga (Du Già), Vaisùesiika (Thắng Luận), Nyàya (Chánh Lý) và 
Vedanta (Phệ Đàn Đa). 


Tuy chia làm 6, nhưng kỳ thực tư tưởng hệ của 6 phái triết học này có nhiễu điểm 
trùng hợp nhau. Theo bộ Trung Quán Tâm luận cho biết, luận sư Thanh Biện 
(Bhàvaviveka) đã vạch ra những điểm trùng hợp của các triết thuyết này, như: nhiễu tr 
tưởng hệ của Sàmikhya lại nằm ở trong Yoga, hay của Vaisùesiika lại nằm cả ở nơi 
Mvàya. Chính vì lý do này, trong bộ Trung Quán Tâm luận, Thanh Biện đã phủ nhận sự 
hiện diện của 6 phải triết học trong ngôi nhà Triết học Ấn Độ. 


Nguyên do khiến Triết học Ấn Độ không phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa 6 triết 
thuyết, phần lớn do Vàcaspati Misùra gây nên. Chỉ một mình nhân vật này vừa san định, 


vừa trước tác, vừa chủ thích kinh điển của cả 6 phải nên không làm sao tránh khỏi sự 

trùng hợp. Với triết thuyết Sàmikhya, ông viết bộ SàmTkhya-tattva-kaumudi; với triết 

thuyết Yoga, ông viết bộ Tattvavaisùàradì để giải thích lại ý nghĩa bộ Yoga sùtra của 
Wyasa; với triết thuyết Nyàya, ông dựa vào bộ Nyàyavarttika của Uddyotakara rồi viết ra 
bộ Nyàyavarttika-tatparya-tika; với Mimàmisà, ông viết bộ Nyàyakaniikà để giải thích bộ 
Viddhiviveka của Manidianammisùra; với Vedamà, ông viết bộ Bhàmati để giải thích bộ 
Vedànta chú giải của Sanikara. Như vậy, trong 6 phái triết học Ấn Độ, riêng về kinh điển 
của triết phái Vaisùesiika là không bị bàn tay của Vàcaspati Misùra nhúng vào mà thôi. 


Một dẫn chứng rõ ràng là khi Vàcaspati Misùra viết bộ Nyàyavarttika-tatparya-tika 
cho triết thuyết Nyàya, ta thấy có nhiều điển tương đồng rất đậm đà với triết thuyết 
Vaisuestika. Bởi vì sự trùng hợp này, hậu đại đã phủ bác sự phán chia triết học Ấn Độ 
ra làm 6 phái, mà lỗi chính vì Vàcaspati Misùra đã không đủ sức tạo cho mỗi triết thuyết 
một sắc thái độc đáo riêng biệt. Ông chỉ có một cái công duy nhất là mạch lạc hóa tư 
tưởng hệ của mỗi triết thuyết và chia nó ra thành mấy đâu dây, thế thôi. Do sự thể này 
khiến 6 phái triết học Ấn Độ dù đã được phân chia, nhưng chúng cứ vẫn triển miên nằm 
chung trong một hệ thống tư tưởng. 


Vàcaspati Misùra sinh năm 800 và mất vào khoảng 870. Sở đĩ có danh từ “Sáu phải 


Triết học Ấn Độ” cũng chính là do ông đặt lấy; sự việc này được ghi trong chương 
Nyaya-Sùci-Nibhanda của bộ Nyàya-sùtra, do ông biên soạn vào năm 41T Tây lịch. 


Ngoài ra, sự sắp đặt 6 phải triết học Ấn Độ không được thống nhất. Như bộ 
Astasahasari của Vidyananda trong phải Anga (Bạch Y) thuộc Jaina (Kỳ Na giáo) viết 
vào khoảng năm 00, thì không sắp triết thuyết Nyàya vào 6 phái, mà Phật giáo lại được 
đặt thay ở đây. Đến học giả Haribhadra, thuộc thể kỷ thứ LX, trong phái Anga của Jaina 
giáo, khi viêt bộ Sáu phái triết học tập (Sadidarsùana-Samuccaya) thì 6 phái triết học 
gốm có trước hết là Phật giáo, rôi đến Nyàya, Samikhya, Jaina, Vaisùesika và 
Mimamisa. 


Lịch sử hình thành sáu phải Triết học Ấn Độ còn nhiễu, nhưng với vài dòng giới thiệu 
đơn giản này cũng đủ đề chúng ta có một khái niệm về sự tổ chức của 6 triết thuyết mà 
chúng ta sẽ nghiÊn cứu sau này. 


Phật lịch 2546 - 2002 
THÍCH MÃN GIÁC 


`... .. 
TRIÉT THUYÉT MÌMÀMÏSÀ (PÙRAMÌMÀMÏSA) (DI MAN TÁC) 


I.. KHỞI NGUYÊN 


T ất cả sáu phái triết học Ấn Độ, theo Vàcaspati Misùra, đều lấy Veda làm thẩm quyền. Nhưng 
riêng có hai bộ phận của Mìmàmisà được coi như là trực tiếp thừa kế tư tưởng Veda. Một bộ 
phận nhắn mạnh trên thánh điển Brahmania chú trọng về các nghỉ tiết tế tự thần linh, lập thành 
bộ phận hành nghiệp (karma-kanidïa), gọi là phần trước hay Tiền Mìmàmisà (Pùrva-Mìmàmisà). 
Bộ phận khác, chú trọng về tri thức và lập thành trí nghiệp (jnõàna-kanïdiïa), và được gọi là Hậu 
Mìmàmisà (Uttara-Mìmàmisà). 


Từ ngữ Mìmàmisà có ngữ căn là “man” ; nghĩa là tư duy. Sự phát triển của nó song song với sự 
phát triển về ngữ pháp Sanskrit. Nguồn gốc của nó khởi từ thời đại của nền văn học Brahmania. 
Các tác phẩm trong thời đại này chuyên chú về các nghỉ thức tế tự. Theo thời gian, nhiều nghỉ 
vấn được đặt cho các lễ nghi đó. Bằng phương pháp và theo ý nghĩa nào mà một cuộc lễ như 
thế mang lại nhiều hiệu quả tốt đẹp cho người tế tự, đây có lẽ là những hoài nghi đương nhiên, 
khi con người phản tỉnh về ý nghĩa nơi những hành động của mình. Tiến xa hơn nữa, con người 
nỗ lực để tìm thấy một nền tảng triết lý, hay một vũ trụ luận nào đó của một cuộc lễ. 


Cùng lúc, con người cũng phản tỉnh, tư duy về ý nghĩa của ngôn ngữ; với những lời cầu nguyện 
như thế, chúng được kết hợp như thế nào để có thể chuyển đạt nguyện vọng của người cầu 
nguyện đến các thần linh. Ngay trong đời sống thường nhật, bắt cứ là dân tộc nào và nói thứ 
tiếng nào, khi mà những tương quan xã hội càng ngày càng trở nên phức tạp, thì các quy tắc trở 
thành mối bận tâm của loài người. Trật tự của các tiếng, nội dung của một mệnh đề, và sự liên 
hệ giữa các mệnh đề diễn tả một ý tưởng; tất cả những điều này đều bao hàm một mối tương 
quan xã hội vô cùng mật thiết. Nếu thấy được tính chất của quan hệ ấy, ta có thể thấy được quy 
ước cộng đồng của một xã hội trong từng thời đại. 


Trên phương diện tôn giáo, sự giao tiếp giữa người và thần linh trở thành mối quan tâm không 
phải là nhỏ. Trước những hiện tượng bí mật của thiên nhiên, con người lúc nào cũng chỉ là một 
sinh vật bé bỏng. Đời sống của họ tùy theo những biến chuyển của thiên nhiên. Con người muốn 
tìm thấy, muốn nghe được những lời phán của các thần linh ngự trị trong thiên nhiên, để thỏa 
mãn những hành động mà mình phải có, và như vậy mới mong đạt đến một cuộc đời yên ổn, 
hạnh phúc trong sự bảo bọc của thần linh và thiên nhiên. Trên thế giới, không có một tôn giáo 
nào lại quên lãng không dạy tín đồ của mình những phương tiện, những quy tắc, đề lắng lòng 
nghe được tiếng nói phán truyền của thần linh. 


Trên đây chỉ là những suy luận về sự phát triển tất nhiên của ngôn ngữ. Nhưng chúng không 
phải không có căn cứ. Các tập Veda nguyên thủy, đã cho thấy rõ: các bài ca về Vàk, ngôn ngữ 
nhân cách hóa, hay về rita, điều lý vũ trụ, tất cả đều hàm ngụ ý nghĩa bí mật của ngôn ngữ. 


Thể của ngôn ngữ tất nhiên là âm thanh. Một tiếng nói, một âm tiết được phản tỉnh về sự chỉ phối 
của một âm thanh được phát ra, cố nhiên là vô nghĩa. Nhưng sự kết hợp của một chuỗi âm 
thanh thành một lời hay một câu nói, là sự bộc lộ những gì ẩn kín sâu xa trong lòng người. Và 
hơn thế nữa, đấy cũng là sự phát hiện từ những năng lực bí nhiệm của thiên nhiên. Phản tỉnh về 
sự chỉ phối của âm thanh đối với năng lực mầu nhiệm đôi khi dẫn đến khuynh hướng coi âm 
thanh như là bản thể thường tại. Và điều này đã xảy ra nơi các nhà Mìmàmisà trước kỷ nguyên 
Tây lịch, và trở thành những tranh luận sôi nổi giữa các nhà Mìmàmisà và các giáo phái khác 
sau kỷ nguyên Tây lịch, nhất là với các nhà luận lý học Phật giáo. Đối với các nhà luận lý học 
này, phái Mìmàmiïsà thường được gọi dưới danh hiệu Thanh thường trú luận. Bởi vì, mẫu tiền đề 


luận lý mà họ thường dẫn chứng để trình bày thế nào là một luận chứng sai lầm, thường thường 
là chủ trương “âm thanh thường trụ”, sábdahiï nityahi. 


Chúng ta cũng biết rằng sau sự phát triển của nền văn học Brahmania, là tiếp đến nền văn học 
Àranïayaka, Sâm lâm thư, mà sau này nới rộng thành các tập Upanishad. Trong khi, Brahmania 
chú trọng về tế lễ, thuộc bộ phận Karmakanidïa, thì trái lại Àranïyaka chú trọng về triết lý thuộc 
bộ phận .Jnõànakanidïa. Bộ phận trước trở thành hệ phái Purva-Mìmàmisà hay nói tắt là 
Mìmàmisà. Bộ phận sau trở thành hệ phái Uttara-Mìmàmisà, hay Vedànta. Các nghỉ tiết phụng 
thờ và tế tự thần linh của Brahmanïa đầu tiên được tập thành và hệ thống hóa bởi Jaimini, trong 
tác phẩm Mìmàmiïsà-sùtra, khoảng 200 trước Tây lịch. Tác phẩm này về sau trở thành nền tảng 
của triết phái Mìmàmiïsà. 


Mìmàmïsà-sùtra cũng bắt đầu như Brahma-sùtra của triết phái Vedànta. Một bên chỉ định 
karmakanidia và một bên chỉ định jnõànakanidïa. Mìimàmisà-sùtra bắt đầu nói: “Athàto dharma- 
jjinõàsà”: bấy giờ, khởi sự nghiên cứu vệ dharma. Từ ngữ này có một lịch sử phức tạp trong tư 
tưởng triết học Ấn Độ. Nhưng ở đây nó muốn nói đến “bổn phận” và có nguồn gốc trong thánh 
thư Veda. Sùtra I.i.2 nói: “Codanàlaksïano'rtho dharmahiï”, pháp là mục đích của nhân gian mà 
thánh thư Veda khải thị đặc tướng. Trong khi đó, Branma-sùtra I.i.1 nói: “Athàto brahma- 
jijinðàsà”, rồi bấy giờ khởi sự khảo nghiệm về Brahman như là Tuyệt đối thể. Trong cả hai, từ ngữ 
“jijnõàsà” đều có nghĩa là “muốn biết”. Người ta cũng tìm thấy từ ngữ này trong Sàmïkhya- -SÙfra, 
theo đó, sự “muốn biết” là động cơ cho nỗ lực diệt trừ đau khổ. 


Toàn bộ Mìmàmisà-sùtra chia làm 12 chương (adyàya), 60 tiết (pàda), 915 đề mục (adhikarania); 
mỗi đề mục được trình bày bằng một số sùtra và tất cả có 2.742 sùtras. Trong số các bản chú 
giải hiện còn, xưa nhất có lẽ là bản của SÙabara, được gọi là SÙabarabhàsiya; thời đại không 
rõ, nhưng được phỏng định khoảng 57 trước Tây lịch bởi Dr. Ganigànàtha Jhà, người đầu tiên, 
và cũng gần như duy nhất, viết nhiều về triết phái này. Chú giải của SÙabara lại được chú giải 
thêm bởi hai quan điểm khác nhau, do Kumàrila viết Slokavartika, và Prabhàkara viết Brihati. Cả 
hai đều sống trong khoảng thế kỷ thứ VII. 


Kumàrila gọi đầy đủ là Kumàrila Bhatitia, cùng một thời đại với SÙanikara nhưng lớn tuổi hơn 
SÙanikara. Đó là thời đại hưng thịnh của Phật giáo. Cả hai, theo quan điểm của hệ phái mình, 
cùng kịch liệt công kích Phật giáo, cổ xúy phục hưng tư tưởng chính thống của Veda. 
Prabhàkara được tôn xưng là Guru. Sự bắt đồng giữa hai nhà chú giải này tạo thành hai ngành 
Mìmàmisà, được gọi là ngành Bhafitia và ngành Guru. Có lẽ ngành Guru của Prabhàkara có 
trước Kumàrila, nhưng trước bao lâu thì chưa được xác định. 


Mỗi ngành Mìmàmisà cũng có tác phẩm riêng, dựa vào bản chú giải của mỗi vị Tổ của mình. 
Nhưng Dasgupta cho rằng những chú giải của họ không quan trọng, vì không có ý tưởng mới mẻ 
nào ngoài Bhatifia và Guru. 


II. CHÁNH TRÍ: HIỆU LỰC CỦA TRI THỨC (Tri thức luận) 


Tri thức luận, hay Pramànïa, là sự khảo sát về nguồn gốc và giá trị của tri thức. Về phương diện 
này, Mìmàmisà phân lớn chịu ảnh hưởng của Nyàya, dĩ nhiên với một vài chỉ tiệt dị biệt. Ở đây 
chỉ nói những chỉ tiệt đó. 


Chúng ta biết rằng một nhận thức gồm có năng tri (pramàtà), sở tri (prameya); do tác động nhận 
thức (pramà), chúng đưa đến một hậu quả, và hậu quả này hoặc đúng hoặc sai. Trong trường 
hợp đúng, nhận thức được nói là có giá trị, hay chánh trí (pramànïya). Chúng ta cũng giả thiết 
rằng giá trị đúng của tri thức có thể được khảo sát dưới hai tiêu chuẩn. Thứ nhất, theo tiêu chuẩn 
phù hợp; nghĩa là sự phù hợp giữa năng tri và sở tri. Khi năng tri hướng ra ngoại giới, nó tiếp 


nhận đúng sự biểu hiện của sở tri, và giá trị sẽ được khảo sát như một phóng ảnh hay một bản 
sao. Những người theo chủ thuyêệt duy nhiên hay thực tại luận theo tiêu chuẩn này. 


Tiêu chuẩn thứ hai trái lại. Nhận thức đúng phải là sự nhất trí giữa những gì đã từng kinh nghiệm 
và cái đang được kinh nghiệm. Bởi vì, nhận thức bao hàm một phán đoán, và một phán đoán là 
một toàn thể nhát trí nội tại. Tiêu chuẩn thứ nhất gần giống với các nhà Nyàya, theo đó giá trị 
đúng của nhận thức là tha chánh tri lượng (paratahi-pramànya). Với thuyết này, hiệu lực hay 
chân lý của nhận thức phải được khảo nghiệm bằng tác dụng hữu hiệu (samivàdi-pravritti). Như 
vậy, nhận thức chỉ có giá trị đúng khi nào nó cung cấp một hiểu biết thỏa mãn chủ đích, đưa đến 
hữu hiệu trí (arthakiryàjnõana). Tự thân của nhận thức không có vấn đề giá trị hay không giá trị. 
Hiệu lực của nó tùy thuộc các điều kiện ngoại tại. Các nhà Mìmàmisà chỉ đồng ý với tiêu chuẩn 
của Nyàya trên phương diện nhận thức không có giá trị, phi chánh tri lượng (apramànya), vì cả 
hai phái cùng coi nhận thức này như là tùy thuộc các điều kiện ngoại tại. 


Trên phương diện nhận thức có giá trị, chánh tri lượng (pramàniya), Mìmàmisà chủ trương 
thuyết tự chánh tri lượng (svatahi-prapamànïya-vàda). Tất cả nhận thức, ngoại trừ tác dụng ký 
ức, (smriti), đều tự chúng có giá trị, tự xác chứng chân lý, không lệ thuộc bất cứ điều kiện ngoại 
tại nào. Nhận thức không có giá trị, sai lầm, là do các nguyên nhân của nó bị thiếu sót, bắt xác 
(dosïa). Sợi dây bị tưởng lầm là con rắn, ấy là do các nguyên nhân ngoại tại không cung cấp cho 
nhận thức những phương tiện chính xác. Hoặc khi nhìn vỏ sò mà thấy là vàng, không thấy đúng 
đó là vỏ sò, nguyên nhân có thể do con mắt kém. Như vậy, hiểu biết sai lầm chỉ xảy ra khi nào có 
sự can thiệp của trí năng suy luận. Nhận thức thuần túy, tri giác, luôn luôn đúng, kế từ khởi điểm 
của nhận thức (utpatti) cho đến thành tựu quyết trí (jnõàpti). Khi nhận thức phát khởi, đối tượng 
của nó tức thì trình diện, không có một trung gian gián cách nào giữa sự phát khởi và trình diện 
này. 


Như vậy, nhận thức không tùy thuộc bắt cứ điều kiện ngoại tại nào khác, mà chỉ khởi lên tùy 
thuộc vào chính tác dụng của nó: svakàryakaranïe svatahï pràmànyami jnõànasya, trong điều 
kiện nhân quả nội tại, giá trị đúng của sự hiểu biết là do chính nó. Nói cách khác, giá trị đúng của 
sự hiểu biết (jnõanasya pràmànïyam) là do điều kiện nội tại, do chính nó (svatahï), và giá trị sai 
của sự hiểu biết (jnõànasya pràmànïyam) là do điều kiện ngoại tại, do cái khác (paratahï). Tác 
dụng ký ức không được kể là một tác dụng nhận thức, bởi vì ký ức chỉ khởi lên từ ấn tượng của 
một nhận thức quá khứ. 


Giữa Mìmàmiïsà và Nyàya có những bắt đồng về giá trị của nhận thức là do thái độ của mỗi bên 
về thực tại luận. Trong các cú nghĩa (padàrtha) của Nyàya, và Mìmàmisà chấp nhận, có hai cú 
nghĩa bị loại trừ: dị cú nghĩa (visùesïa) và hòa hiệp cú nghĩa (samavàya). Bởi vì, như Kumàrila đã 
nói, không phải có khái niệm về hai mà người ta có quyền xác nhận một sự dị biệt triệt để, và 
cũng không phải khi có khái niệm về một độc nhất mà người ta có quyền xác nhận một độc nhất 
tuyệt đối. Luôn luôn, đồng nhất tính có nghĩa là nhất thê của dị biệt (bhedàbheda). Nếu một sự 
vật được nhìn như một toàn thể, thì đó là toàn thể bao gồm các phần tử. Hay ngược lại, nhìn 
như một cá thể, thì đó là những phần tử rời của một toàn thể. Trong tác dụng của nhận thức, 
không phải người ta nhìn thấy những phần tử trước rồi mới nhận ra toàn thể của chúng. Toàn 
thể và thành phần cùng hiện hữu trong tương quan đồng nhất. Cả hai cùng nhìn nhận rằng nhận 
thức tri nhận đối tượng ngoại tại. Nhưng thực tại của Nyàya có thể là một dị biệt thể (visùesïa) 
mà cũng có thể là một nhát thể vô phân biệt (samavàya), trong khi đó Mìmàmïsà không chịu như 
vậy. 


Do đó, với Mìmàmisà, tính cách nhất trí của đối tượng nhận thức chỉ là một nhất trí giả, vì đó là 
nhất thể của dị biệt; nghĩa là, hoặc toàn thể của những thành phần, hay thành phần của một toàn 
thể. Trước một đối tượng nhất trí theo quan niệm đó, nhận thức không đòi hỏi sự khảo nghiệm 
nào ngoài tác dụng của chính nó. Nói cách khác, tiêu chuẩn hay chân lý nơi Mìmàmisà là sự phi 
mâu thuẫn. Nói như vậy không có nghĩa rằng khi năng tri tiếp nhận đối tượng thì cùng lúc giải trừ 
mâu thuẫn nơi nó, nhưng thăng hoa và tổng hợp mâu thuẫn ấy thành một nhất trí giả. 


Quan điểm thực tại luận của Niyàya và Mìmàmiïsà đã không đưa cả hai đến một tiêu chuẩn 
chung về chân lý, nhưng lại đưa đến một phần tương đồng về tiêu chuẩn của nhận thức sai lầm. 
Nói là một phần tương đồng, vì đối với tiêu chuẩn này, hai nhà Mìmàmisà là Kumàrila và 
Prabhàkara khảo sát nó dýới chiều hýớng khác nhau. Khảo sát của Kumàrila gần với các nhà 
Naiyayika hõn. Cả hai, Kumàrila và các nhà Naiyayika cũng quan niệm nhý nhau rằng sự sai lầm 
nõi nhận thức chính là do tổng hợp sai lầm giữa ðối týợng ðang trình diện và một sự thể từ ký ức 
tái trình diện. Quan điểm của các nhà Naiyayika được gọi là anyathà-khyàti, biệt hiện. Anyàtha 
có nghĩa là “một cách khác”. Tức đối tượng trình diện được nhìn thấy “một cách khác”. Nói rõ 
hơn, vỏ sò và khối bạc là hai thực thể dị biệt. Khi vỏ sò trình diện cho nhận thức, thay vì nó được 
tiếp nhận đúng y bản thân của nó, nhận thức lại thấy “một cách khác”: đó là một thỏi bạc. Thế là 
vì, thỏi bạc như đã từng được kinh nghiệm trong quá khứ nào đó, bây giờ được hồi tưởng và tái 
trình diện như một đối tượng của nhận thức, mà kỳ thực chính nó lại hiện diện ở một nơi khác. 


Nhận thức dù sai lầm như vậy, nhưng thực tại tính của đối tượng không hề bị ảnh hưởng. Vỏ SÒ. 
vẫn là một thực tại ở ngoài tri thức. Cũng như một chú bé đang ngôi trên xe lửa, nhìn qua cửa số 
thấy cây cối đang chạy lùi lại; trong thực tế, cây vẫn đứng yên một chỗ. Nyàya giải thích sự sai 
lầm này, nói đó là do trí tướng hiện lượng (jnõanalaksïanïa), trí tướng (jnõànalaksïanïa) và định 
sinh tướng (yogajalaksiania). Kumàrila không nhận có một tri giác bất thường nào như vậy. 
Quan điểm của Kumàrila được gọi là Viparìta-khyàti, tợ hiện, không mấy khác Nyàya. 


Prabhàkara bác bỏ cả hai tiêu chuẩn có tính cách tích cực về nhận thức sai lầm ấy. Tiêu chuẩn 
của ông mang danh là akhyàti, phi hiện. Kumàrila và Prabhàkara cùng đồng ý với nhau rằng 
trong tri giác sai lầm, thấy “đây là thỏi bạc”, thay vì vỏ sò, cả hai sự thể đều hiện diện. Nhưng tính 
chất “đây tương tợ ” đáng lẽ phải là tính chất của vỏ sò, lại không được nhận ra, và tính chất 
“kia” của thỏi bạc cũng không được nhận ra nốt. Sở dĩ như thế là vì vỏ sò và thỏi bạc cùng có 
tính chất trắng, tính chất sáng tương tợ nhau. Nhưng họ khác nhau ở chỗ, với Kumàrila, tính 
chất tương tợ của vỏ sò và thỏi bạc khiến chúng tạo thành một nhận thức đơn nhát; cho nên sai 
lầm không phải duy chỉ là sự vắng mặt của vỏ sò trong nhận thức mà còn là sự cộng tác của cả 
hai; trong khi đó, với Prabhàkara, sai lầm do sự vắng mặt của vỏ sò trong nhận thức, phi hiện, 
akhyàii. 


Trong thực tế, có hai đối tượng riêng biệt và hai nhận thức về chúng cũng riêng biệt, không liên 
hệ nhau; thực tế này không được biết đến cho nên mới thành ra sai lầm. Ở đây Prabhàkara phân 
tích ba trường hợp sai lầm. Một lọ thủy tinh màu trắng lại được thấy là đỏ vì đặt sát cạnh hoa 
hồng. Trong trường hợp này, nhận thức về lọ thủy tinh bị thiếu mắt màu trắng và nhận thức về 
màu đỏ bị thiếu mất hoa hồng. Cả hai đối tượng, mặc dù đều được nhận thức đúng, nhưng thảy 
đều thiếu sót một phần. Như vậy, sai lầm là do thiếu phân biệt giữa tri giác với tri giác, 
vivekàkhyàii. 


Trường hợp thứ hai, khi một người ngồi nhớ lại rằng hôm qua y nhìn thấy một con rắn giữa 
đường mà thực tế lại chính là sợi dây. Ở đây cũng có hai nhận thức khiếm khuyết, và sai lầm 
như vậy là do thiếu phân biệt về các ảnh tượng ký ức, bhedàgraha. Sau hết, một người tưởng 
lầm vỏ sò là thỏi bạc, cũng có hai nhận thức khiếm khuyết. Tính chất trắng bạc của vỏ sò được 
nhận ra, nhưng bản thân của vỏ sò không được n hận ra; đó là một khiếm khuyết trong nhận 
thức. Thỏi bạc trong ký ức thay vì ở nơi khác, lại bị tước mắt tính chất “nơi khác” của nó, và cũng 
là một nhận thức khiếm khuyết nữa. Đây là sự sai lầm do thiếu phân biệt giữa tri giác với ký ức, 
asamisargàgraha. 


Tóm tắt về giá trị của nhận thức, chúng ta cũng nên biết thêm rằng, Pàrthasàrathi, tác giả của 
Sùàstradipikaø,Tantearatna và Nyàyaratna, khoảng thế kỷ IX sau Tây lịch, đề nghị có bốn điều 
kiện cần thỏa mãn cho một chánh tri lượng: thứ nhất, kàranïadosïarahita, nhận thức không khởi 
lên từ những nguyên nhân bắt xác; thứ hai, badhakajnõànarahota, nó phải là nhất trí, không mâu 
thuẫn; thứ ba, agrihìtagràhi, nó phải tiếp nhận mới mẻ chưa từng tiếp nhận, và vì vậy ký ức 
không được coi là chánh tri lượng; thứ tư, yathàrtha, như nghĩa, nó phải trình bày trung thực đối 
tượng. 


II. NGUÔN GÓC CỦA TRI THỨC 


Pramàniïya là hiệu quả của nhận thức. Pramània, lượng, là nguồn gốc của tri thức. Nơi Jaimini, 
có ba lượng: hiện lượng (pratyaksiïa), tỉ lượng (anumàna) và thánh giáo lượng (sùabda). 
Prabhàkara thêm hai lượng: thí dụ lượng (upamàna) và nghĩa chuẩn lượng (arthàpatti). Kumàrila 
thêm lượng thứ sáu: vô thê lượng (abhàva) hay bát khả đắc (anupalabdhi). 


Hiện lượng (pratyaksa) là tri giác sơ khởi khi nội căn và ngoại cảnh tiếp xúc với nhau mà cả 
Prabhàkara và Kumàrila đều thừa nhận là, như các nhà Naiyayika, tri giác này có hai: hiện lượng 
vô phân biệt (nirvikalpa-pratyaksia) và hiện lượng có phân biệt (savikalpa-pratyaksia). Giải thích 
của họ đại khái cũng giống của Nyàya. Tuy nhiên, vì không nhận có hai cú nghĩa, dị (visùesïa) và 
hòa hiệp (samavàya), nên theo họ, hiện lượng vô phân biệt thâu nhận được cả tổng tướng và 
biệt tướng của đối tượng; nói cách khác, nó vừa thâu nhận đối tượng như một toàn thể của 
những thành phần và vừa ngược lại. 


Tỉ lượng (anumàna) là nhận thức bằng suy luận, khởi lên sau hai giai đoạn sơ khởi của tri giác 
hiện lượng. Một suy luận chỉ có thể có khi hai sự vật cùng hiện diện nơi một vật thứ ba. Thí dụ, 
lửa và khói cùng hiện diện trên núi. Sự hiện diện của khói với tư cách là một sở biến (gamaka 
hay vyàpya) trên núi tạo ra một khái niệm biến thông (vyàpti) cho phép người ta Suy luận có sự 
hiện diện của lửa, năng biến (gamya hay vyàpaka) trên núi. Suy luận không khởi đầu từ một 
mệnh đề tổng quát, từ sự cộng tồn phổ biến giữa một SỞ biến (gamaka) và một năng biến 
(gamya): nơi nào có khói nơi ấy có lửa. Nó do ký ức về sự quan hệ thường trực giữa hai sự kiện: 
khói và lửa, cùng hiện diện nơi một sự kiện thứ ba: bếp lửa trước đây. Như vậy, suy luận mang 
lại một nhận thức mới mẻ, chưa từng thấy: núi có lửa. Nói là mới mẻ, vì nhận thức về một hòn 
núi có lửa xuất hiện trong tri giác trực tiếp, chứ không phải là ký ức quá khứ được nhắc lại từ một 
mệnh đề tổng quát đã biết như liên hệ khói và lửa. 


Tỉ dụ lượng (upamàna) là nhận thức về tính chất tương tợ giữa hai sự vật. Một người trước kia 
đã có lần thây một con bò đi trong rừng, nay thấy một con bò rừng, tính chất tương tợ giữa con 
bò thường và bò rừng khởi lên trong nhận thức. Loại nhận thức này bao gồm một đối tượng 
trong ký ức và một đối tượng đang tri giác. Nó không phải là một nhận thức bằng suy luận, tỉ 
lượng (anumàsa), bởi vì quan hệ biến sung, hay biến thống (vyàpti) giữa hai con vật không cần 
thiết phải có. Nó cũng không phải là một hiện lượng (pratyaksïa), bởi vì ở đây nhận thức đạt 
được không phải là con bò, hay bò rừng, mà là tính tương tợ của nó. 


Nghĩa chuẩn lượng (arthàpatti) là nhận thức hàm ngụ. Giữa hai sự kiện tương phản, không nhất 
trí, người ta rút ra một hàm ngụ. Đến thăm một người bạn, biết chắc rằng y đang sống, nhưng 
không có mặt trong nhà; “đang sống” và “vắng mặt” là hai nhận thức tương phản, không nhất trí, 
đã được biết, chúng dẫn đến một hàm ngụ rằng y đang “ở đâu đó”. Nyàya đặt loại nhận thức này 
vào tỉ lượng (anumàna). Mìmàmisà cho rằng trong tỉ lượng không thể có sự không nhất trí như 
vậy. Bằng vào nghĩa chuẩn lượng, các nhà Mìmàmisà chứng tỏ rằng tự ngã tồn tại sau khi chết. 
Veda hứa hẹn phước báo cho tế tự, nhưng không phải hưởng thụ ngay sau khi vừa thực hiện 
xong một tế tự, mà là sẽ hưởng thụ trong một đời sống tương lai. Chính tác giả của một hành vi 
thiện hay ác sẽ hưởng thụ kết quả của hành vi ấy; do đó, tự ngã vẫn tồn tại sau khi chết để 
hưởng thụ những gì đã làm trong đời sống này. 


Prabhàkara không coi vô thể, vô thể lượng (abhàva) là nhận thức về một đối tượng vắng mặt. Nó 
cũng được gọi là bất khả đắc (anupalabdhi). Khi một người bước ra sau hè rửa chân, nhận ra 
rằng lu nước không có ở đó, không hiện hữu; như vậy, vô thể của lu nước được nhận thức. 
Prabhàkara không coi vô thể như là một phạm trù độc lập, một cú nghĩa (pàdàrtha). Vô thể của lu 
nước chỉ là sự vắng mặt của nó. Sự vắng mặt này dựa trên một không gian trống. Với các nhà 
Naiyayika, và Kumàrila, vô thể thực sự là một phạm trù riêng biệt, một cú nghĩa. Kumàrila không 


cho rằng vô thể chỉ là sự vắng mặt, là một không gian trống. Một không gian có thể trống đối với 
lu nước, nhưng lại không phải là trống với một vật khác, hòn đá chẳng hạn, có thể hiện diện nơi 
đó. Nhưng khác với các nhà Naiyayika, họ không thừa nhận có một nhận thức riêng biệt về vô 
thể, ngoài hiện lượng và tỉ lượng. Với Kumàrila, các giác quan không thể thâu nhận được một 
đối tượng vắng mặt, vô thể. Còn tỉ lượng lại là nhận thức bằng suy luận căn cứ trên hiện lượng. 
Sự vắng mặt của lu nước, vô thể của nó, là một loại nhận thức khác hẳn với năm loại nhận thức 
mà đối tượng có tính cách tích cực kia. Do đó, Kumàrila lập thêm lượng thứ sáu, vô thể lượng 
(abhàva-pramànïa) hay bắt khả đắc lượng (anupalaodhi) cho nó. 


Thánh giáo lượng (ábsdha) là nhận thức xuất phát từ thâm quyền của ngôn ngữ. Kumàrila chia 
nó thành hai loại: nhân tạo (purusïeya), đó là chứng ngôn của những nhân cách đáng tin 
(àptavàkya), và phi nhân tạo (apurusieyo), chứng ngôn của Veda (Vedavàkya). Một người anh 
sai người em dẫn đến một con ngựa, và cột lại một con bò, trong lúc đó, một chú bé nghe được 
lời sai bảo giữa hai anh em ấy mà nhận ra được thế nào là một con ngựa và thế nào là một con 
bò. Loại nhận thức như vậy không phải là hiện lượng, cũng không phải là tỉ lượng, mà là nhận 
thức bằng chứng ngôn. Chứng ngôn hay thánh giáo lượng là một khía cạnh tối quan trọng trong 
hệ phái Mìmàmisà, bởi vì nó xét đến bản chất của ngôn ngữ, và nhờ đó để có thể hiểu hiệu lực 
từ những chứng ngôn của Veda. 


IV. THANH THƯỜNG TRỤ 


Theo Prabhàkara, tất cả mọi âm thanh đều ở trong hình thức những âm tiết (varnïa). Một âm 
thanh (sùabda) được phát ra với ít nhất hai âm tiết trở lên. Nhiều âm tiết liên tục tạo thành một 
tập hợp âm thanh, chúng diễn tả một ý nghĩa nào đó. Âm thanh không phải xuất hiện rồi biến 
mắt; nó là những tổng thể thường trụ bất biến. Ý nghĩa được phát biểu bởi âm thanh do đó cũng 
có giá trị vĩnh cửu. 


Jaimini đề cập đến vấn đề âm thanh trong Mìmàmiïsà-sùtra, từ sùtra I.i.6 đến I.i.23. Trong đó, từ 
sùtra I.i.6-11, trình bày những luận cứ đôi lập (pùrvapaksia); từ sùtra I.i.12-17, trình bày những 
bác luận (uttarapaksia); và từ sùtra I.i.18-23 là chứng thành hay cực thành thuyêt (siddhànta). 


1. Pùrvapaksia 


(I.i.6). Có người nói: Âm thanh là sở tác (karma), vì hiện thấy như vậy. Pùrvapaksïa này muốn 
nói, âm thanh là nhân tạo, phát xuât từ thực nghiệm. Bởi vì là nhân tạo nên có tính vô thường. 


(I.i.7). Vì không vĩnh cửu vậy. Nghĩa là, sau khi âm thanh được phát ra, nó tức thì diệt mắt. 


(I.i.8). Vì từ ngữ “tạo tác” (karoti) được dùng ở đây vậy. Âm thanh phát ra, ngôn ngữ được dùng 
trong cuộc đàm thoại, rõ ràng là do sự tạo tác của con người. 


(I.i.9). Vì có sự đồng thời nơi các hữu tình khác vậy. Nếu âm thanh là một và thường, trong cùng 
một lúc không thê có nhiêu cuộc đàm thoại đang xảy ra. 


(I.i.10). Vì có những nguyên hình (prakriti) và những biến hình (vikriti) vậy. Một từ ngữ có nguyên 
hình khi đứng riêng rẽ, nhưng khi đi chung với những từ ngữ khác, theo luật tiếp âm (sandhi) nó 
phải thay đổi hình dáng. Thí dụ, từ ngữ neti trong cách ngôn: neti nety yàtmà. Hay dadhi atra, 
theo luật tiếp âm trở thành: dadhyatra. 


(I.i.11). Vì có sự tăng gia của âm thanh do nhiều người nói ra vậy. Một âm thanh được phát ra từ 
một người, qua đên nhiêu người, sô lượng tât nhiên không thê đông nhất. 


2. Uttarapaksia 


(I.i.12). Nhưng sự thật “hiện thấy” tương đồng trong cả hai trường hợp. Đây là trả lời cho sùtra 
I.i.6. Trên kia đối phương cho rằng âm thanh là sở tác, vì hiện thấy. Ở đây nói, âm thanh không 
phải là sở tác, mà là sự phát hiện bởi ý chí của con người. Tức là, nếu trước đây chưa được 

phát âm, âm thanh không phát hiện, thì bây giờ nó được phát hiện bởi ý chí phát âm. Như vậy, 


sự kiện âm thanh “hiện thấy” tương đồng trong hai trường hợp. 


(I.i.13). Những gì xảy ra (khi âm thanh hết được nghe) là không có tri giác về âm thanh tồn tại, do 
sự vắng mặt của đối tượng. 


(I.i.14). Từ ngữ chỉ cho ý vị. (Trả lời sùtra I.i.8.) Ở đây nói, bởi vì âm thanh vốn thường trụ, do đó 
ý nghĩa của những diễn tả này mới có thê là “sử dụng âm thanh”. 


(I.i.15). Tính đồng thời cũng giống như mặt trời. Một mặt trời duy nhất, nhưng đồng thời có thể 
chiêu rọi nhiêu nơi. 


(I.i.16). Nó là một từ ngữ khác, không phải là một biến hình. 


(I.i.17). Sự tăng gia được nói đến, là sự tăng gia của tiếng động (âm hưởng) chứ không phải của 
âm thanh. 


3. Siddhànta 


(I.i.18). Sự thực, (âm thanh) phải là thường trụ. Vì phát thanh là vì mục đích của kẻ khác. Nếu 
âm thanh không phải thường trụ, diệt mắt ngay sau khi phát, người này không thể truyền đạt ý 
nghĩa mình muôn nói cho một người khác. 


(I.i.19). Vì đồng dạng trong mọi trường hợp. Khi người ta nói “con bò”, bất cứ ai, trong bắt cứ lúc 
nào và bât cứ trường hợp nào, đêu hiệu được ý nghĩa của tiêng đó. 


(I.i.20). Vì không có số lượng. Mọi người đều dùng tiếng “con bò” trong tám lần, tự thân của tiếng 
“con bò” không hề trở thành sô lượng có tám. 


(I.i.21). Vì không bị lệ thuộc (anapeksiatvàt). Bất cứ sự vật nào bị hủy diệt cũng đều có nguyên 
nhân. Nhưng không hê thây có nguyên nhân cho sự hủy diệt của âm thanh. 


(I.i.22). Vì không có ý niệm về sự liên hệ (của âm thanh với nguyên nhân của nó). Đây là do một 
nạn vấn: âm thanh là sản phẩm của hư không. Trả lời, nếu âm thanh là sản phẩm. của hư không, 
vậy nó chỉ có thể là hư không trong một hình thái vi tiểu. Nhưng người ta không hề nhận ra có 
một phân tử vi tiểu nào trong sự thành hình của âm thanh. Nếu âm thanh là sản phẩm của hư 
không, giác quan khi tiếp nhận âm thanh cũng phải tiếp nhận được những phân tử hư không 
trong âm thanh. 


(I.i.23). Vì thánh điển có ám chỉ. Thánh điển Veda thường có ám chỉ tính thường trụ của âm 
thanh, như nói: “Do âm thanh vôn thường trụ...” v.v... 


V._ ĐA NGUYÊN THỰC TẠI (Bản thể luận) 


Trên khía cạnh bản thể luận, các nhà Mìmàmsïaka vay mượn khá nhiều các quan điểm của 
Nyàya, và họ cùng tiến tới khuynh hướng thực tại luận như Nyàya. Trên đây chúng ta cũng đã 
từng biết đến một ít chỉ tiết khác biệt giữa thực tại luận của Mìmàmsïà và Nyàya. Các chỉ tiết 
khác cũng sẽ được nói thêm ở đây. Họ cũng thừa nhận có hiện hữu của vô số linh hồn, và tính 
chất đa thù của những bản thể cứu cánh vật tồn tại đằng sau vũ trụ vật lý. 


Chúng ta biết rằng, Nyàya có sáu cú nghĩa (padàrtha), và cũng biết rằng trong sáu padàrtha đó, 
các nhà Mìmàmsïaka chỉ nhận có bốn, và thêm ba padàrtha riêng của họ, thành bảy tất cả. Đây 
là bảy padàrtha của Prabhàkara: thực (draya), đức (gunïa), nghiệp (karma), đồng (sàmànya), y 
tha (paratantratà), lực hay hữu năng (sùakti) và tương tợ (sàdrïisùya). Paratantratà của 
Prabhàkara có thể được coi như tương đồng với samavàya của Nyàya. Lý do loại bỏ samavàya 
và visùesïa đã nói trên và không cần nói rộng thêm ở đây. 


Kumàrila chấp nhận có năm cú nghĩa: thực, đức, nghiệp và đồng được để nguyên; cú nghĩa thứ 
năm, vô thể hay vô thuyết (abhàva), có bốn như Vaisùesiika: vô thể tiền hành (pràgabhàva), vô 
thể hậu hữu (pradhavamisàbhàva), vô thể tương đãi (anyonyàbhàva) và vô thể tuyệt đãi 
(atyantàbhàvà). Y tha (paratantratà) ở đây được coi như đồng nhất trong dị biệt (tàdàtmya, hay 
bhedàbheda). Kumàrila cũng loại bỏ lực (sùakti) và tương tợ (sàdrisùya), không coi như là 
những phạm trù độc lập, và giản lược chúng vào thực cú nghĩa. Kumàrila cũng chấp nhận chín 
cú nghĩa của Vaisùesiika, và thêm vào đó hai cú nghĩa khác: bóng tối (tamas) và âm thanh 
(sùabda). Các giải thích về các cú nghĩa của các nhà Naiyayika đại khái không mấy khác xa với 
các phái Nyàya và Vaisùesiika. 


VI. TỰ NGÃ 


Tự ngã (àtman) là một trong chín bản thể thuộc thực cú nghĩa (dravya-padàrtha) của 
Vaisùesiika-Nyàya: địa, thủy, hỏa, phong, không, thời, phương, ngã số. Prabhàkara và Kumàrila 
đều thừa nhận, như những nhà Naiyayika, có vô số ngã cá biệt, và coi ngã như là một bản thể 
thường trụ (nitya), biến hành (sarvagata). Nó là sở y (àsùraya) của thức và là một tri giả (jnõàtà), 
thọ giả (bhaktà) và tác giả (kartà). Ngã khác với thân thể. Theo Prabhàkara, nếu ngã không khác 
với thân thể, làm sao để giải thích khái niệm mà người ta có về sự tồn tại của ngã trong tất cả 
mọi tác dụng tri thức, và khi thân thể không có tri giác gì, người ta vẫn có khái niệm về sự tồn tại 
của nó. Nhưng Kumàrila cho rằng nếu nói ngã khác với thân thể vì có ý thức về tự ngã hiện diện 
trong tất cả mọi tác dụng nhận thức hay thân thể ðýợc tri nhận trong các nhận thức, nói vậy 
không hợp lý. Lý do khác biệt đó, theo ông, những vận chuyển, ý chí, nhận thức, khoái lạc, đau 
khỗ v.v... không thể được gán cho cho thân thể, bởi vì sau khi chết thân vẫn còn tồn tại một thời 
gian, nhưng lúc đó các tác dụng tinh thần này không còn tác dụng nữa. Ngã cũng phải được hiểu 
như là khác biệt với các cảm quan, bởi khi một số cảm quan bị hư hoại hay mắt đi, người ta vẫn 
không có cảm giác về sự khiếm khuyết như vậy nơi ngã. Thêm nữa, vì ngã được xếp vào thực 
cú nghĩa, nên nó có tư cách của một bản thể, nghĩa là bắt biến qua những tướng trạng biến đổi. 
Bản chất, hay tự tánh (svàbhva) của ngã là trí lực (jnõànasùakti), là tiềm lực gây nên tác dụng 
của nhận thức. 


Kumàrila, Prbhàkara, và các nhà Naiyayika, không đồng ý nhau hoàn toàn về giải thích bằng 
cách nào mà người ta nhận ra hiện hữu của ngã. Prabhàkara chủ trương thuyết ba tri giác đồng 
hiện (tripufiipratyaksia-vàda). Theo đó, năng tri, sở tri và tri thức, cả ba cùng phát khởi đồng thời. 
Tự ngã, với tư cách một năng tri, không bao giờ tách ngoài sở tri để được biết đến, và sở tri cũng 
không hề được biết đến mà không có năng tri đi vào tri thức để làm một yếu tố cần thiết. Cả ba 
do đó cùng phát hiện đồng thời. 


Như một người đang đi, người đó được gọi là người đi. Hành vi đi dựa trên người đi mà có. 
Nhưng người đi là tác giả của tác động chứ không phải là đôi tượng của tác động. Cũng vậy, tiêu 


ngã có tính cách tự chiếu (svayamiprakàsùa), như một ngọn đèn khi rọi sáng những vật chung 
quanh, chính nó cũng được nhận ra bởi tính cách tự chiếu của nó. Tiểu ngã làm sở y cho tri 
thức, và trong tri thức, cùng lúc, chiếu hiện năng tri và sở tri. Tiểu ngã trở thành yếu tố tri thức, là 
cái “tôi” không tách biệt ngoài tri thức. Trong giấc ngủ say, vì đối tượng không hiện khởi, do đó 
không có năng tri và chủ tri, và như vậy không có luôn cả tri thức. Trong trường hợp đó, ngã 
không thể được biết đến. Dù trong trường hợp nào, ngã vẫn không hề trở thành đối tượng của tri 
thức. Do đó, phải thừa nhận tính cách tự chiếu của nó. 


Kumàrila cho rằng tiểu ngã được tri nhận bởi ý thức (monas-pratyakïa), với tư cách là sở y của 
khái niệm về cái “tôi”. Nói cách khác, ngã tự nhận ra nó qua ý thức và ý thức chiếu hiện trong 
tâm thức như là cái “tôi”. Bởi vì Kumàrila chủ trương thuyết sở tri tánh (nõàtatà- vàda). Ông cho 
rằng, tự thức là một tình trạng của thức cao hơn và thuộc giai đoạn sau của thức. Thức chỉ được 
suy luận một cách gián tiếp qua sở tri tánh (jnõàtatà) của đối tượng. Do đó, không như 
Prabhàkara, Kumàrila thừa nhận ngã như là năng tri mà cũng là sở tri. Đó là sở tri trong khái 
niệm về cái “tôi”. 


Khi người ta thấy một sự vật nào đó, cái bàn chẳng hạn, và nêu một phán đoán: “Đây là cái bàn”, 
đó là lúc ngã như một chứng nhân quan sát, thâu nhận đối tượng. Phán đoán ấy cũng có thể 
được nói rằng tôi biết đây là cái bàn. Trong phán đoán này, không những sở tri cái bàn được 
nhận ra, mà năng tri cũng được nhận ra. Một phán đoán như vậy bao hàm hai thức liên tiếp, tri 
thức này hiễn lộ tri thức kia. Trường hợp đó có thể gọi là tác dụng nội quan (anavyavasàya) như 
các nhà Naiyayika. Hoặc khi người ta nói: “Tôi tự biết”, nói thế có nghĩa là “Tôi biết tôi”. Cái tôi 
vừa là năng tri, và vừa là sở tri cùng lúc, mà Kumàrila coi như không gây trở ngại gì đối với thực 
tại, mặc dù nghe ra có vẻ mâu thuẫn. 


Đối với Nyàya-Vaisùesiika, ngoài tiêu ngã (jivàtman), còn có ngã tối cao (paramàtman) hay 
Thượng đế. Mìmàmsïà, mặc dù chú trọng các nghỉ tiết tế tự thần linh, nhưng lại có một thái độ 
gần như vô thần. Thế giới nhiều đau khổ này nếu được coi là sáng tạo của một Thượng đề toàn 
năng và toàn trí, thế giới tự hữu, quả là điều không hợp lý. Triết lý karma hay nghiệp đủ để giải 
thích sự sinh thành và hủy diệt của thế giới. Hành vi tế tự như vậy chính là nghiệp chiêu cảm 
những phước báo tốt cho đời sau. Giải thoát đối với Mìmàmsïa có giá trị đạo đức nhiều hơn là 
ân huệ của Chúa như chủ trương của các nhà Vedànta mà về sau Sùanïikara nỗ lực khôi phục 
truyền thống hữu thần cho tư tưởng Upanishad. 


VII. CÁC CÚ NGHĨA KHÁC 


Bởi vì bản thể luận của Mìmàmsïà không mắy khác xa với Nyàya-Vaisùesïika, cho nên ta không 
cân trình bày chỉ tiệt ở đây. Một vài chỉ tiệt sai biệt giữa các phái đó được trình bày nơi vân đê 
ngã (àtman). 


Về đức cú nghĩa (gunïa-padàrtha), cũng như Nyàya-Vaisùesiika, ở đây Mìmàmsiïa cũng chấp 
nhận có 24 phẩm tính. Trong số đó, thanh (suabda) bị loại trừ và được thay vào bằng ' “hữu năng” 
(sùakti). Nó là một năng lực biểu trưng sắc thái của sự vật, như khả năng đốt cháy của lửa. Hiện 
hữu của phẩm tính này chỉ có nhận ra bằng suy luận từ kết quả mà nó tạo nên. Các phẩm tính 
(gunïa) khác, ngoại trừ pháp (dharma) và phi pháp (adharma), thảy đều được giải thích đại khái 
như Nyàya-Vaisùesiika. 


Những cú nghĩa còn lại cũng đã được giải thích rải rác ở các đoạn trên, tùy theo mỗi vấn đề liên 
hệ. 


VIII. NỌI DỤNG MÌMÀMÏSÀ-SÙTRA. (Nghĩa vụ đạo đức) 


Dharma, hay nghĩa vụ đạo đức, là chủ điểm của Mìmàmisà. Mọi vấn đề tư tưởng triết lý hay tôn 
giáo của hệ phái đều lầy đây làm điểm xuất phát. Để có thể thấu hiều vị trí của nó đối với những 
vấn đề liên hệ, trước hết chúng ta cũng nên xét qua nội dung của Mìmàmisà-sùtra, mà ngay từ 
đầu lấy ngay sự muốn biết (jijnõàsà) về dharma làm xuất phát điểm. 


Tập Sarva-darsùana-samigraha, tác phẩm trình bày các tiết phái, của Haribhadra, thế kỷ V sau 
Tây lịch, phân tích nội dung của Mìmàmisà-sùtra như sau, căn cứ theo 12 chương của nó; môi 
chương được coi như chứa đựng một vân đê. 


1. Tri nguyên luận, nguồn gốc của tri thức, khi nghiên cứu về ý nghĩa của dharma, nguồn mạch 
tri thức là thánh điên Veda. 


2. Phân biệt các loại tế tự chính và phụ, và hiệu quả của chúng. Chương này cũng tiếp tục tri 
nguyên luận của chương trước, và nói thêm phương pháp ứng dụng các loại tế lễ như được thấy 
trong thánh điển Veda. 

3. Nêu lên đặc chất của thánh điển Veda, giải quyết những điểm mâu thuẫn giữa các tập Khải thị 
lục (sùruti) và Ký ức lục (smriti). Chương này cũng nói về các tế thức, ý nghĩa bộ loại của chúng, 
cách thực hành các tế thức và nghĩa vụ của thí chủ. 


4. Quan hệ giữa tế lễ chính và phụ, nghỉ thức tức vị (Ràjasùya). 


5. Thứ tự các loại văn cú trong Veda, thứ tự tế lễ, quy định tế lễ, sự tăng gia và giảm thiểu các tế 
thức, và mức độ quan trọng của các tập Khải thị lục. 


6. Tư cách thí chủ, tế quan, và nghĩa vụ. 


7. Ứng dụng tế pháp này hay tế thức khác, theo sự quy định của Veda; suy định danh xưng 
(nàma) và đặc chất (linga) đề ứng dụng. 


8. Trình bày phương thức lựa chọn đặc chất như đã nói trong chương trước. 


9. Trường hợp dẫn chú văn, hay nghỉ thức, lựa chọn sự thích dụng hình thức ca vịnh (sàma) hay 
tê văn (mantra). 


10. Phế chỉ tế thức. 

11. Căn bản giáo lý của nghi tế. 

12. Tùy theo mục đích mà chấp hành tế thức. 

Nguồn mạch tri thức của Mìmàmisà là các tập Veda, được chia làm hai loại: tế văn (mantra) và 
Phạm thơ (Brahmania). Dựa theo đây, Taiken Kimura phân tích nội dung của Mìmàmisà-sùtra 

thành năm loại như sau: 

1. Nghỉ quỹ (vidhi), bộ phận chủ yếu là Brahamania, trình bày cách quy định các tế thức, thành 
bôn loại nghỉ quỹ: (a) Nghi quỹ phát đoan (utpatti-vidhi), mở đầu cho một cuộc tê; (b) Nghỉ quỹ 


phương pháp (viniyoga-vidhi), chỉ định phương pháp tế lễ; (c) Nghi quỹ thế đệ (prayoga-vidhi), 
thứ tự của cuộc lễ; (d) Nghi quỹ tế nhân (adhihàra-vidhi), quy định tư cách của người tế lễ. 


2. Nội dung của tế văn (mantra) và tập lục (samihità), gồm ba loại. (a) Tán ca (ric), những lời mời 
mọc trong cuộc tế thần, mà chủ yếu là nội dung các tập Rg-Veda; (b) Ca vịnh (sàman), ca ngợi 
các thần linh được mời mọc, chủ yếu là nội dung của Sàma-Veda; (c) Tế từ (yajus), những lời 
dâng cúng các phẩm vật được đọc lên hay ngâm nga trong khi tiến hành nghỉ thức, chủ yếu là 
nội dung của Yajur-Veda. 


3. Tế danh (nàmadheya), những danh hiệu được đặt cho các cuộc tế theo các thánh điển Veda. 
4. Cấm chế (nisiidha), những cắm chỉ trong một cuộc tế. 


5. Thích danh (arthavàda), nguồn gốc và hiệu năng của cuộc tế. 


IX. DHARMA: NGHĨA VỤ 


Dharma được định nghĩa bởi Jaimini như là phán truyền của Veda, bắt buộc phải thi hành những 
điều được chỉ định. Trên phương diện triết lý, nó là một trong 24 phẩm tính, tương phản với 
adharma. Jaimini cũng xác định rằng tri giác giác quan, hay hiện lượng, không thể tri thức được 
dharma đó. Bởi vì nó là sự phán truyền có tính cách vĩnh cửu, mà tri giác tùy thuộc tác dụng của 
giác quan, chỉ thâu nhận những gì xảy ra trong hiện tại. Suy luận hay tỉ lượng cũng không biết 
đến. Bởi vì sự phán truyền là sự phát hiện của ngôn ngữ, sự liên tục phát hiện của âm thanh. Mà 
bản chất của âm thanh vốn là thường trụ, vô sinh. Do đó, những gì được phán truyền, bởi thánh 
điển Veda, luôn luôn có giá trị tuyệt đối, vượt ngoài mọi khả năng nhận thức, trừ khả năng nhận 
thức trên chứng ngôn. Giá trị đó phải được tuân hành một cách trung thức, không thể khước từ 
hay cưỡng bức. 


Dharma được hiểu như vậy, thì chính nó là một nghĩa vụ tuyệt đối. Nói cách khác, dharma chính 
là nghĩa vụ tuyệt đối. Các nhà Mìmàmisaka đã nỗ lực chứng tỏ rằng thánh điển Veda không phải 
được nói bởi một người nào, dù là Thượng đề. Nỗ lực này hàm ngụ một ý nghĩa quan trọng, mà 
chúng ta có thể hiểu rằng, đó là những gì được phát hiện tất nhiên từ ý thức xã hội, từ một ý lực 
tự nhiên. Vũ trụ không có tác giả, không do sự sáng tạo của Thượng đề. Trong sự vắng mặt của 
một Thượng đế sáng tạo, điều hành và hủy diệt vũ trụ như vậy, con người tìm thấy một phán 
truyền tuyệt đối từ thiên nhiên. Và từ phán truyền đó, loài người nhận thức đâu là nghĩa vụ tuyệt 
đối mà mình phải tuân hành. Nghĩa vụ bao gôm hai phương diện: nghĩa vụ đối với xã hội, theo 
một căn bản đạo đức; và nghĩa vụ đối với thần linh, được thực hiện bằng những nghi thức tế tự. 
Trong đó, nghĩa vụ chính yếu là tế tự. 


Nghĩa vụ được chia thành ba loại: nghĩa vụ cưỡng bức, nghĩa vụ tự nguyện và nghĩa vụ cấm chỉ. 
Những hành vi bị cưỡng bức, bị bắt buộc phải làm, nếu không người ta sẽ bị đọa lạc vào con 
đường tội lỗi, mặc dù thi hành đúng mức cũng không hẳn sẽ hưởng thọ được phước báo gì. 
Những hành vi cưỡng bức này lại có hai: nghĩa vụ thường nhật (nitya) như sự cầu nguyện hàng 
ngày chẳng hạn, và những nghĩa vụ phải thi hành trong những cơ hội đặc biệt. Hành vi tự 
nguyện (kàmya) hay tự ý, những nghĩa vụ được thi hành theo một ước vọng nào đó, như muốn 
sinh lên cõi trời sung sướng, người ta phải thi hành một số các tế tự. Những hành vi cắm chỉ 
(pratisiddha), không được phép thi hành, nếu vi phạm chắc chắn sẽ đọa lạc đau khổ dưới địa 
ngục. 


Prabhàkara chủ trương nghĩa vụ như một ý nghĩa, và do đó, sự tuân hành theo các phán truyền 
mệnh lệnh của Veda không phải vì mục đích nào đó. Nghĩa vụ là nghĩa vụ. Veda không nói đến 
một cứu cánh của nghĩa vụ. Tự nghĩa vụ đã có giá trị nội tại trong mình nó. Nhưng với Kumàrila, 
những gì mà người ta thi hành là muôn nhắm đến một mục đích nào đó, Veda không hề gợi lên 
ước muốn thi hành. Thánh điển chỉ phân biệt mục tiêu tốt hay xấu mà hành động của nghĩa vụ sẽ 


dẫn đến. Rồi con người lựa chọn. Ánh sáng của ngọn đèn trong tay soi rõ đường đi. Nhưng đi 
hay không đi là do chính tự nguyện của người đi. 


Trong đoạn giới thiệu nội dung cương yếu của Mìmàmsà-sùtra, chúng ta biết rằng, nghĩa vụ mà 
Veda chỉ định chính là những nghĩa vụ tế tự. Thánh điển phân biệt rõ ý nghĩa của mỗi loại, mục 
đích và hiệu quả của chúng. Tuy nhiên, những nghĩa vụ tế tự này chỉ dành cho ba giai cấp trên 

của xã hội, không dính gì đến giai cắp thứ tư, thủ đà la (sùudra). 


Khi một cuộc tế được thực hiện xong, thì hành vi tuy dứt, nhưng nó đã gây ra nơi người tế tự 
một năng lực tiềm tàng, chưa từng có trước kia. Chính nó sẽ dẫn đến kết quả hiệu nghiệm của tế 
tự. Vì rằng năng lực chưa hề có trước khi tế lễ, cho nên nó được gọi là vô tiền (apùrva). Đây là 
quan niệm về nghiệp lực (Karma- sủakti) của Mìmàmisà, như được nói bởi Jaimini, sùtra II.i.5. 
Năng lực này được nhận ra bởi vô thể lượng (abhàva-pratyaksa). Tri giác hiện lượng không thể 
nhận ra, bởi vì hành vi tế tự sau khi đã thể hiện xong, tức thì biến mắt. 


Các nhà Mìmàmisà đầu tiên chỉ chú trọng dharma, và không biết đến giải thoát (moksia). Cứu 
cánh của dharma, hay nghĩa vụ tế tự, là đạt đến thiên giới, sanh thiên (svarga) để hưởng thọ 
khoái lạc. Lý tưởng giải thoát được khải thị từ các thánh thư Upanishads, khi mà triết lý về tế tự 
được khảo sát, và một tế lễ được biểu tượng cho một khải sáng vũ trụ, con người hướng về 
“muốn biết” (jijnõàsà). Giải thoát thường phải hàm ngụ một ý nghĩa nào đó của trí tuệ. Các nhà 
Mìmàmisà về sau thay thế lý tưởng sanh thiên bằng lý tưởng giải phóng (apavarga). 


Tiểu ngã chìm đắm trong luân hồi do kết hợp với thân xác, với cảm quan, với tâm và thức. Do 
kết hợp này mà tiểu ngã trở thành một tri giả (jnõàtà), một thọ giả (bhoktà), một tác giả (kartà). 
Giải thoát tức giải phóng tiểu ngã ra khỏi sự ràng buộc của thân xác. Bởi vì giải thoát là vượt lên 
mọi phước báo hay không phước báo, do đó không cần thiết phải thi hành các nghĩa vụ tự 
nguyện (kàmya-karma) hay cắm chỉ (pratisiiddha), vì hành vi tự nguyện dẫn đến phước báo sanh 
thiên, còn hành vi cắm chỉ nếu vi phạm sẽ đọa địa ngục. Hành vi thường nhật (nitya) mà Veda 
phán truyền, như nghĩa vụ tế tự chẳng hạn, phải được thi hành không hướng đến một mục đích 
hưởng thụ phước báo nào cả. 


Kumàrila cũng chủ trương thuyết tri hành hiệp nhát (jnõàna-karma-samuccaya). Ông coi ngã như 
là một năng lực của tri thức (nõàna-sùakti). Khi giải thoát, không còn những tác dụng của ý 
(manas) và các giác quan khác, và ngã trở lại trạng thái thuần túy của nó như là năng lực tri 
thức. Do đó, trong cảnh giải thoát, ngã không còn những phẩm tính khổ, lạc, dục, sân, v.v... 


Nhưng giải thoát mà không thể nhập bản thể tuyệt đối Brahman như các nhà Vedànta 
SÙanikara, hay diện kiến Thượng đề sáng tạo đầy ân huệ như các nhà Dvaita-Vedànta; sự giải 
thoát của Mìmàmisà như là sự giải trừ những ràng buộc của ngã đối với các nghĩa vụ có điều 
kiện, và duy nhát chỉ thể hiện bằng nghĩa vụ tuyệt đối không điều kiện. Thế thì giữa Vedànta và 
Mìmàmiïsà chưa chắc bên nào đã trung thành với lý tưởng của Veda hơn bên nào. 


l CHƯƠNG II 
TRIÉT THUYÉT SÀMÏKHYA (SÓ LUẬN) 


I. KHỞI NGUYÊN VÀ VĂN HỌC UPANISHAD 


Sàmikhya là một nền triết học tối cỗ trong các hệ phái triết học của Án Độ. Ngay từ thời đại khai 
sinh của các Upanishads, mặc dù chưa thành hình như một hệ 'thống, người ta cũng có thể tìm 
thấy ở chúng khá nhiều yếu tố liên hệ. Các Upanishads càng về sau càng sử dụng nhiều thuật 

ngữ của Sàmikhya. 


Bản kinh Upanishàd xưa nhất, chứa đựng những mầm móng của Sàmikhya phải nói là Taittirìya 
Upanishad. Bản kinh này thuộc trường phái Taittrìya của Yajur Veda. Toàn bộ được chia làm ba 
chương (Valli). Chương I, SÙiksïa Valli, trình bày những vấn đề của ngữ pháp, cách phát âm1. 
Chương II và III, Brahmànanda Valli và Bhrïgu Valli, trình bày tri thức về Ngã tối thượng 
(paramàtman). 


Các tiết 1-5 của chương II giới thuyết năm bộ phận, hay ngũ tạng (panõca-sùoka) mà trong đó 
Ngã (àtman) xuất hiện như là một tiểu ngã (jìvàtman): thực vị sở thành (anna-rasa-maya), sinh 
khí sở thành (pràna-maya), ý sở thành (manomaya), thức sở thành (vijinõàna-maya) và điệu lực 
sở thành (ànanda-maya). Chúng biểu tượng cho năm nguyên lý tổ hợp thành một sinh mạng 
(jìva) vật chất hay nhục thê, tổ chức sinh lý, hiện thức, lý tánh, và chân ngã. Các tiết tiếp theo của 
chương này, 6-9, nói về Brahman, như là căn nguyên của tất cả, ai biết được diệu lạc (ànanda) 
của Brahman, người đó thoát khỏi mọi sợ hãi. 


Các tiết của chương III viết về tìm kiếm Brahman trong năm tạng của tiểu ngã. 


Thuyết ngã tạng như vậy đã ám chỉ 25 đế sau này của SàmÏkhya. Tri thức về Brahman khởi 
hành từ các thực thể vật chất đi lần về căn nguyên tối hậu của nó, sự kiện này cũng báo hiệu 
quan niệm về lịch trình hiện tượng hóa từ tuyệt đối đến tương đối và từ tương đối trở về căn 
nguyên tuyệt đối, để thành tựu giải thoát cứu cánh. Trong năm tạng (sùoka), bốn tạng đầu bao 
hàm 24 đế mà căn nguyên tối hậu là tự tánh (prakriti), và tạng cuối cùng, diệu lạc sở thành, 
chính là Thần ngã (purusïa). 


Những quan niệm về tính phi biến dị (avyakta) của Thần ngã, và tính biến dị (varkta) của Tự tánh 
cũng được tìm thấy trong Kàthaka Upanishad. Thuyết tam đức (gunïa-traya) cũng được báo hiệu 
trong Mahànàràyana Upanishad, khi bộ kinh này mô tả con dê cái (ajà)2 có ba màu: đỏ, trắng và 
đen. Thuyết này lại được nói rõ, như một định nghĩa về Tự tánh (prakriti) gồm ba tính chất, trong 
SÙvetàsùvatara Upanishad3. Nhưng SÙanikara, thủ lãnh của Advaita Vedànta bác bỏ M tưởng 
này của Sàmikhya4. Đằng khác, bản chất của Thần ngã mà Sàmikhya coi như là tri giả (jnõàtà), 
thọ giả (bhoktà), Tự tánh như là tự nhiên giới, cũng được nói đến trong bộ kinh đó. 


SÙvatàsùvatara Upanishad thuộc trường phái Taittirìya của Yajur Veda. Nó không những chứa 
đựng những yếu tố của nền triết học nhị nguyên như Sàmikhya, mà còn bao hàm một tư tưởng 
nhất nguyên tuyệt. đối của Vedànta, theo giải thích của SÙanikara. Do đó, để chỉnh lý những mâu 
thuẫn có vẻ có, SÙanïkara khi chú giải đã nỗ lực loại bỏ những hàm ngụ nhị nguyên của nó. Dù 
sao, trong các bản Upanishads sơ kỳ, tử tưởng nhị nguyên hình như cũng đã báo hiệu, và tính 
cách mơ hồ của chúng giữa nhị nguyên và nhất nguyên khiến người ta khó mà xác định kỳ thủy 
Upanishad chủ trương một quan điểm nào. Chúng ta sẽ gặp lại những mơ hồ này ở hệ phái 
Vedànta được trình bày về sau. Các Upanishads hậu kỳ, thừa kế tư tưởng của những gì đã có 
trước, dĩ nhiên phần lớn chứa đựng khá nhiều mầm móng của Sàmikhya. 


Nhưng không hẳn Sàmikhya đã không trình bày trung thực tư tưởng của Upanishad như các nhà 
Vedànta, nhất là SÙanikara, thường chỉ trích5. Vì người ta thấy triết thuyết này được hàm ngụ 
hay được nhắc đến trong các Upanishads hay trong sử thi Mohàbhàrata, nên ngờ rằng đầu tiên 
Sàmikhya theo chủ trương hữu thần. Thế nhưng, theo Bàdaràyana, tác giả của Brahma-sùtra, 
kinh thơ căn bản của Vedànta, khi đề cập vấn đề phái Sàmikhya có là một triết thuyết trung 
thành với Upanishad hay không, đã kết luận rằng không phải, bởi vì triết thuyết này không giả 
thiết một Thượng đề vừa là nguyên nhân tối sơ, vừa là một tuyệt đối thể, và như vậy nó là một 
triết thuyết vô thần. 


Ý kiến của H. von Glasenapp, trong La Philosophie indienne6, cho rằng Ìsùvarakrina, tác giả của 
Sàmikhya-kàrikà, không như các nhà chú giải sau này đã tân công chủ thuyệt thừa nhận hiện 
hữu của một chủ tê vũ trụ, mà ông chỉ không bàn đên Thượng đề (lsùvara) mà thôi. Trong khi đó, 


các nhà chú giải của Kàrikà lại tìm những lý do để phủ nhận sự hiện hữu của Ìsùvara; và như thế 
Sàmikhya rõ ràng chỉ là một triệt thuyết vô thân kê từ sau kỷ nguyên tây lịch trở đi. 


Truyền thuyết lại cho rằng chủ trương vô thần của Sàmikhya đã có một ảnh hưởng quyết định 
đối với Phật giáo. Truyền thuyết này dựa trên sự kiện răng nơi Đản sinh của Phật, thành phố 
Kapilavastu, đã ám chỉ sự thừa nhận Kapila, sáng tổ của Sàmikhya. Điều này có thể kiểm chứng, 
nêu người ta xác định được niên đại của Kapila. 


Trái lại, theo ý kiến của Dasgupta7, chính quan điểm vô thần của Sàmikhya là do bị ảnh hưởng 
của Phật giáo. Nếu thế, có lẽ ngay từ khởi thủy, Sàmikhya đã chịu ảnh hưởng tuyệt đối duy thần 
của các Upanishads, nếu đó là chủ trương chính yếu của chúng chứ không phải do những luận 
giải về sau. Cho nên các bản văn Upanishads hậu kỳ, cũng như trong Bhagavat-Gìta, và các sử 
thi khác, như trong Purnïa, đều cho rằng Vedànta và Sàmikhya không chống đối nhau, đó là một 
chứng cớ, mặc dù có giá trị tương đối. Rồi về sau, do ảnh hưởng của Kỳ Na giáo và Phật giáo 
mà Sàmikhya từ bỏ quan điểm tuyệt đối hữu thần để đi theo khuynh hướng đa nguyên luận duy 
tâm và duy thực vô thần. Giải thuyết này tương đối có thể giải thích vì sao một vài người theo 
Sàmikhya sau này, như Vijnõànabhiksïu, ở nửa cuối thế kỷ XVI, đã cố gắng phục hồi quan niệm 
hữu thần cho Sàmikhya. 


II. TRUYÊN THỪA VĂN HỌC 


Một bài tụng trong SÙvetasùvatàra Upanishad8 có nhắc đến chữ kapila gây thành truyền thuyết 
theo đó Kapila, sáng tổ của Sàmïkhya cũng đã được tiên liệu. Nhưng kapila ở đây là một từ ngữ 
chỉ cho Hyranïya-garbha, kim thai, hay bào thai của vũ trụ. Mã Minh (Asùvaghosia), trong Phật 

sở hành tán (Buddhacarita) cũng có đề cập đến Kapila và đồng hóa với Prajapatti, tổ phụ của thế 
giới. Kim Thất Thập luận9 của Tự Tại Hắc (Ìsùvarakrisinïa) nói rằng Kapila là một tiên nhân (risii) 
thời khởi thủy từ hư không mà sinh. Những truyền thuyết có tính cách thần thoại này hiển nhiên 
được gợi hứng từ chữ kapila được nhắc đến trong SÙvetasùvatàra Upanishad như vừa kẻ. 


Niên đại đích xác của Kapila, cho đến nay vẫn chưa dễ gì xác định. Nếu theo truyền thuyết, 
người ta chỉ có thê dự đoán niên đại đó không thê sau Phật. 


Từ Kapila trở đi, sự truyền thừa của Sàmikhya được Kim Thất Thập Luận phác họa như sau: Tối 
SƠ, đắng đại tiên (muni, chỉ cho Kapila), do từ tâm mà đem Tối thượng cát tường trí nói cho 
Àsuri. Rồi Àsuri truyền lại cho Panõcasùikha, và Panõcasùikha quảng bá giáo nghĩa (tantra) này. 
Cuối cùng, truyền thừa đến Ìsùvarakrisinia. 


Về Àsuri, ngoài truyền thuyết, không có tài liệu xác chứng sự thực lịch sử. Kim thất thập luận nói, 
Kapila trải qua 3.000 năm thờ phượng thần linh, ba lần truyền đạo, và cuối cùng mới thâu nhận 
Àsuri làm môn đệ. Panõcasùikha được nhắc đến trong phẩm Giải thoát (Moksia- àdharma) của 
Mahàbhàrata, theo đó, nguyên là dưỡng tử của một người con gái tên Kapilà của gia đình Àsura, 
lớn lên làm đồ đệ của Àsura và trở thành một học giả hữu danh. Tư tưởng Sàmïkhya của 
Panõcasùikha cũng được trình bày dưới một hình thức giản lược. Niên đại của Panõcasùikha 
được phỏng định trong khoảng 150-50 trước Tây lịch. 


Tác phẩm căn bản của hệ phái này là Sàmïkhya-sùtra được cho là do chính Kapila viết, nhưng 
nay đã thất truyền. Sàmikhya-sùtra hiện lưu truyền, cũng được gọi là Sàmikhya-pravacania là 
một tác phẩm khoảng thế kỷ XIV, vì nhiều lý do cho thấy như vậy. Trước hết, phải đợi đến bản 
chú giải của Anirudha về tác phẩm này, được gọi là Anirudhavritti, xuất hiện vào khoảng thế kỷ 
XV, nhắc đến, từ đó mới được biết tới. Ngay cả Guniaratna, thế kỷ XIV, nhà chú giải của 
Sfadidarsanasamuocaya (Lục phái tập yếu), đề cập đến khá nhiều tác phẩm của Sàmïkhya, mà 
cũng không thấy nhắc đến Sàmïkhya-sùtra. 


Tuy nhiên, hiện nay Sàmikhya- -sùtra vẫn là một tác phẩm hệ trọng của hệ phái này, ngang hàng 
với Sàmikhya- -kàrikaø của Ìsùvrakrisinia. Sàmikhya-sùtra, hay Sàmikhya-pravacana, gồm tất cả 
526 sùtras chia thành sáu quyền: I, gồm 164 sùtras; II, 47 sùtras; III, 84 sùtras; IV, 32 sùtras; V, 
129 sùtras; và VI, 70 sùtras. Ba quyền đầu trình bày các chủ điểm học thuyết của Sàmïkhya; 
quyền IV về pháp môn tu tập; quyển V đối với các hệ phái khác; quyền VI, các nghỉ vấn liên hệ 
bản thể luận của Sàmïkhya. 


Tác phẩm đầu tiên của Sàmikhya có lẽ là Sàmïkhya-kàrikaø của Ìsùvarakrïsinïa, khoảng thế kỷ II 
sau Tây lịch. Chú giải về tác phẩm này, có Sàmikhya-kàrikà- -bhảsya của Gaudïapàda, khoảng 
640-690. Naràyaniatìrtha viết Candrikaø về bản chú giải này của Gaudiapàda. Viinõànabhiksiu 
viết một tác phẩm về tinh yếu của Sàmikhya: Sàmikhya- sàra. Một tác phẩm khác, được nói là 
của Vijnõànabhiksïu, Pravacanabhàsiya, chú giải Sàmïkhya-pravacana, thì truyền thuyết lại cho 
là của Kapila. Viinõànabhiksïu cũng viết Yogavàrtika, chú giải tác phẩm của Vyàsa (kh. 400 sau 
Tây lịch); bản này lại là chú giải của Yoga-sùtra của Patanõjali. Như vậy, các nhà Sàmikhya hậu 
kỳ càng lúc càng tiến gần đến sự thực hiện việc sát nhập tư tưởng giữa hai hệ phái Sàmïkhya và 
Yoga. 


III. HAI MƯƠI LĂM ĐÉ (Bản thể luận) 


Sàmikhya được coi như thành lập từ động từ căn khya với tiếp đầu ngữ nhắn mạnh sàmiï, và do 
đó có thể hiểu Sàmikhya như là một hệ phái chú trọng phân tích sưu khảo. Nguyên lai, động từ 
căn khya có nghĩa là “đếm số” và như vậy, ý nghĩa của sự suy tư khảo sát trong hệ phái này hàm 
tính chất phân tích. Tuy nhiên, vì sự phân tích của nó đối với vũ trụ thế giới căn cứ trên từng đơn 
vị, nên hệ phái này được hiểu như là một chủ thuyết phân tích bản thể của vũ trụ thành những 
con số. Các nhà Phật học Trung Hoa dịch “Sàmïkhya” thành “Số luận” cũng theo chiều hướng 
đó. Khuy Cơ, tác giả Thành Duy thức thuật ký, nói lại định nghĩa “Sàmikhya” theo giải thích của 
Huyền Trang rằng: “Tiếng Phạn nói là Tăng khư (Sàmikhya) đây dịch là “s ố”, tức trí huệ số, tính 
đếm căn bản của các pháp mà lập danh, từ con số mà khởi luận, do đó gọi là “Số luận”10. 


Từ ngữ “Sàmikhya” cũng được đề cập đến trong SÙvetasùvatàra Upanishad, theo đó sự phân 
biệt (sàmïkhya) và tư duy (yoga) dẫn đến hiểu biết nguyên nhân (kàranïa) Thượng đề như là 
đắng thường trụ giữa những thường trụ (nityo nityànàmi), tâm thức giữa những tâm thức 
(cetanas cetanànàm), và do sau khi hiểu biết như vậy, người ta thoát khỏi tất cả mọi phiền trược 
(jnõàtavà devam mucyate sarvapàsùaih)1 1. 


Mahàbhàratà định nghĩa như sau về “Sàmïkhya”12: hiệu lực (pramànam) của những khiếm 
khuyết (dosïànàm) và của những hữu đức (gunïiànàm) một cách riêng biệt, được hiệu theo một ý 
nghĩa nào đó, đó là ý nghĩa của Sàmïkhya. 


Nói một cách tổng quát, “Sàmikhya” trước hết nên hiểu đó là “chánh tri thức”13, tri thức chân 
chính, và tri thức này được thê hiện bằng phân tích hay phân biệt như trường hợp mà 
SÙvetasùvatàra Upanishad đã sử dụng; phân tích và phân biệt này dẫn đến nhận thức có giá trị 
(pramànïa) giữa những gì được nói là khiếm khuyết hay bắt xác (dosa) và những gì được nói là 
toàn vẹn hay chính xác (gunïa) trong căn nguyên của nhận thức, hiểu theo định nghĩa của 
Mahàbhàrata. 


Sau hết, phải biết rằng căn bản cho phân tích và phân biệt là tính cách đa thù và sai biệt của hiện 
tượng giới, nghĩa là có thê phân loại vạn tượng theo từng đơn vị đề dân chúng trở về với bản thê 
tôi sơ, như giải thích của Huyễn Trang. 


Chúng ta đã biết phương pháp phân tích của hệ phái này cũng đã được ám chỉ cho Upanishad 
và Taittirìya vừa dân chứng ở trên là một trường hợp điên hình. Từ hai căn nguyên tôi sơ, căn 


bản vật chất (prakriti) và căn bản tâm linh (purusïa) khi giao thiệp nhau dẫn đến lịch trình hiện 
tượng hóa của vạn hữu. Lịch trình này được phân tích thành 25 phạm trù, gọi là 25 đê. Dưới đây 
là lược đô của chúng. 


Tự tánh (prakriti) 


Đại (mahat) Ngã mạn (ahamkàra) Ngũ duy (tanmàtra) (Ý) 
(Ngũ tri căn) 


(Ngũ tác 


(Ngũ đại) 


Thần ngã (purusïa) 


Tắt cả các phạm trù trong lược đồ trên được phân loại theo bốn tính chất: bản (mùla); biến dị 
(vikriti) hay vyakta); vừa bản vừa biến dị; và phi bản phi biến dị. Phân loại này căn cứ theo 
Sàmikhya-kàrikà của Ìsùvarakrïsinia14. Chúng cũng được giải thích theo tác phẩm này, và 
chúng ta dựa theo đó để trình bày. 


1. Prakriti, tự tánh, là nguyên nhân tối sơ hay căn bản (màla-karànïa) của vạn hữu, do đó không 
thê sinh ra từ một cái khác. Vì là nguyên nhân căn bản, nên nó được nói là bản (mùla-prakriti). Vì 
không sinh ra từ một cái khác, nên không phải là biên dị (avyakta hay avikriti). 


2. Đại (mahat), ngã mạn (ahamikàra), ngũ duy (tanmàtra): 7 phạm trù này phát sinh từ nguyên 
nhân tối sơ là Prakriti, theo quá trình: Đại phát sinh từ tự tánh, do đó có tính chất biến dị, đồng 
thời cũng là nguyên nhân cho sự phát sinh của ngã mạn, nên cũng là bản. Cũng vậy, Ngã mạn 
sinh từ Đại, nên có tính chất biến dị, và đồng thời là nguyên nhân cho Ngũ duy nên cũng là bản. 
Ngũ duy sinh từ Ngã mạn, và là nguyên nhân của Ngũ đại, Ngũ tri căn, Ngũ tác căn và Ý, do đó 
nó vừa bản vừa biến dị. 

3. Các phạm trù còn lại, 16 tất cả, Ngũ đại (bhùta), Ngũ tri căn (jnõànendriya), Ngũ tác căn 
(karmendriya) và Ý (manas), không là nguyên nhân cho một cái gì cả, nên chúng chỉ có tính chất 
biên dị. 


4. Thần ngã (purusïa), nằm ngoài lịch trình hiện tượng hóa, không là nhân, cũng không do cái gì 
mà sinh, nên không phải là căn bản và cũng không có tính chất biến dị. 


IV. THUYÉT NHÂN QUẢ 


Lịch trình hiện tượng hóa của vạn hữu là mối dây liên hệ nhân quả từ những căn nguyên tối sơ 
dân đến vạn thù sai biệt. Triệt gia khi chiêm nghiệm vệ bản thê của vạn hữu, hoặc nhìn chúng 


trong một quá trình từ sinh thành đến hủy diệt, hoặc khảo sát chúng trong bản chất tồn tại dưới 
những tương quan có tính cách cơ giới. 


Những quan điểm như thế thường dẫn đến hai thái độ khác nhau về liên hệ nhân quả. Hoặc 
tương quan nhân quả chỉ có ý nghĩa trong chiều dọc của sinh thành và hủy diệt. Hoặc tương 
quan đó chỉ là quan hệ cộng đồng tác dụng trong chiều ngang. Từ đó đi sâu vào chỉ tiết, người ta 
cảm giác những phức tạp mà chiều ngang hay chiều dọc không chỉ là những khía cạnh đơn 
thuần và cố định. Vũ trụ có thể xuất hiện từ một nguyên nhân hay hai nguyên nhân, nhưng ý 
nghĩa tồn tại của vạn hữu luôn luôn ở trong tư thế cộng đồng tác dụng. Tác dụng đó có thể là 
quan hệ dây chuyền của chiều dọc, nhưng những đa thù và sai biệt phải được khảo sát kỹ từ 
tương quan tác dụng theo quan hệ dây chuyền của chiều ngang. Dù nhìn theo chiều hướng nào, 
cái nhìn nguyên khởi vẫn có tầm mức quyết định. Cái nhìn nguyên khởi này, khi bắt đầu từ chiều 
dọc, người ta sẽ thấy quan hệ tất nhiên giữa vật liệu và ngôi nhà được xây cất cho biết tính cách 
sai biệt của nhân quả. 


Nói cách khác, có hai thái độ khi nhìn vào quan hệ nhân quả. Nếu khảo sát vạn hữu trong chiều 
hướng nhân quả sai biệt (kàranïa-kàrya-bheda), ta đi đến chủ trương quả không có sẵn trong 
nhân, và lập thành thuyết Vô quả luận (asatkàrya-vàda). Ngược lại, khảo sát trên chiều hướng 
nhân quả vô biệt (kàranïa-kàrya-abheda), ta đạt đến thái độ coi như quả đã có sẵn trong nhân, 
và lập thành thuyết Hữu quả luận (satkàrya-vàda). Thái độ thứ nhất được đặc trưng nơi các nhà 
Thắng luận (Vaisùesika), và ta cũng có thể kể thêm những nhà Tiểu thừa Phật giáo. Thái độ thứ 
hai là chủ điểm của Sàmïkhya, và nhờ đó mà hệ phái này đã mô tả hợp lý về lịch trình hiện 
tượng hóa của mình. 


Lập thuyết cho Hữu quả luận (satkàrya), Sàmïkhya-kàrikà đưa ra năm chứng cứ15: 


1. Vì phi hữu tức phi nhân (asad-akaraniàt: vô bát khả tác cố): nếu quả (kàryà) không có trước 
hay có sẵn trong nhân (kàranïa), nó sẽ là cái phi hữu (asat), bất thực như lông rùa sừng thỏ, như 
hoa đốm giữa hư không. Vàcaspati, thế kỷ IX, nói: “Ngay dù với một trăm nghệ sĩ, cũng không 
thể trở thành màu vàng”16. Nghệ sĩ có thể tô màu vàng lên bức tranh của mình, màu vàng đó, dù 
là kết quả từ hành vi của nghệ sĩ đó, nhưng không phải là kết quả từ chính bản thân hay bản thể 
của người nghệ sĩ. Đối với ông, màu vàng (nìlam) là một phi hữu (asat). Sự hữu (sat) của màu 
vàng phải ở một nơi khác. Dù cả trăm nghệ sĩ cùng họp lại, cùng cộng đồng hợp tác, nhưng 
không thể vì vậy mà trở thành màu vàng. 


2. Phải do nhân tố (upàdànagrahaniàt: tất tu thủ nhân cố): nhân tố hay thủ nhân (upàdàna) chỉ 
cho sự găn bó mật thiệt giữa quả với nhân. Quả chỉ là sự thê hiện hay phát hiện từ nhân tô. 


3. Nếu không, mọi sự không hiện hữu (sarvasamibhavà-bhàvàt: nhất thiết bất sinh cố): nếu quả 
không có sẵn trong nhân, tất cả mọi hiện hữu (sarvasamibhava) đều chỉ là vô thể (abhàva) hay 
không tự tánh, và như vậy cũng có nghĩa là bất thực, không hiện hữu. Điều này cho thấy, trước 
khi xuất hiện, quả phải có sẵn trong nhân. 


4. Vì là sở tác của năng tác nhân (sùaktasya sùakyakaranat: năng tác sở tác cố): đối với quả, 
nhân là khả năng sáng tạo (sùakta). Chỉ có nguyên nhân hữu hiệu mới có thể sáng tạo những gì 
đang tiềm ẩn trong nó. Như vậy, trước khi phát hiện, quả phải tiềm ẩn sẵn trong nhân của nó. 
Thành tạo chỉ là một cách hiện hóa, hay là phát hiện cái tiềm thế đó mà thôi. Nước không thể tạo 
ra sữa đặc; lau sạch không thể tạo ra áo quần; đất cát không thể tạo ra cơm hay dầu ăn. 


5. Vì nhân có quả (karanïabhàvàt: tùy nhân hữu quả có) : tùy theo nhân mà có quả. Quả là yếu 
tính của nhân tố và như vậy nó là một, đồng nhất, với nhân tố. Khi những trở ngại để thể hiện 
không còn nữa thì tự nhiên quả ấy phát sinh từ nhân của chính nó. Nhân và quả là những giai 
đoạn tiềm ẩn hay hiển hoạt của một quá trình. Áo quần tiềm ẩn trong vải, dầu ăn có trong những 
hạt có dầu, sữa đặc có từ sữa tươi. Quả có trước hay có sẵn trong nhân tố của chính nó. 


V._ TỰ TÁNH (PRAKRÏTI) 


Lịch trình hiện tượng hóa chỉ diễn ra cho những biến thái của vật chất. Vật chất tối sơ hay 
nguyên chất (pradhàna) chính là tự tánh (prakriti). SÙvetasùïivatàra Upanishad định nghĩa 
pradhàna, thắng nhân, như là những gì có thể diệt tận (ksïara), đối ngược với hara, một biệt 
danh chỉ cho SÙiva, đắng từ đó mà vạn hữu xuất hiện, như là những gì bắt diệt, bất tử 
(amrtàksara). SÙvetasùvatàra Upanishad cũng mô tả prakriti như là màyà17, vì đắng Đại chủ tê 
(mahesvara) sáng tạo vũ trụ như một nhà huyền thuật (màyin). 


Trong lý thuyết nhân quả, Sàmïkhya đã chỉ rõ quả chỉ là sự biến thái và phát hiện của một nhân 
ðã tiềm tàng quả trong nó. Prakriti là nguyên chất tối sơ, là nguyên ủy của vật giới, của vũ trụ thế 
gian. Prakriti, như đã thấy, vì là nguyên nhân và duy chỉ là nguyên nhân, nên có tính chất không 
biến dị, nó được gọi là phi biến dị (avyakta). “Nguyên chất tối sơ này chỉ có thể biết được qua suy 
luận nhân quả, nghĩa là chỉ có thể nhận ra rằng tỉ lượng (anumàna). Nó cũng là nguyên lý vô trị, 
vô thức, nên là vật chất (jada). Và vì nó là một năng lực hoạt động vô hạn nên cũng được nói là 
hữu năng (sùakti). 


Hiện tượng giới, vạn vật trong vũ trụ, bất kể vật chất hay tinh thần, tất cả phát hiện từ prakriti, 
chúng là những gì có tính chất biến dị (vyakta), chỉ cho sự chỉ phối của sinh, trụ, dị và diệt. 
Nhưng prakriti là nguyên nhân của tắt cả, nó không sinh ra từ một nguyên nhân nào khác, độc 
lập, tuyệt đối, đơn nhất và trường tồn, Sàmïkhya-kàrikà18 nêu lên năm chứng cứ cho sự hiện 
hữu của Prakriti. 


1. Vì biệt loại hữu lượng (bhedànàmiï parimanàt): Mọi vật trong thế gian, nếu được tạo ra, tắt 
nhiên chúng phải bị hạn ché, nghĩa là có số lượng (parimàna). Nói cách khác, hiện hữu của vạn 
hữu được hạn lượng bằng số lượng của chúng. Tính cách hạn chế hay hạn lượng này muốn nói 
rằng, một vật này chỉ có thể phát xuất từ một hay nhiều sự vật nào đó như là nguyên nhân của 
nó. Hạn chế của cái lu đất là đất sét, nguyên nhân của nó. Như vậy, phải có một vật thể nào đó 
không bị hạn chế mới có thể là nguyên nhân của vạn hữu sai biệt này. Từ một bình đẳng tỉ lượng 
mà suy ra, ta bắt gặp vật thể tối sơ, vô hạn, vĩnh cửu, nguyên nhân cho tất cả; đó là prakriti. 


2. Vì đồng tánh (samanvdyàt): Những đồ được chế tác bằng đất, hình thức và công dụng của 
chúng bắt đồng, nhưng chắc chắn là có cùng chất đất như nhau. Một khúc gỗ được xẻ thành 
nhiều mảnh để chế tác nhiều khí cụ cho nhiều công dụng khác nhau, nhưng vẫn cùng một bản 
chất gỗ. Cũng vậy, tất cả mọi biến dị trong lịch trình hiện tượng hóa đều có chung bản tính hỉ, ưu 
và ám, là ba tính chất của một prakriti. 


3. Vì hữu năng (kàryatah pravrittehï): Mọi hiện hữu phải xuất hiện từ tiềm năng của chúng. Tiềm 
năng của lu nước là đất sét. Trong lịch trình hiện tượng hóa cũng vậy, vạn hữu tìm thấy tiềm 
năng của chúng nơi prakriti. 


4. Vì nhân quả sai biệt (kàranïa-kàrya-vibhagàt): Quả và nhân là những sự thể khác biệt. Đất sét 
và lu đất, cùng tính chất nhưng không cùng hình tướng. Quả là hiện thể và nhân là tiềm thể của 
một quá trình. Thế giới hiện thực này phải bắt nguồn từ một nguyên nhân không cùng hình thái 
hiện tượng của nó. Cố nhiên, nguyên nhân này chính là prakriti. 


5. Vì biến tướng vô biệt (avibhàgàt vaisùvarùpyasya): Vì không có sự sai biệt của biến tướng, 
của trạng thái hoàn toàn hồn nhiên. Khi thế giới hiện thực này hoàn toàn hủy diệt, nó trở lại trạng 
thái hồn nhiên, được gọi là biến tướng vô biệt, nghĩa là tướng phổ biến không sai biệt. Rồi khi 
thế giới tái sinh, từ trạng thái hồn nhiên ấy, thế giới hiện thực bước vào lịch trình hiện tượng hóa. 
Prakriti là trạng thái hồn nhiên đó. 


Các luận chứng trên đây, như đã thấy, chúng diễn ra theo một bình đẳng tỉ lượng (anumàna), 
nghĩa là suy luận từ quả hiện hữu trong thế giới hiện thực đi lần lên đến nguyên nhân tối sơ của 
chúng. Cứ theo chiều hướng của một bình đẳng tỉ lượng như vậy, ta có thể bắt gặp mô tả của 
Maitràyanìya Upanishad 19: 


“Quả vậy, thoạt kỳ thủy, thế giới này duy chỉ là bóng tối. Cái đó ở trong nguyên lý tối cao. Khi bị 
kích thích bởi nguyên lý tối cao, nó chuyển động thành sai biệt. Quả vậy, hình thái đó là sự ham 
muốn. Khi sự ham muốn đó bị kích thích, nó chuyển động thành sai biệt. Quả vậy, đó là hình thái 
của hữu chất”. 


Mô tả này hàm ngụ ba phẩm tính (tri-gunïa) trong Prakriti. 


SÙvetasùvatàra Upanishad mô tả sự sáng tạo vũ trụ của Ìsvara20: “Ngài, sau khi khởi sự các 
công tác của mình kết hợp với ba phẩm tính, phân phối mọi hiện hữu. Khi ba phẩm tính này vắng 
mặt, công tác đã thực hiện của ngài trở thành hủy diệt, và trong sự hủy diệt của công tác ây, ngài 
tiếp tục quá trình sáng tạo khác.” 


Cả hai bản kinh đều mô tả quá trình sinh thành và hủy diệt của hiện tượng giới, mà nơi 
Sàmikhya, đó là quan hệ tồn tại và hỗ tương tác dụng của ba gunïa. Nếu chúng ở trong trạng 
thái quân bình, hiện tượng giới không hiện hữu hay hủy diệt để trở lại nguyên thủy. Khi chúng 
không ở trong trạng thái quân bình, lịch trình hiện tượng hóa của vũ trụ thế giới diễn ra. Lịch trình 
này, chỉ tiết sẽ đề cập sau, được Sàmïikhya-pravacana-sùtra21 mô tả: 


“Prakriti là trạng thái quân bình của sattvan rajas và tamas. Từ Prakriti chuyển động thành 
mahat; từ mahat thành ahamikàra; từ ahamikàra thành 5 tanmàtra, hai bộ indriya; từ tanmàtra 
thành 5 bhùta”. 


Về ý nghĩa của ba gunïa, Sàmïkhya-kàrikà XII-XIII nói: 


“Hỉ (prìti), ưu (aprìti) và ám (visiàda) là tự thể (àtmaka); chiếu (prakàsùa), động (pravritti) và 
phược (niyama) là mục đích (artha); chúng hỗ tương nhiếp phục, chỉ trì, sinh khởi và cộng 
tác ”22. 


“Sattva được nói là nhẹ và sáng; rajas, trì và động; tamas, trọng và phú. Chúng cùng tác dụng 
cho một mục đích duy nhật, như một ngọn đèn”23. 


Theo mô tả này, sattva, hỉ, là thực tại hay thực thể chịu trách nhiệm về sự phát hiện của đối 
tượng trong ý thức. Nó là yếu tố khoái lạc hay gây ra khoái lạc. Tướng dạng của nó là trôi nỗi 
bồng bênh, nhẹ nhàng (laghu: khinh) và sáng láng, chiếu rọi (prakàsùaka: quang). Quan năng 
của ánh sáng, sức phản xạ, chiều hướng thượng, hạnh phúc, như ý, ân huệ, tất cả đều do 
sattva. Nó có màu trắng. 


Rajas, ưu, là kích chất, là sự ham muốn, là nguyên lý vọng động. Rajas tạo ra đau khổ. Hậu quả 
của nó là sự cuông bạo. Đó là động lực tình cảm (cala: động) và khích tô (uapasïtanbhake: trì). 
Rajas màu đỏ. 


Tamas, ám, bóng tối, là nguyên lý trì hoạt, tức hoạt động trì trệ, u mê, không nhuệ khí. Nó gây ra 
trạng thái vô cảm, hờ hững, vô minh, uễ oải, ngơ ngác, tiêu cực, thụ động, là hậu quả của tamas. 
Nó là sức nặng (guru: trọng) và bao bọc (varaniaka: phú) và do đó trái với sattva. Tamas cũng 
trái với rajas vì sự hoạt động không ngừng của gunïa này. Tamas màu đen. 


Chú giải của Vàcaspati cho Kàrikà XII trên đây, về những hỗ tương của ba guniïa, theo đó: (a) hỗ 
tương nhiêp phục, chúng liên hệ với nhau mật thiệt cho đên khi một gunïa này thăng thê cho mục 


đích thì các gunïa khác ân phục; (b) hỗ tương chỉ trì, vì tác dụng của một gunïa này được hỗ trợ 
bởi các gunïa kia; (c) hỗ tương sinh khởi, khi một gunïa này tạo ra những kết quả của chính nó 
phải dựa trên các gunïa kia, và sinh khởi ở đây được hiểu như là hiến thái; cuối cùng, (d) hỗ 
tương cộng tác, chúng cùng hỗ tương quan hệ chứ không hiện hữu riêng rẽ. Ngọn đèn trong 
Kàrikà XIII mô tả những quan hệ hỗ tương của chúng: cũng như dầu phụng, tim bắc và ánh sáng 
của một ngọn đèn, cả ba cùng hỗ tương quan hệ tạo ra ánh sáng cho mục đích là chiếu sáng. 


Quan hệ của ba gunïa này cũng có thể mô tả một cách thi vị như tâm trạng của một người đang 
yêu. Tâm trạng đó là sattva, khi anh chàng cảm giác hoan lạc trong tình yêu; nó là rajas, khi 
chàng say mê săn đuổi và chinh phục người yêu không ngừng; và nó là tamas, sự mù quáng của 
anh chàng khi đeo đuổi người yêu. Hoài vọng, rồi thất vọng, rồi mù quáng; hay hoan lạc, rôi đau 
khổ, rồi mắt tinh thần, uễ oải, hờ hững. Những tâm trạng này liên tục quay cuông, biến chuyền, 
gây thành một tấn tuồng yêu đương sôi nôi. Nhà thơ Rasalìna mô tả tình yêu đó như là những 
phẩm tính gunïa, rằng: đôi mắt của người yêu vừa trắng, vừa đỏ vừa u tối, và vừa cả rượu ngon, 
độc tố và độc dược, mà hậu quả là khi những thứ đó xuyên qua trái tim tình nhân sẽ làm cho anh 
chàng hiểu được thế nào là sức sống, cơn hấp hối, lười biếng và sự ngừng đọng của chết chóc. 
Bởi vì, sattva màu trắng như rượu ngọt và mang lại hoan lạc của tình yêu; rajas, màu đỏ, như 
độc tố, gây ra đau khổ; tamas, màu đen u tối, như độc dược gây ra chết chóc, vô thức. 


Ìsvarakriiasinïa nói: “Chúng ta cúi đầu trước prakriti trắng, đỏ và đen, một người mẹ tự dưng mà 
có, một vú nuôi, một nơi chât chứa mọi sinh thành.” 


VI. PURUSÏA: THÀN NGÃ 


Prakriti như một con dê cái ba màu: trắng, đỏ và đen, sinh ra một đàn dê con. Trong khi đó, 
purusïa như một con dê đực đang đứng ăn cỏ. Nó là một con dê đực cô đơn, nhưng thong dong 
hưởng thụ những gì mà nó thích. Nó là một kẻ bàng quan, nhưng lại can thiệp vào sự sáng tạo 
của con dê cái. 


Định nghĩa về purusïa, Sàmïkhya-kàrikà24 nói: 


“Và vì trái ngược với prakriti, nên purusïa là chứng nghĩa (sàksitva), là kẻ độc tồn (kaivalya), 
trung trực (màdhyasthya), kiên giả (drsifiritva), phi tác giả (akartrbihàva), trái ngược với prakriti, 
bởi vì purusïa không có ba gunia”. 


Nhưng con dê đực không có ba màu như con dê cái mà chúng ta dẫn trong SÙvetasùvatàra 
Upanishad ở trên. Nó là chứng nhân, như con dê đực đứng nhìn đàn con của nó mà không dự 
phần nuôi dưỡng. Nó là kẻ độc tồn, vì ở ngoài lịch trình hiện tượng hóa, như con dê đực không 
tham dự việc thai nghén và sinh đẻ. Nó là trung thực, bởi vì prakriti với ba gunïa có co duỗi, trái 
lại purusïa lúc nào cũng rất thẳng. Nó là kiến giả, và phi tác giả, cũng được giải thích tương tợ, 
theo trường hợp con dê đực và suy diễn. 


Purusïia và prakriti cũng được ví dụ như một người què và một người mù. Purusia, nguyên lý 
tâm linh tối cao, nhưng là một nguyên lý không hoạt động, như một người què, có mắt nhưng 
không thể đi được. Trái lại, prakriti, nguyên lý vật chất tối cao, như người mù, tuy có hai chân mà 
không cũng không thể đi được. Cả hai hợp tác, người mù cõng người què, và người què chỉ 
đường. Thế là diễn ra lịch trình hiện tượng hóa. 


Cũng như prakrfti, purusia là nguyên lý tối cao không thể trực giác hay tri giác đến được, mà phải 
bằng vào suy luận. Sàmikhya-kàrikà25 dẫn năm chứng cứ cho suy luận về hiện hữu của 
purusïa: 


1. Vì tụ tập là vì cái khác (sanighàtaparàrthartvàt: tụ tập vị tha cố): chứng cứ mục đích luận. Sự 
vật được tạo ra là nhắm đến một mục đích nào đó. Người ta bện cỏ thành chiếu, vì hướng đến 
chủ đích ngồi. Màn kịch được trình diễn cũng nhắm mục đích phục vụ cho sự thưởng thức của 
khán giả. Cũng vậy, thế giới hiện thực này xuất hiện phải nhắm đến một mục đích nào đó. Khán 
giả của màn kịch, sự thưởng thức của họ, là nguyên nhân cứu cánh cho màn kịch đang trình 
diễn. Purusïa là khán giả để cho các đào kép, diễn viên gồm prakriti và các phạm trù kia xuất 
hiện thành hiện tượng giới: sự thỏa mãn các cứu cánh của purusïa là nguyên nhân xuất hiện của 
prakriti và ba trạng thái dị biệt26. 


2. Vì khác với ba gunïa (triguniàdiviparyayàt: dị tam đức). Chú giải chứng cứ này, Vàcaspati nói: 
với mục đích vì kẻ khác, chúng ta chỉ có thể suy luận từ một tụ tập này đến tụ tập khác, thành ra 
bất tận. Muốn tránh tính cách suy luận vô cùng này, phải chấp nhận sự hiện hữu của một 
purusïa. Nói rộng hơn, khi nhìn thấy thế giới vật chất, kể cả nội giới và ngoại giới, chúng ta biết 
răng tất cả nhằm phục vụ cho sự thỏa mãn của cái tôi (ahamikàra), nhưng thật ra, đó cũng chỉ là 
biến thái từ ba gunïa. Muốn tránh khỏi lý luận không đạt đến một kết luận cuối cùng, phải chấp 
nhận purusïa như là một nguyên lý khác biệt ba gunïa đó. Điều này có nghĩa rằng, tắt cả mọi sự 
vật đều được kết cấu bằng ba gunïa, và do đó, xét theo khía cạnh luận lý, người ta phải thấy có 
sự hiện hữu của purusïa không có các tính chất gunïa, để làm chứng nhân cho các gunïa đó và 
đồng thời vượt lên chúng. 


3. Vì là sở y (adhisitihànàt): Ba gunïa là những phẩm tính vô tri giác. Hiện tượng giới phải được 
thống nhất dưới sự chứng kiến của một chứng nhân sáng suốt. Mọi nhận thức đều giả thiết sự 
hiện hữu của một bản ngã. Bản ngã là nền tảng (adhisitihàna) của tất cả nhận thức thường 
nghiệm. Nhưng bản ngã trong tri thức thường nghiệm dưới khái niệm về một cái tôi ấy cũng chỉ 
là một biến thái có nguồn gốc trong nguyên chất tối sơ. Do đó, phải chấp nhận purusïa là sở y tối 
hậu của tất cả thế giới hiện thực, bao gồm cả tinh thần lẫn vật chất. 


4. Vì là người hưởng thụ (bhaktribhàvàt). Prakriti vô tri, không thể có kinh nghiệm về những sự 
vật do nó tạo thành. Như vậy phải có một tâm lý, tâm linh, trí tuệ, để kinh nghiệm những gì được 
sáng tạo từ prakriti đó. Prakriti chỉ là đối tượng của hưởng thụ, là thực khách (bhoktà). Tất cả 
mọi sự vật, bởi vì đều mang những tính chất của các gunïa, nên thảy đều có tính chất hoặc sung 
sướng, hoặc đau khổ, hoặc hờ hững. Tắt cả những tính chất đó chỉ có ý nghĩa khi nào có một 
nguyên lý tâm linh, trí tuệ, kinh nghiệm đến. 


5. Vì là độc ly (kaivalyàrthapravrititiehï): chúng ta sống trong thế giới, bị trói buộc trong đau khổ, 
và tìm cách giải thoát. Khi giải thoát ra khỏi mọi phiền trược của thế gian, ta sẽ là kẻ độc nhát, 
độc lập, độc ly, đứng ngoài mọi biến thái và biến chuyển. Ta hay kẻ đó phải là purusïa. Ước vọng 
giải thoát cho biết có kẻ giải thoát. Kẻ đó là purusïa. 


Purusïa như vậy được khám phá như là một nguyên lý tâm linh, một căn nguyên khác biệt căn 
nguyên nhất thể. Nhưng, purusïa đó là nhất thể hay phức thể, nghĩa là tất cả cùng từ một 
purusïa duy nhất, hay có sự hiện hữu của nhiều purusïa? Sàmïkhya-kàrikà chứng minh với năm 
lý do, rằng purusïa là phức thê: 


1. Vì là căn nguyên sai biệt cho sinh tử (janamarania karanànàm praftiniyamàt: sinh tử biệt căn 
cố): trong hiện tượng giới, kẻ này sống rồi kẻ kia chết, và cũng chính kẻ đó, nay chết đây và sinh 
nơi kia, rồi lại từ nơi kia chết đi mà thác sinh nơi khác nữa. Sống và chết tiếp nối liên tục như 
vậy, với vô số loài người và loài vật như vậy, tất nhiên không phải chỉ có một linh hồn (jìvàtman). 
Nhưng nếu purusïa là nhất thể, chỉ có một, thì sự sống và sự chết của một người này sẽ cũng có 
nghĩa là sự sống và sự chết của tất cả những người khác. Và rồi, mọi kinh nghiệm đau khổ, 
khoái lạc của một người này cũng sẽ phải là tất cả. Như vậy, purusïa phải là phức thể 
(purusiabahutvam: các ngã). 


2. Vì tác sự bắt cộng (ayugapat pravrittehï): nếu purusïa chỉ có một, sự sa đọa của người này 
cũng là sự sa đọa của tất cả, và giải thoát của một người là giải thoát của tất cả. Và rồi, một 
người hoạt động, tất cả cùng hoạt động. Nhưng thực tế không phải vậy, có người hoạt động thì 
cũng có những người khác lúc đó không hoạt động. 


3. Vì dị biệt ba đức (traiguniyaviparyayàt: tam đức dị biệt cố ): Trong 
tình trạng giải thoát, không cân phải giả thiết có nhiều purusïa, bởi vì, nếu có nhiều thì cũng chỉ 
khác nhau vê số lượng, trong khi đó tất cả đều ở ngoài ba gunia. Nhưng trong trường hợp sa 
đọa, số lượng dĩ nhiên phải được giả thiết là nhiều, mà về phẩm tính, trong trường hợp này thì 
sattva trỗi vượt mà trong trường hợp kia thì rajas trỗi vượt hay trong trường hợp khác nữa tamas 
trỗi vượt. Như vậy, về số lượng cũng như về phẩm tính, không thể tất cả chỉ là một như nhau. 
Vậy, purusïa phải là phức thễ. 


Vàcaspati chú giải Kàrikaø về các chứng cứ này, kết luận rằng sự giả thiết về phức thể không có 
gì khó khăn, bởi vì thừa nhận có hai nguyên lý căn bản và tôi sơ như vừa thầy, Sàmïkhya được 
đặc trưng như là một chủ thuyêt lưỡng nguyên. 


VII. Ý NGHĨA HIỆP TÁC (Hiện tượng luận) 


Có hai thái độ mà một triết gia có thể lựa chọn khi muốn khảo sát về căn nguyên và xuất hiện 
của vũ trụ. Nếu từ một thái độ tri thức thuần túy, ông có thể chiêm nghiệm bản chất tồn tại của 
hiện tượng giới, từ đó dễ dàng khám phá một nguyên lý nhất thống của chúng, chỉ phối và điều 
hành tất cả những vạn thù sai biệt. Thái độ này thông thường dẫn đến một nhất nguyên luận. 
Đẳng khác, ông cũng có thể chiêm nghiệm sự tồn tại của hiện tượng giới từ thân phận đau khổ 
của mình, và cảm giác những áp bức và hạn chế của vũ trụ vật chất; giải thoát đối với ông bây 
giờ có một ý nghĩa hệ trọng: nó là sự giải thoát những ràng buộc của tỉnh thần đối với vật chất. 
Như thế, từ kinh nghiệm chủ quan về đau khổ, ông nhìn thầy. căn nguyên của vũ trụ trên một thái 
độ lưỡng nguyên trong trường hợp của một nhà Sàmikhya của chúng ta ở đây. 


Prakriti là nguyên lý vật chất tối sơ, có khả năng linh hoạt không ngừng. Nó là một con dê cái mà 
nhiệm vụ là sinh sản. Trong khi đó, purusïa là một nguyên lý tâm linh, mà đích điểm của nó là sự 
hưởng thụ, và thong dong tự tại. Trước những đau khổ bức bách và những trói buộc của hiện 
tượng, một nhà Sàmikhya có thê tự hỏi: đau khổ này bởi đâu mà có? Cũng như một người đau 
khổ và tuyệt vọng vì tình yêu, y thấy rõ ý nghĩa của ràng buộc và đau khổ, và chắm dứt những 
đau khổ tuyệt vọng đó có nghĩa là tách rời khỏi sức hấp dẫn của người yêu. Cũng vậy, giải thoát 
khỏi sự khỗ của thế gian tức là trả purusïa về trạng thái nguyên sơ của nó. Đau khổ do tình yêu 
có thể giải trừ bằng sự dứt khoát phân ly giữa hai ngýời mà không còn luyến tiếc. Cũng vậy, giải 
thoát đau khổ thế gian có nghĩa là trực nhận được đầu mối của lưỡng nguyên. Đau khổ là vì cảm 
giác “tuy hai mà một”. Bởi không thấy đây và đó là hai, cho nên “vì chàng thân thiếp lẻ loi” mà 
cũng “vì chàng (cho nên) lệ thiếp nhỏ đôi một mình”. 


Cũng vậy, một nhà Sàmïkhya có thể tự hỏi: vì sao có sự hiệp tác giữa purusïa và prakriti để từ 
đó phát sinh thê giới hiện thực này? Và sự hiệp tác đó diễn ra như thê nào? 


Phần chú giải Kim Thất Thập luận27, khi giới thiệu khởi điểm của lịch trình hiện tượng hóa, đã tự 
đặt ra câu hỏi thứ nhất. Và kế đó, trình bày trả lời của Kàrikà: “Thần ngã vì để thấy tự tánh, và tự 
tánh vì sự độc tồn của thần ngã, do đó có sự hiệp nhất. Như người què và người mù cùng hiệp 
nhất; và do sự hiệp nhất đó mà thế giới hiện hành”28. 

Chú giải cho Kàrikà này, về ý nghĩa “vì sự độc tồn của thần ngã”, Vàcaspati nói: Purusïa, trong 
khi hiệp nhất với prakriti, tưởng răng ba loại khổ là của chính mình; và từ sự tự trói buộc đó, nó 
đi tìm sự giải thoát và độc tồn; sự độc tồn này do phân biệt giữa purusïa và ba gunïa; sự phân 


biệt này không thể có nếu không có prakriti. Theo giải thích đó, purusïa trong hai trường hợp, 
hoặc tự trói hoặc tìm cách cởi trói, thảy đêu phải hiệp tác với prakriti. 


Tản văn của Kim Thất Thập luận29 chú giải Kàrikà cũng nói tương tợ: Purusïa vì mục đích thấy 
(darsùanàrtham), nghĩa là vì mục đích muốn hưởng thụ khoái lạc thế gian, cho nên đến để hiệp 
nhất với purusïa. Đằng khác, prakriti vì sự độc tồn (kaivakyàrtham) của purusïa khốn khổ đó, vốn 
là cái có khả năng tri kiến đó, mà hiệp tác với purusïa. 


Sự hiệp nhất, nguyên Phạn văn nói là “samyoga”, không chỉ cho ý nghĩa hiệp nhất của nước và 
sữa, mà chỉ hàm ý như là tính cách tương ứng mật thiết, sự ràng buộc chặt chẽ giữa hai cái để 
cùng hiệp tác. Thí dụ chính xác cho ý nghĩa hiệp nhất này có thể là sự phản chiếu giữa cảnh vật 
và mặt kính. Rõ ràng hơn nữa, đó là sự hiệp nhất và hiệp tác của một người què và một người 
mù. 


Kàrikà 20 trước đó cũng đã giải thích ý nghĩa hiệp nhất giữa các gunïa của prakriti và purusïa: 
Như thế, từ sự hiệp nhất này, cái biến thái vô tri xuất hiện như là hữu tri; và tương tợ, từ hoạt 
tính thực sự tùy thuộc các phẩm tính, purusïa, vốn là trung dung, xuất hiện như là hoạt tính. Ý 
nghĩa kàrikà này có thể hiểu theo bản dịch chữ Hán như sau30: Vì ba gunïa hiệp với purusïa cho 
nên cái vô tri giống cái hữu tri. Vì ba gunïa vốn năng tác, trung thực như tác giả. 


Theo tản văn của Kim Thát Thập luận31, Kàrikà vừa dẫn muốn giải quyết hai trường hợp trái 
ngược: thứ nhất, nếu purusïa không phải là tác giả, thì quyết ý do ai? Nghĩa là, khi muốn tu tập 
đề xa lìa những xấu xa, thành tựu ý nguyện, ai là người tạo ra quyết ý đó; và thứ hai, nếu ba 
gunïa đưa ra quyết ý đó, vậy nó là cái hữu trí, hữu tri, và như vậy trái với những điều đã nói 
trước. Trả lời cho mâu thuẫn thứ nhất, Kàrikaø muốn nói rằng ba gunïa vô tri và năng tác; 
purusïa hữu tri và phi tác; do sự tương ứng của cả hai mà ba gunïa có vẻ như là hữu tri. Cũng 
như đồ nung, nếu tương ưng với lửa thì nóng, tương ưng với nước thì lạnh. Cũng vậy, ba gunïa 
cùng với tri giả tương ưng cho nên nó trở thành hữu trí và có thực hiện quyết ý. Trả lời mâu 
thuẫn thứ hai, tản văn chú giải đưa ra một thí dụ: Như một người Bà la môn đi lầm giữa một bọn 
giặc cướp. Mặc dù không phải là cướp, nhưng ông vẫn bị gọi là kẻ cướp. Ngã cũng vậy, vì đi 
theo tác giả cho nên nó được coi như là tác giả. 


Bởi vì purusïa là nguyên lý tâm linh, bất động, không tạo tác, do đó, dù hiệp nhất với prakrti, 
nguyên lý vật chất, năng động, vẫn không trở thành là một, đồng nhất thể. Sự hiệp nhất như vậy 
chỉ có nghĩa là sự phối hợp giả tạo, tạm bợ của hai nguyên lý độc lập và biệt lập. Đó là sự hiệp 
nhất được hiểu theo nghĩa “tương tợ tương ưng” (samyogàbhàsa). Giải thích như vậy, nếu xét 
theo bản chất của purusïa và prakriti mà Sàmïkhya quan niệm, không thể không gây ra thắc mắc. 
Trong hai trường hợp, hoặc hiệp tác cho mục đích hưởng thụ (darsùanàrtham), hoặc hiệp tác 
cho mục đích độc tồn (kaivakyàrtham), trường hợp nào cũng chứa sẵn một nan giải. Trong mục 
tiêu hưởng thụ của mình, bằng cách nào mà purusïa có thể tiến sát lại prakriti với bản chất 
không hoạt động của nó? Trong mục tiêu độc tồn của nó, purusïa bằng cách nào đề có thể tách 
rời khỏi các gụna? 


Tản văn của Kim Thất Thập luận (chú giải Kàrikà 21 đã dẫn) hình như có ngụ ý giải quyết hai 
trường hợp thắc mắc này. Có hai thí dụ được nêu ra để giải thích. Thí dụ thứ nhất, không có 
trong Kàrikaø đã dẫn. Hiệp nhất giữa purusïa và prakriti được thí dụ như là giữa một quốc vương 
và một thần dân. Quốc vương nghĩ: ta phải sai khiến người đó, tức thì người đó đến để quốc 
vương sai khiến; đây là sự hiệp nhất từ quốc vương xảy ra cho thần dân. Ngược lại, thần dân kia 
nghĩ rằng, quốc vương hãy nên buông tha ta; đây là sự hiệp nhất từ thần dân đến quốc vương. 
Trong trường hợp thứ nhất, quốc vương như là purusïa, ngôi yên, không hoạt động, bởi vì ý 
nghĩa của nhà vua tạo ra hoạt động của thần dân. Trường hợp thứ hai, thần dân là purusïa, và ý 
muốn của y là hành động của nhà vua. Trong cả hai trường hợp, purusïa vẫn là nguyên lý tinh 
thần không hoạt động. 


Thí dụ thứ hai, được nói đến trong chính Kàrikaø, và đây là thí dụ lừng danh về sự hiệp tác giữa 
purusïa và prakriti của Sàmikhya mỗi khi người ta nói đến chúng. Tản văn Kim Thất Thập luận 
mô tả chỉ tiết thí dụ này. Một đoàn lữ hành đi qua xứ Ujjana bị giặc cướp, phân tán nhau bỏ chạy, 
và bỏ lại một người què, một người mù. Người què ngôi yên một chỗ. Người mù chạy quờ 
quạng. Người què nhìn thấy, hỏi: Ông là ai? Người mù đáp: Tôi là một người mù từ trong bụng 
mẹ, vì không thấy đường đi nên chạy quờ quạng; còn ông là ai? Người què đáp: Tôi là một 
người què từ trong bụng mẹ, thấy được đường đi mà không thể đi được. Rồi cả hai đề nghị hiệp 
tác. Và cuối cùng, cả hai cùng đi đến đích. Tản văn đó còn nêu lên một thí dụ thứ ba: do sự giao 
hiệp giữa một người con trai và một người con gái mà sinh con đẻ cháu. 


Ở đây, chúng ta hãy lặp lại hai thắc mắc trên, rồi phối hợp các thí dụ vừa dẫn, để thử đưa ra một 
giải thích tạm thời. Purusïa, như đã nói, là nguyên lý tâm linh căn bản, không hoạt động, trong 
tình trạng nguyên ủy tách ngoài prakriti, cố nhiên là vĩnh viễn tách ngoài. Nhưng làm thế nào để 
tiến sát lại gần prakriti2 Và cũng với bản chất đó, khi nó hiệp nhất với prakriti cố nhiên vĩnh viễn 
hiệp nhất không thể tách rời? Các thí dụ đều ngụ ý chủ động về ý chí là purusïa nhưng chủ động 
về hành động là prakriti. Do đó, tiến sát hay tách xa, tất cả đều do prakriti thực hiện chứ không 
phải do purusïa. Các thắc mắc hình như không xác đáng. 


Nhưng còn một thắc mắc cuối: nếu, sau khi đã giải thoát trở lại tình trạng nguyên ủy, thì cũng 
như trước kia nó đã từng như vậy, và do đó người ta có quyền hy vọng một lúc nào đó, purusïa 
nổi hứng phát biểu ý chí, và prakriti thực hiện ý chí đó bằng cách tiến sát lại để hiệp nhất và hiệp 
tác với purusïa: một trường lịch sử của đau khổ lại bắt đầu, và giải thoát như vậy có nghĩa lý gì? 
Hình như không thấy Sàmikhya dự liệu thắc mắc này. Tuy nhiên, cứ suy luận theo hiểu biết 
thông tục, với kinh nghiệm vô số về những đau khổ đã trải qua, như một người đã từng kinh sợ 
về nỗi khổ ngục tù, có lẽ không bao giờ hứng khởi tâm niệm thực hiện những gì có thể tái diễn 
ngục tù nữa. Tuy nhiên, xác đáng hơn, ý nghĩa giải thoát của Sàmikhya cũng ám chỉ một giải 
thích. Khi đề cập vấn đề liên hệ, chúng ta sẽ thấy nó tự giải thích như thế nào. 


VIII. LỊCH TRÌNH HIỆN TƯỢNG HÓA 


Trước khi xét đến lịch trình hiện tượng hóa từ hai nguyên lý tối sơ căn bản, chúng ta nên nhớ lại 
bốn trường hợp của bản tánh (mùla-prakriti) và biến dị (vikriti) đã nói trước đây. Nay nhắc lại 
chúng dưới một lược đồ tổng quát: 


1. Chỉ bản tánh: Tự tánh (prakriti) 

2. Chỉ biến dị: 5 đại (bhùta) và 11 căn (indriya) 

3. Vừa bản vừa biến: Đại (mahat), ngã mạn (ahamikàra) và 5 duy (tanmàtra) 

4. Phi bản biến: Thần ngã (purusïa). 

Ý nghĩa của tự tánh và biến dị (vikriti) được giải thích như sau, theo Kàrikà 10: “Biến dị là những 
gì hữu nhân (hetumat), vô thường (anitya), không phô biên (avyàpin), hữu sự (sakriya), nhiêu 
(aneka), y (àsùrita), một (liniga), hữu phân (sàvayava), thuộc tha (paratantra). Phi biên dị thì trái 


lại”32. Trong đó, phi biến (avikriti) cũng là tự tánh. 


Nói là hữu nhân bởi vì, từ đại (mahat) cho đến 5 đại (bhùta) đều có chúng. Mahat lấy prakriti làm 
nhân. Nói là vô thường, vì như mahat sinh ra từ prakriti, có sinh tất không có thường. Không phổ 
biến, vì chỉ có prakriti và purusïa mới phổ biến khắp mọi nơi, ngoài ra, từ mahat trở xuống, tất cả 
đều bị hạn chế bởi không gian. Hữu sự, hiện tượng giới có co giãn có công dụng của chúng. 


Nhiều hiện tượng giới phức tạp, vạn thù sai biệt, trong khi tự tánh duy chỉ có một. Y tha, như 
mahat nương vào prakriti mà tồn tại, ahamikàra nương vào mahat mà tồn tại, còn prakrïti không 
nương tựa vào đâu cả. Một, tiềm ẩn, bởi vì hiện tượng giới có luân chuyền thì chúng hiển lộ và 
khi lui về tiềm ẩn chúng trở lại với prakriti không hiển lộ nữa. Hữu phần, vì hiện tượng giới bị cắt 
xén phân chia. Thuộc tha, hiện tượng giới lệ thuộc vào nhân của chúng, như con lệ thuộc cha 
mà có. 


Trên đây là 9 đặc tính của 23 đề phát sinh từ prakriti, và trái ngược lại là 9 đặc tính của prakriti. 


Trong lịch trình hiện tượng hóa, sản phẩm đầu tiên phát sinh từ prakriti là đại (mahat). Như vậy, 
prakriti, vì là nguyên nhân tối sơ, nên cũng được gọi là thắng nhân (pradhàna), cũng được gọi là 
Brahman, hay chúng trì (bahudhàtman); Đại (mahat) cũng được gọi là giác (buddhi) hay tưởng 
(samhitti), biến mãn, trí (mati), huệ (prajnõà). Từ đại (mahat) phát sinh ngã mạn (ahamikàra). Từ 
ngã mạn phát sinh 16 đế: 5 duy, 5 tri căn, 5 tác căn và ý. Trong đó, 5 duy phát sinh 5 đại (bhùta). 
Hiện tượng bao gồm trong 23 phạm trù này. 


Sở dĩ mahat cũng được nói là buddhi, bởi vì nó có tác dụng phân biệt33. Nhưng vốn phát sinh từ 
prakriti, nên bản chất của nó là vật chất, trong đó phản chiếu purusïa. Với ba gunÏa, mahat có 
bốn phần thuộc sattva hay hỉ, những yếu tố của hướng thượng, và bốn phần của tamas hay ám, 
hướng hạ. Nếu sattva thắng thế, trấn áp được tamas, bấy giờ có sự hỉ lạc. Trái lại là trường hợp 
tamas thắng thế34. Ngã mạn (ahamikàra) là khái niệm về một cái “tôi” chủ thể35, khi buddhi thể 
hiện thành cảm quan hay tri giác. Ahamikàra hoạt động dưới ba trường hợp, tùy theo sự thắng 
thế của một trong ba guniïa: 


1. Khi sattva thắng thế, nó được gọi là tát đỏa chủng (vaikàrika, hay sattvika). Nghĩa là, do sự 
thằng thê của hỉ nơi buddhi, trần áp ưu và ám. Ahamikàra được sinh ra từ loại đó sẽ làm phát 
sinh 11 căn: y, 5 tri căn và 5 tác căn, vì trong những căn này, yêu tô hỉ nôi bật. 


2. Khi tamas hay ám trong buddhi thắng thế, ahamikàra phát sinh từ trường hợp này nó sẽ làm 
nảy sinh 5 duy và 5 đại, bởi vì trong 5 duy và 5 đại này người ta thấy yếu tố si ám nỗi bật. 


3. Trong trường hợp rajas thắng thế, ahamikàra thuộc loại taijasa, hay ràjasa (ưu chủng). Nó bỗ 
sung năng lực cho hai loại trên. 


Từ tát đỏa chủng phát sinh 11 căn: 5 tri căn, 5 tác căn và ý căn. Nói là căn (indriya) và đó là 
những căn năng hoạt động. 5 tri căn (jnõàna-indriya, hay buddhìndriya): mắt, tai, mũi, lưỡi và 
thân. 5 tác căn (karma-indriyà): cơ năng nói (miệng), cầm (tay), cử động (chân), bài tiết và sinh 
sản. Sàmïkhya cho rằng 5 tri căn là những nhiệm vụ tinh thần do đó phát sinh từ ahamikàra. 


Manas, ý căn hay tâm căn có khả năng phân biệt và có hai loại: nếu cùng tương ưng với các tri 
căn thì nó cũng có tính cách như tri căn, nêu cùng tương ưng với các tác căn, nó cũng có tính 
cách như tác căn. Cũng như một người hoặc được gọi là khéo làm hoặc được gọi là khéo nói. 


Ahamikàra, sinh từ loại đa ma chủng hay ưu chủng, sẽ làm phát sinh 5 nguyên tố tế nhị, gọi là 5 
duy (tanmàtra): sắc, hương, vị, xúc và thanh. Từ 5 nguyên tố này lại phát sinh 5 yếu tố vật chất 
hay 5 đại (bhùta), theo tương ưng của chúng: từ thành duy phát sinh không đại, xúc duy phát 
sinh phong đại, sắc duy phát sinh hỏa đại, vị duy sinh thủy đại, và hương duy phát sinh địa đại. 


Buddhi, ahamikàra, manas và các indriya, hoặc cùng lúc khởi tác dụng, hoặc tiếp nối nhau khởi 
tác dụng36. Nếu cả bốn cùng trực giác một đối tượng, cùng hoạt động trong một lúc, chúng 
được gọi là cùng khởi. Trường hợp khác, như khi con mắt (indriya) nhìn thấy một sự vật đằng 
xa, vì không rõ nên khởi tâm (manas) nghỉ ngờ: “Người hay cột nhà cháy?”; từ sự nghi ngờ này, 
ahamikàra khởi tác dụng đưa đến gần đối tượng, và bấy giờ do tác dụng của buddhi mà thấy rõ 
đó là vật gì. 


Bởi vì tất cả 23 đế này cùng lấy prakriti làm nguyên chất tối sơ, và sự hiện diện thường trực của 
ba gunïa với một gunia thắng thế và hai gunïa còn lại hỗ trợ, chúng hoàn toàn là vật chất, do đó 
không phải là tâm linh thuần túy, những hoạt động tinh thần của chúng, như nhận thức, ý chí hay 
tình cảm, đều là những hoạt động có tính cách giả tạo, phản chiếu bóng dáng của purusïa vốn là 
nguyên lý tâm linh thuần túy. 


Như vậy, lịch trình hiện tượng hóa luôn luôn chỉ để phục vụ cho chủ đích của purusïa. Cũng như 
cây cối vốn vô tri nhưng có khả năng làm phát sinh hoa quả; hay nước tuôn chảy vì để cho đất 
đai phì nhiêu. Chính xác hơn, nói theo thí dụ của Kàrikaø 57: “Vì mục đích nuôi dưỡng dê mà 
sữa tuôn chảy từ vú của bò mẹ một cách vô tư. Cũng vậy, prakriti vô tri, vì mục đích giải thoát 
của purusïa”37. Prakriti như thế là một ân nhân của purusïa, luôn tìm đủ mọi phương kế để phục 
vụ cho purusïa, mang những phẩm tính mà nó có đến cho purusïa vốn không phẩm tính nào cả. 


Hoạt động của prakriti là những hoạt động vô tư, vị tha, không đòi hỏi một đáp ứng nào cho 
chính mình hết38. Hoạt động của 12 cơ năng (ahamikàra, manas, jnõànendriya và 5 
karmendriya) tiếp xúc với các tanmàtra và bhùta, tất cả đều vì mục đích của purusïa phản chiếu 
trong buddhi hay mahat. Các gunÏa trong chúng vừa dị biệt và vừa cộng tác để hoạt động, cũng 
như. dầu, tim bắc và ánh sáng của một ngọn đèn, hỗ tương cộng tác để soi sáng và phục vụ cho 
quyền lợi của purusïa39. Hoặc giả, cũng như tất cả thần dân, lao tác để kiếm tài sản, và tất cả tài 
sản này được nạp cho quốc vương. Cũng vậy, vì mục đích phục vụ cho purusïa, hoạt động của 
13 cơ năng tinh thần đó đều quy chiếu về buddhi. Tất cả 13 phạm trù này, dưới sự chủ lãnh của 
mahat, không hoạt động cho một chủ đích nào khác ngoài mục đích của purusïa. Mỗi phạm trù 
thực hiện bổn phận riêng biệt của mình. Do đó, toàn bộ hoạt động sáng tạo của prakriti, từ sản 
phẩm đầu tiên là mahat, cho đến cuối cùng là các bhùta, vì mục đích giải thoát của purusïa khỏi 
ba cõi, nó hành sự cho kẻ khác như chính là hành sự cho mình. 


IX. GIẢI THOÁT LUẬN 


Thuyết 12 nhân duyên của Phật giáo quán sát tiến trình quan hệ nhân quả trên hai chiều hướng, 
hoặc thuận lưu, xuôi theo dòng sinh tử, từ vô minh cho đến giả và chết; hoặc theo chiều nghịch 
lưu, ngược dòng khảo sát đi từ cảnh khổ bức bách hiện tại của già và chết để cuối cùng hủy diệt 
VÔ minh. Cũng tương tợ như vậy, lịch trình hiện tượng hóa của Sàmïkhya được khảo sát từ 
prakriti sinh khởi mahat, từ đó thứ tự sinh khởi ahamikàra. 


Nếu theo chiều ngược, lịch trình diễn ra như sự rút lui, co lại của hiện tượng giới để trở về 
nguyên tính của prakriti, từ nhận thức về những sai lầm của hiện tượng chuyền biến, từ sự giả 
ảo, vô thường trong tốc độ choáng váng của 5 bhùta, là những hiện tượng vật chất cụ thể nhất, 
nhiều tính chất đau khổ của tamas nhất, cho đến nhận thức chân thật về prakriti là nguyên lý vật 
chất nguyên sơ, thường trụ, phổ biến với 9 đặc tính đã thấy. 


Cả hai công tác, hoặc tung ra hoặc thu lại, không phải là công tác mà prakriti tự thực hiện cho 
chính mình, nhưng là hành sự cho người bạn què của nó. Prakriti được mô tả như một người 
bạn tốt, đầy ân đức, trong khi purusïa là một người vị kỷ, vô ân, vô đức. Vô ân, vì từ khi xuôi 
dòng sống chết cho đến ngược dòng giải thoát, prakriti luôn luôn chiều theo ý muốn của bạn 
purusïa mà không nhận lãnh một báo đáp nào cả. Vô đức, vì kẻ thụ hưởng ân huệ chẳng có tài 
năng gì, không có ba phẩm tính hỉ, ưu và ám40. 


Khi purusïa phản chiếu ý muốn của mình trên ba đức tính ưu, hỉ và ám và prakriti sẵn sàng tác 
động chúng, và do đó khởi lên lịch trình hiện tượng hóa. Trái lại, khi purusïa chỉ ưa thích những 
tính chất ân mật, bí nhiệm, nhu nhuyến, thường trụ, v.v... của prakriti, hay muốn đơn độc, thong 
dong tự tại, thì prakriti cũng vì đó mà tác động chính trí phân biệt, do sự phản ảnh ý chí của 
purusïa nơi buddhi, phân biệt những sai lầm xấu xa ở hiện tượng giới để ngược dòng tiến về giải 


thoát. Thái độ của purusïa được mô tả như một người lần đầu thầy một cô gái và cho rằng đẹp, 
sinh lòng ưa thích, nhưng sau đó thây cô khác đẹp hơn và lại sinh lòng ưa thích cô gái sau này 
hơn. Đó là cô gái có ba đức tính của prakriti41. 


Kàrikà mở đầu cho triết thuyết Sàmikhya bằng nhận định về ba nỗi khổ bức bách của thế gian, 
và muốn diệt trừ sự khổ á ấy, phải bắt đầu từ ý chí “muốn biết" (jijnõàsà). Muốn biết những gì? Đó 
là muốn biết tại sao sắc thân được cấu tạo bởi năm đại (bhùta) này lại phải chịu đựng quá nhiều 
đau khổ42. Sàmikhya phân biệt có ba loại khổ: đau khổ từ bên trong (àdhyàmika), đau khổ từ 
bên ngoài (àdhibhautika) và đau khổ bởi thiên mệnh (àdhidaivavika)43. 


Dù có thác sinh lên trời (svarga) thì chỉ khác có trình độ hưởng lạc mà thôi, và hậu quả vẫn trở lại 
nguyên trạng sự khổ trước kia. Bởi vì, loài trời, loài người và loài vật chỉ khác nhau về sự nỗi bật 
của một trong ba gunïa. Ở trời, là sự nỗi bật của hỉ hay sattva. Ở người, ưu hay rajas, và vật, ám 
hay tamas. Cả ba, hỉ, ưu và ám, đều dẫn khởi hiện hữu của một vũ trụ toàn là khổ. 


Khi nhận thức về sự khổ như vậy rồi, ta mới bắt đầu quan sát từ hiện hữu cụ thể nhất, 5 bhùtas 
và 11 indriyas, nhận ra những sai lầm mê hoặc của chúng, do đó ta sinh tâm nhàm tởm. Đó là ta 
lần lượt quan sát đi từ quả đến nhân, phăng lần cho đến prakriti, để vươn tới giải thoát cứu cánh 
(apavarga). 


Lịch trình tu tập như vậy diễn ra qua sáu giai đoạn: 


1. Tư lượng vị: giai đoạn đầu tiên, khởi sự tư duy về những quá thất của 5 bhùtas, không còn 
ham muôn chúng, nhàm tởm và tìm cách xa lìa. 


2. Trì vị: giai đoạn kế, quán sát những quá thất của 11 căn. 


3. Như vị: giai đoạn bước vào như thật, bởi vì do quán sát sự quá thất của 5 tanmàtras mà từ đó 
hé thây prakriti. 


4. Chí VỊ: giai đoạn đã đến đích. Đích ở đây là sự nhận thức về những hệ phược, do quán sát sự 
quá thât của ahamikàra. 


5. Xúc vị: giai đoạn cú rút, thu hồi hoạt động của 3 gunïa do quán sát sự quá thất của buddhi. 


6. Độc tồn vị: giai đoạn cuối cùng, sau khi quán sát và thấy rõ những quá thất của prakriti, 
purusïa được tách rời khỏi prakriti đê tự độc lập, riêng rẽ. 


Đến đây, màn kịch chuyên biến coi như đã xong. Có thể nói đó là một vở kịch có hai màn. Khán 
giả là purusïa, và diễn viên là prakriti. Bây giờ, khi màn kịch đã dút, diễn viên lui vào hậu trường, 
và khán giả cũng tự động giải tán. Thê là, purusïa hoàn toàn giải thoát44. 


Theo nghĩa này, giải thoát đối với Sàmïkhya tức là chấm dứt lịch trình hiện tượng hóa, dù xuôi 
dòng hay ngược dòng. Bởi vì purusïa không hề bị trói buộc (badhyate) và cũng không hề được 
cởi trói (mucyate), và cũng không có luân hồi sinh tử. Luân hồi sinh tử, bị trói và được cởi trói, tất 
cả đều có sở y (àsùrayà) nơi prakriti45. 


Chú thích: 


1 Taittirìya Upanishad 1.2: sùìksiàm vyàkhyàsyànah: varna svarahï, màtrà balami, sàma 
santànahi, ity uktas sùìksiàdhyàyahi. 


2 ajà, nữ tánh, con dê cái, và aja, nam tánh, ngoài nghĩa con dê đực, còn có nghĩa vô sinh. 
SÙvetàsùvatara Upanishad IV.5 mô tả hai con dê ây: ajàm ekami lohita-sùukla-krisiniàm bahvìh 
prajàhï sriiamàniàmï sarùpàh ajo hy eko jusiamàho'nusùete jahàty enàm bhukta-bhogàm - 
ajo'nyahï, con cái màu đỏ, trăng, đen, đẻ ra một đàn con giông nó, con đực bỏ nó, đi ăn đồ ăn 
của nó. Mô tả này ngụ ý tự tánh như là con dê cái và thân ngã như là con dê đực. 

3 SÙvetàsùvatara Upanishad I.9, về thần ngã, và IV.10 về tự tánh. 

4 SÙanikara giới thiệu chú giải SÙvetàsùvatara Upanishad 


5 Các Upanishad khác có hàm ngụ yếu tố của Sàmikhya không nói rộng ở đây. Có thể kể thêm: 
Chàndogya, Prasùna, Katiha, Mahànaràyania và Maitràyania. 


6 


Ý AHistory of Indian Philosophy, vol.l.p.212. 


jàyamànami ca pasùyet. 

9 Bản Hán dịch về Sàmïkhya-kàrikà do Chân Đề (Paramàrtha), thế kỷ VI, thực hiện, gồm tụng 
văn và trường thành chú giải. ĐTK quyên 54. Vệ lsùvarakrisïinia, Takakusu dunjiro cho răng còn 
có biệt hiệu Vindhyàsin. 

10 ĐTK. quyễn 34, tr. 252b. 

11 VI. 13. 


12 Dosïàniàm ca gunïànàm ca pramàniam pravibhàgatah, kam cid artham abhipretya sà 
samikhyety upadhàryatàm. Trích bởi Radhakríhnan, Indian Philosophy, vol. II, tr.249 n4. 


13 Samyak khyàii. 


14 Kàrikà 3: mùlaprakritir avikritir mahah àdyahï prakritivikritayahï sapta / siodasùakas tu vikàro 
na prakritir na vikritihï purusïahï. Đối chiếu, Kim Thất Thập luận (ĐTK. quyển 54), bản Hán dịch 
của Chân Đề (Paramàrtha): 


Bản tánh vô biến dị 

Đại đẳng diệc bản biến 

Thập lục đản biến dị 

Tri giả phi bản biến 

15 Kàrikaø 9. 

16 Tattvakaumudl: nahi nìlam sùilpisahasreniàpi pìtạmï kartum sùakyate. 

17 Ksiaram pradhànam amritàksiaram hara ksiaràtmànàv ìsùate deva ekahi I.10. 


18 IV.10: màyàmï tu prakritim viddhi, màyinamï tu mahesùvaram. 


19 Kàrikà 15. 


20 V.2. tamo và idam agra àsìd ekam tat pare syàt tat tat parenieritam visiamatvam prayàti 
etadrùpam vai rajas tad rajahi khalv ìritamï visia-matvam prayàti etad vai sattvasya rùpam... 


21 VI.4: àrabhya karmànii guniànvitàni, bhàvàn ca sarvàn viniyojayed yahï / tesiàm abhàve krita- 
karma-nàsahï karma-ksiaye yàti sa tattvato nyahi. 


22 Tác phẩm của thế kỷ XIV, cũng mang danh là Sàmïkhya-sùtra. 
23 Kàrikà 12. Hán dịch: 

Hỉ, ưu, ám vi thể; 

Chiếu, tạo, phước vi sự; 
Cánh, hồ, phục, y, sinh; 
Song khởi tam đức pháp: 
24 Kàrikà 13. Hán: 

Hỉ giả khinh quang tướng; 
Ưu giả trì động tướng; 

Ám giả trọng phúc tướng; 
Tương vi hiệp như đăng. 
25 Kàrikà 19. Hán dịch: 
Phiên tánh biến dị cố 

Ngã chứng nghĩa thành lập 
Độc tồn cập trung trực 
Kiến giả, phi tác giả. 


26 Trayàniàmi tvavastàvisùesiàniam àdau purusïàrthatà kàraniam bhavati. Xem: Radhakrishnan, 
sđd. tr.266. 


27 Kim Thất Thập luận, tr. 1250b. 
28 Kàrikà nói đó là một vở kịch có hai màn. Khán 21: purusïasya darsùanàrtham kaivalyàrtham . 
tathà pradhànasya panigv-andhvad ubhayor api samiyogas tat kritahi sargahi. Hán dịch: Ngã câu 


kiến tam đức; Tự tánh vi độc tồn; Như bế manh nhân hiệp; Do nghĩa sinh thế gian. 


29 Như trên. 


30 Sđd, tr. 1250a: Tam đức hiệp nhân có; Vô tri như tri giả; Tam đức năng tác cố; Trung trực 
như tác giả. 


31 Như trên. 


32 Hán dịch: Sđd, tr. 1247a: Hữu nhân, vô thường, đa; Bắt biến, hữu sự, một; Hữu phần, y, 
thuộc tha; Biên dị dị tự tánh. 


33 Hán dịch: Sđd: Quyết trí danh vi đại. 


34 Hán dịch: Đại hữu bát phần; 4 hỉ phần: pháp (dharma), trí (jnõàna), ly dục (vairàgya), tự tại 
(aisùvaya); trái lại là 4 phân của si ám hay tamas. 


35 Hán dịch: Ngã mạn: ngã sở chấp. Ahamikàra: abhimàna. 


36 Kàrika 30, Hán: Giác, mạn, tâm cập căn; Hoặc câu thứ đệ khởi; Dĩ kiến vị kiến cảnh; Tam 
khởi tiên y căn. 


37 Hán: Vị tăng trưởng độc tử; Vô tri chuyển vi nhủ; Vị giải thoát nhân ngã; Vô tri tánh diệc nhĩ. 
38 Kàrikà 60. 
39 Kàrikaø 36. 


40 Kàrikà 60, Hán dịch: Dĩ chủng chủng phương tiện; Tác ân ư vô ân; Hữu đức ư vô đức; Vị tha, 
vô dụng sự. 


41 Kàrikaø 61, Hán dịch: Thái cực nhỉ tự tánh; Ngã kế cánh vô vật; Ngã kim dĩ bị kiến; Nhân thử 
tàng bất hiện. 


42 Kàrikaø 1, Hán dịch: Tam khổ sở bức bách; Dục tri diệt thử nhân. 
43 Hán, tr. 1245, tản văn chú giải Kàrikaø1. 
44 Hán, tr. 1258. 


45 Kàrikaø 59, Hán: Như kỷ xuất vũ đường; Hiện tha hoàn cánh ẩn; Linh ngã hiển tự thân; Tự 
tánh diệc như thị. 


46 Kàrikaø 61: tasmànna badhyate' ddhà na mucyate nàpi samisarati kasù- cit / samisarati 
bodhyate ca nàràsùryà prakritihï. Hán dịch: Nhân vô phược vô giải; Vô luân chuyên sinh tử; Luân 
chuyên cập hệ phược; Giải thoát duy tự tánh. 


—__ CHƯƠNG II 
TRIẾT THUYÉT YOGA (DU GIÀ) 


l. YOGA TRONG UPANISHAD 
Yoga gồm đủ hai phương diện. Về mặt triết lý, nó phối hợp với hệ phái Sàmïkhya, và có những 


tư tưởng căn bản như một hệ thông triệt hay một hệ phái hắn hoi, xứng đáng liệt ngang hàng với 
các hệ phái khác. Vệ phương diện thực hành, nó là một pháp môn tu dưỡng mà các hệ phái 


khác, ngoại trừ Nyàya, đều phải có. Cũng như Nyàya cống hiến căn bản lý luận cho các hệ phái, 
Yoga cống hiến đường lối thực hiện những tư tưởng triết lý của chúng. 


Nếu tư tưởng của Sàmikhya chỉ được coi như là có mầm mống, hay có những dấu hiệu hàm ngụ 
trong các Upanishads, thì trái lại Yoga không những được định nghĩa mà còn được hướng dẫn 
bằng các đường lối hành trì trong đó. Kafiha Upanishad định nghĩa Yogaf: Những kiểm soát các 
giác quan năng (indriya) một cách chặt chẽ, chúng được gọi là yoga”. Đây là định nghĩa khá sít 
sao về yoga, nếu chúng ta biết rằng từ ngữ này có động từ là yuj, có nghĩa là cột, trói. Nghĩa 
rộng của động từ này là phối hợp, thích hợp, như chúng ta thấy trong động từ yujyate, vừa có 
nghĩa xứng hợp, thích hợp, mà cũng có nghĩa rộng rãi nữa là thành tựu. Một luận chứng hợp lý, 
nó là yujyate. 


Những danh từ xuất phát từ động từ căn này thảy đều có nghĩa là thích hợp, tương quan, liên 
hệ. Thí dụ, samyoga, với tiếp đầu ngữ nhắn mạnh, chỉ cho sự giao tiếp, giao thiệp, hiệp nhất hay 
hiệp tác, mà chúng ta gặp trong Sàmikhya, về sự giao tiếp hay hiệp nhất giữa purusïa và prakrfti. 
Các nhà Phật học Trung Hoa thường dịch nghĩa chữ này là tương ưng. Ý nghĩa của tương ưng 
có thể hiểu theo sự kiện thông thường nơi một nhà tu thiền, đó là sự tương ưng giữa tâm và 
cảnh. Nó cũng mang một ý nghĩa thần bí, như sự tương ưng giữa cá thể và tuyệt đối. 


Maitrì Upanishad2 đưa ra một định nghĩa có tính cách thần bí: “Người đó tương ưng với hơi thở, 
với chữ aum và với tất cả thế giới sai biệt này, đó là yOga. Sự nhất thông (ekatvam) của hơi thở, 
tâm ý, và, cũng vậy, các căn (indriyas), và sự xả trừ tất cả những điều kiện của sự hữu, đó là 


yoga”. 


Theo những định nghĩa dẫn chứng đó, yoga là sự tương ưng và hiệp nhất giữa chủ thể và đối 
tượng, mà thuật ngữ của các nhà Phật học Trung Hoa gọi là “tâm nhất tánh cảnh”, tâm và cảnh 
trở thành một. Sự tương ưng này đòi hỏi phải thu thúc các quan năng, bởi vì hoạt động của các 
quan năng thường phân tán, không bao giờ chuyên chú trên một đối tượng. Người yêu nhớ 
tưởng tình nhân, thấy trọn tất cả sinh thể của mình nằm trong lòng của tình nhân. Tín đồ cầu 
nguyện, thấy tất cả tâm trí, tất cả đời sống của mình dâng hiến trọn vẹn cho đắng Tối cao. 
Những sự kiện đó đều có ý nghĩa trong từ ngữ yoga. 


Các Upanishads, như đã nói, không những định nghĩa yoga là gì, mà còn chỉ thị các phương 
pháp tu luyện để đạt đến trạng thái tuyệt đối tương ưng của nó. SÙvetasùvatàra Upanishad3 
trình bày khá chỉ tiết các phương pháp làm thế nào để có thể chiêm nghiệm và khám phá hiện 
hữu của đắng tuyệt đối. Trước hết, phải giữ vững tư thế của thân thể, các bộ phận trên, gồm 
ngực, vai và đầu phải thẳng tắp, rồi hướng các giác quan (indriyas) và tâm ý (manas) vào trái tim 
(hrïidi); và nhờ đó mà nương con thuyền của Brahman mà vượt qua những dòng sông gieo rắc 
sợ hãi. Con thuyền của Brahman tức là chữ aum. Kế đó là sự kiểm soát hơi thở (prànàyàma); 
thực tập cho đến khi nào các hơi thở thành trầm tĩnh, nhẹ nhàng, qua các lỗ mũi. Nhờ đó mà thu 
thúc tâm ý, như buộc chặt con ngựa chứng vào cỗ xe. 


Hành giả được khuyến cáo là nên thực tập yoga trong một hang đá cản được gió cao, hay tại 
một nơi cao ráo, trong sạch, không bị gây trở ngại bởi các tiếng động, của nước chẳng hạn, và 
nơi mà tâm trí có thể dễ dàng thơ thới, con mắt không bị gây khó chịu. Sương mù, khói, mặt trời, 
gió, lửa, ánh sáng, ánh trăng, đấy là những hình thái sơ khởi tạo ra sự biểu hiện của Brahman 
trong yoga. Khi năm đặc tính của yoga được tạo ra, như đất, nước, lửa, gió và không khí, bấy 
giờ không còn tật bệnh, không còn tuổi giả, không còn sự chết, bởi vì người đó đã đạt được một 
thân thể làm bằng lửa của yoga. Kết quả đầu tiên của tiến bộ của yoga là sự khinh an và sảng 
khoái, tráng kiện của thân thể, vắng bặt ham muốn, da tươi nhuận, âm thanh êm tai, hương vị 
dịu ngọt. 


Maitrì Upanishad4 chỉ thị phương pháp yoga gồm có sáu phần: điều hòa hơi thở (prànàyàma), 
chê ngự cảm quan (pratyàhàra), tĩnh lự hay tư duy (dhyàna), tập trung tư tưởng hay chấp trì 


(dhàranïà), suy lý hay quán huệ (tarka), và đẳng trì (samàdhi). Bằng phương pháp yoga này, 
người ta có thể bắt được nguồn mạch của Brahman, tống khứ mọi tội lỗi, xâu ác. Cũng như thú 
vật và chim chóc không lai vãng nơi hòn núi đang bốc cháy, cũng vậy, tội cấu không lay động nỗi 
những ai biết Brahman. 


Nếu xét từ thời đại Veda trở xuống cho đến Upanishad, chúng ta thấy phương pháp tu luyện 
yoga đã đạt đến mức chỉ tiết. Ngay trong thời đại Veda, tư tưởng khổ tu thường có giá trị khá nỗi 
bật. Tapas hay khổ hạnh, và brahmacarya, tịnh hạnh hay đời sống ly dục, là những đức lý được 
tán thưởng, không những chỉ giới hạn trong thời Veda sơ khởi với Rỉg Veda, mà mãi về sau này, 
vẫn là những đức lý được ca ngợi nhất trong đời sống tôn giáo và đạo đức của Ấn Độ. 


II. PATANÕJALI 


Patanðjali là người đầu tiên hệ thống hóa tư tưởng về Yoga rải rác trong các Upanishads và 
những nơi khác, soạn thành tác phẩm Yoga-sùtra. Niên đại của Patanðjali không được rõ. Vả lại 
có hai người cùng tên, một là tác giả của Yoga-sùtra, và một nữa là nhà văn pháp, chú giải tác 
phẩm của Pànïini. Phần lớn các tác giả phương Tây ngày nay đồng hóa cả hai Patanõjali. Nhưng 
chưa thấy một giải pháp nào được hoàn toàn chấp nhận. Người ta vẫn tạm thời chấp nhận niên 
đại tác giả Yoga-sùtra vào khoảng thế kỷ thứ II trước tây lịch. 


Yoga-sùtra không được coi như một tác phẩm đặc sáng, mà chỉ là tập đại thành những gì liên hệ 
đến Yoga đương thời. Căn bản triết lý siêu hình trong đó dựa trên hệ pháp Sàmïkhya. Nội dung 
Yoga-sùtra gồm 149 sùtras, chia thành 4 phẩm. Phẩm I: Tam muội (samàdhi-pàda) gồm 51 
sùtras, nói về bản chất của samàdhi; phẩm II: Phương pháp (sàdhana), 55 sùtras, trình bày các 
phương pháp thiền định; phẩm III: Thần thông (vibhùti-pàda), 55 sùtras, về các loại thần thông; 
phẩm IV: Độc tồn (kaivalya-pàda), 33 sùtras, sự giải thoát cuối cùng, trạng thái độc lập của 
purusïa như được nói trong Sàmikhya. 


Pàtanõjala-bhàsïya là tác phẩm xưa nhát của Vyàsa, chú giải Yoga-sùtra, cũng được gọi là 
Yoga-bhàsïya, và có lẽ được viết trong khoảng thế kỷ VỊI. Khoảng thế kỷ X, một bản chú giải 
khác, Ràjàmàtranidia của Bhojaràja được tập thành. Về sau nữa, xuất hiện những bản chú giải 
khác, căn cứ trên tác phẩm của Vyàsa, đáng kể là của Vàcaspati và Vijnõànabhiksïu. Các tác giả 
này nguyên là những triết gia của Sàmïkhya, và cũng có những tác phẩm về hệ phái đó. Tuy 
nhiên, sự liên hệ giữa Sàmikhya và Yoga không phải từ họ mới có. Ngay nơi tác phẩm của 
Patanõiali, căn bản siêu hình học đã là của Sàmikhya. Xưa hơn nữa, người ta có thể tìm thấy 
nơi các Upanishads trong đó những yếu tố của hệ phái Sàmikhya và Yoga xen lẫn nhau, như 
thuyết ngũ tạng được nói trong Maitrì Upanishad chẳng hạn; hay đề cập của SÙvetasùvàtara 
Upanishad vê Sàmikhya và Yoga, phân biệt và tư duy, như là hai phương tiện hỗ tương dẫn đến 
nhận thức về nguyên nhân cứu cánh; đấy là những chứng cứ cho thấy mối liên hệ sâu xa của 
hai hệ phái này trong lịch sử tư tưởng Án Độ. 


II. QUAN HỆ SÀMÏKHYA - YOGA (Triết lý và Pháp môn Yoga) 


Cuối chương lịch sử của triết học phái Yoga, chúng ta sẽ nói vắn tắt về quan hệ giữa Sàmikhya 
và Yoga. Ở đây, ta chỉ nói thêm một vài chỉ tiết về quan hệ tư tưởng của chúng. 


Định nghĩa về Yoga, Patanõjali trong Yoga-sùtra I.2 nói: “Yogasù citta-vritti-nirodhahï”, yoga là sự 
diệt trừ cơ năng của tâm. Vyàsa chú giải sùtra này nói: “tâm (citta) có ba gunïa, với bản chất 
sáng, động và trì trệ.” Ngay trong định nghĩa này, và chú giải của nó, đã cho thấy điểm tương 
đồng và dị biệt giữa Sàmikhya và Yoga. Nơi chú giải của Vyàsa, những gì mà chúng ta đã biết 
về mahat trong bộ thuật ngữ của Sàmikhya, thì nó trở thành citta trong bộ thuật ngữ của Yoga. 
Điểm dị biệt ở đây là citta bao gồm ba cơ năng nội tại của Sàmikhya: buddhi, ahamikàra và 


manas. Nó là biến thái đầu tiên của prakriti với sự thắng thế của sattva. Mặc dù có tính chất vô 
tri, những là yêu tô tê nhị và gân gũi purusïa nhật, và do phản ảnh của purusïa, nên nó hoạt động 
như một yêu tô có tri thức. Tât cả mọi hiện tượng tỉnh thân đêu bắt nguôn từ đó. 


Yoga được hiểu như là sự ức chế hay diệt tận các tác dụng (vritti) của citta. Những tác dụng này 
gồm hai loại. Thứ nhất là những tác dụng trực tiếp, là những sinh hoạt của tri thức, và được gọi 
là tâm tác dụng (citta-vritti). Từ sùtra I.5 đến sùtra I.11, chúng ta có tất cả 5 citta-vrittis: chánh trí 
(pramania), tợ trí (viparyaya), phân biệt (vikalpa), thụy miên (nidrà) và ký ức (smriti). Chánh trí là 
những nhận thức chơn chính, từ ba nguôn mạch của tri thức: hiện lượng, tỉ lượng và chánh giáo 
lượng. Tợ trí là nhận thức không chơn chánh, hiểu biết sai làm về chân tướng của sự vật, như 
thấy sợi dây mà cho là con rắn. Phân biệt hay tưởng tượng, là tri thức có được do truyền thuyết, 
như sự hiểu biết về sừng thỏ, chỉ có trên ngôn ngữ chứ không có trong thực tế. Thụy miên là tâm 
tác dụng lấy căn nguyên của phi hữu hay vô thể (abhàva) làm đối tượng; nó là sự văng mặt của 
tri thức, nhưng dù vậy, sau một giấc ngủ, người ta vân có thể nói răng: “Tôi ngủ say không biết gì 
hết” và như vậy phải có một citta-vritti để duy trì sự vắng mặt này của tri thức. Ký ức là nhớ lại 
những ấn tượng quá khứ chưa bị giải trừ, tiêu hủy. 


Loại thứ hai, do sự phản chiếu của purusïa trong citta hay citta phản chiếu trong purusïa, tạo cho 
citta mang một hình ảnh của ngã tương đối, tiểu ngã (jìva), chịu những đau khổ của sanh tử luân 
hồi. Đây được gọi là tác dụng phiền não (klesùa), là những tác dụng tình ý, cũng có 5 (sùtra II.3- 
9): vô minh (avidyà), ngã kiến (asmità), tham (ràga), sân (dvesïa) và hữu ái (abhinivesùa). Vô 
minh là đối với những gì vốn vô thường, bắt tịnh, khỗ và vô ngã mà cho là thường, tịnh, lạc và 
ngã. Ngã kiến là sự đồng nhát sai lầm giữa năng lực kiến giải (driksùakti) và năng lực tri kiến 
(darsùanasùakti). Tham là sự chấp trước và khoái lạc. Sân là sự bất mãn đối với những nơi 
không thích ý. Hữu ái là sự ham muốn, chấp trước vào sự tồn tại của nhục thể. 


Đối tượng của Yoga là khuất phục và diệt tận hai loại citta-vritti trên đây. Chú giải sùtra I.12, về 
sự diệt tận của loại citta-vritti thứ nhất, biểu dương cho những tác dụng tri thức, Vyàsa nói rằng: 
Dòng citta trôi chảy theo hai hướng, hoặc chảy về hướng thiện, hoặc về hướng bắt thiện. Nếu sự 
trôi chảy của citta dẫn đến độc tồn (kaivalya) hay giải thoát và đến lãnh vực của tri thức phân 
biệt, nó được gọi là dòng hạnh phúc. Nếu dẫn vào tái sanh và chảy xuống lãnh vực vô minh, nó 
được gọi là dòng đau khổ. Giải thích này trên đại thể không máy khác xa với chủ thuyết về lịch 
trình hiện tượng hóa của Sàmikhya. 


Dị biệt lớn nhất giữa Sàmïkhya và Yoga là một bên vô thần và một bên hữu thần. Nỗ lực thiết lập 
một quan niệm hữu thân cho Yoga được thây rõ trong Sùtra I.23-29 và các chú giải liên hệ. 


Sùtra I.23 và 24 nói: “Hoặc do niệm tưởng đắng toàn thiện Ìsùvara mà đạt đến samàdhi. Isùvara 
là một purusïa tôi thăng (Purusïa-visùesa), không bị xúc nhiễm bởi phiên não (klesùa), nghiệp 
(karman), quả dị thục (vipàka) hay dư nghiệp (àsùaya)”. 


Vàcaspati Misùra trong Tattva-vaisùàradì, khi chú giải các sùtras này, từ đó thiết lập các chứng 
cứ hữu thần, đã phân biệt giữa các purusïas, mà Sàmikhya quan niệm là phức thể, với một 
purusïa thù thắng tối thượng, lsùvara. Thế giới gồm có hai nguyên lý căn bản, và chỉ có hai: 
purusïa hữu thức và prakriti vô thức. Như lsùvara không phải là nguyên lý vô thức để làm 
nguyên nhân tối sơ cho vạn hữu trong lịch trình hiện tượng hóa hay sáng hóa của vũ trụ. Vì nếu 
Isùvara là nguyên lý vô thức, nhất định ngài phải là mùlaprakriti, căn bản tự tánh hay bản tánh, 
vật chất căn nguyên, và như vậy không có gì khác với những tác dụng vô tri. lsùvara cũng không 
phải như các purusïa trong lịch trình hiện tượng hóa, vì ngài không liên hệ gì đến những phiền 
não, ngã kiến. 


Đẳng khác, với chú giải của Vyàsa, khi một người giải thoát, người đó không phải là Isùvara, 
không bao giờ trở thành là Isùvara, vì Isùvara không liên hệ gì đên các phiên não trói buộc. 


Sàmikhya không quan niệm sự hiện hữu của một tuyệt đối hay thần ngã hay lsùvara nào ngoài 
hai nguyên lý căn bản và tối sơ, purusïa và prakriti. Nếu muốn nói đến toàn trí, thì đắng toàn trí 
hay nhất thiết trí đó là purusïa. Nếu muốn nói đến toàn năng, thì đắng toàn năng đó là prakriti. 
Thế nhưng, mỗi chúng sanh đều có riêng một purusïa và những phẩm tính của prakriti. Trái lại, 
Yoga-sùtra I.25 và các đoạn tiếp theo xác chứng răng có một Isùvara như vậy. Sùtra I.25-29 nói: 
“Hạt giống của nhất thiết trí nảy mầm trong Ngài. Ngài là bậc thầy của các tiên thánh, không lệ 
thuộc thời gian. Mật ngữ biểu thị Ngài. Càng tụng đọc mật ngữ đó càng thấu hiểu ý nghĩa của nó. 
Nhờ đó mà thấu hiểu Ngã cá biệt và dứt trừ các chướng ngại”. 


Sự giải thoát chỉ có nghĩa là trở thành một purusïa thanh tịnh, tịch tĩnh, cùng bản chất như 
Isùvara, khi hành giả (yogin) lặp lại nhiều lần mật ngôn aum cho đến lúc tâm hoàn toàn chuyên 
chú vào một điểm trên đó. Giải thoát tuyệt đối được mô tả ở Sùtra IV.34 như là lúc mà các phẩm 
tính trở lại trạng thái vi tế tiềm ẩn của chúng, sau khi vắng bặt ý tưởng của purusïa; năng lực tâm 
linh an trụ trong bản chất của chính nó. 


IV. BÁT PHÀN DU GIÀ 


Như ta đã thấy, Yoga được định nghĩa như là sự diệt trừ các tác dụng của tâm (citta-vritti), cho 
đến khi các phẩm tính, hay gunïa, được thu hồi trở lại trạng thái nguyên sơ, và purusïa trở thành 
độc lập, không bị chi phối và ràng buộc bởi thế giới vật chất. Các tác dụng của tâm trên bình diện 
tri thức gồm cả hai khía cạnh, hoặc đau khổ hoặc không đau khổ. Tu tập là nỗ lực đưa các tác 
dụng tâm này xuôi theo dòng thiện. Ở trong chiều đó, nhờ phân biệt chánh trí mà ta diệt trừ các 
tác dụng từng ý vốn là bát thiện, gây đau khổ. Sùtra II.28 nói: “Khi diệt trừ bất tịnh bằng sự tu tập 
kiên trì về tám phần Du Già (asitiàgia- yoga), thì ánh sáng của trí tuệ soi đến chánh trí phân biệt”. 


Trong tám phần Yoga, có đến 6 chỉ đã được thiết lập từ Maitrì-Upanishad. Patanõjali bỏ quán 
huệ (tarka), thêm vào 3 chỉ: câm chê (yama), khuyên chê (niyama), tọa pháp (àsana) và đặt 
chúng lên hàng đâu. 


Tám phần Du Già được trình bày từ Sùtra 30 đến 55, hết chương II, và từ Sùtra 1 đến 3, chương 
II. 


1. Cắm chế (yama), những điều răn cắm không được vi phạm, có 5: không sát sanh (ahimsà), 
không nói dối (asatya), không trộm cướp (asteya), không tà dâm (arahmacarya) và không tham 
(aparigraha). Những răn cắm này được coi là có giá trị phổ biến, không hạn cuộc không gian, 
thời gian hay hoàn cảnh. 


2. Khuyến chế (niyama), tiền thêm một bước, hành giả thực hiện các khuyến cáo: thanh tịnh - 
(sùauca), tri túc (samtosïa), khô hạnh (tapas), học tập (svàdhyàya) và tưởng niệm Thượng đê 
(Isùvara praniidhàna). 


3. Tọa pháp (àsana), ngồi đúng tư thế, vững vàng và thoải mái. Tư thế ngồi được coi là hoàn hảo 
khi nào không cân có cô gắng, khiến cho thân thê không bị dao động. Hoặc khi tâm trí mở rộng 
vô hạn. Nhờ tư thế ngồi hợp cách mà khỏi bị gây phiền nhiễu bởi nóng và lạnh. 


4. Điều tức (prànïàyàma), kiểm soát và điều hòa hơi thở sau khi thân thể đã ngồi vững. Thở có 
ba việc: thở ra, thở vào và ngưng thở, và điều khiển tùy theo vị trí, thời gian và số. Về nơi chốn, 
chú ý quan sát hơi thở khi vào thì đến vị trí nào trong ngực và bụng, khi ra thì đến đâu trong vũ 
trụ. Về thời gian, hơi thở đều đặn theo sự dài, ngắn, nhất định. Về số, tức đếm hơi thở, theo một 
con số với giới hạn nào đó. Như vậy, cho đến khi hơi thở dài và tế nhị. Cuối cùng là tâm và cảnh 
hợp nhất; tâm được tập trung trên một điểm duy nhát của đối tượng, không còn tán loạn 
(dhàrania). 


5. Chế cảnh (pratyàhàra), chế ngự các cảm quan và tách chúng ra khỏi những đối tượng ngoại 
giới, không buông thả chúng theo bản chất của citta vôn luôn luôn hướng đến các đôi tượng. Sự 
chê cảm là hướng chúng đên mục tiêu nội tại. 


Năm phần Du Già trên là những bộ môn tu tập về tâm, thuộc ngoại phần tu tập (bahir-anïga 
sàdhana), cũng gọi là hữu đức Du Già (sagunïa-Yoga), tác pháp Du Già (kriyà-Yoga), nỗ lực Du 
Già (hatiha-Yoga). Ba chỉ còn lại thuộc nội phân tu tập (antaraniga-Sùdhana). 


6. Chấp trì (dhàranïà), sau khi đã chế ngự được các cảm quan, tâm không còn tán loạn theo 
ngoại giới, bấy giờ chuyên chú trên một đối tượng của tu tập, như chóp mũi, giao điểm hai chân 
mày, hoa sen của trái tim, đan điền, hay hình ảnh của thần linh. Tâm phải an trụ vững vàng 
không dao động, như ngọn lửa không lung lay của một ngọn đèn. 


7. Đẳng trì (samàdhi: tam ma địa, tam muội), trạng thái hoàn toàn tập trung tư tưởng. Đây là giai 
đoạn cuối cùng của Yoga. Trong giai đoạn tĩnh lự (dhyàna), vẫn còn có sự phân biệt giữa năng 

và sở, nhưng đến đây sự phân biệt ấy biến mắt, tâm hoàn toàn thể nhập làm một với đối tượng 

(arthamàtra-nibhàsa). 


Tất cả 7 chỉ trước đều có mục đích đưa đến sự thành tựu của đẳng trì (samàdhi). Vàcaspati, khi 
chú giải Sùtra III.1, phân loại tính chất và nhiệm vụ của chúng, và nói rằng: Samàdhi và phương 
tiện thành tựu của nó đã diễn tả nơi chương I (samàdhi) và chương II (sàdhanà). Chương III 
(Vibhùti) diễn tả các thành tựu tiếp theo trong sự phát khởi của chúng và đó là những phương 
tiện làm khơi dậy tín tâm. Các thành tựu này được thành tựu bởi samïyama (tổng chế). 
Samïyama gồm chấp trì (dhàranïà), tĩnh lự (dhyàna) và đẳng trì (samàdhi), ba bộ phận này sâu 
xa hơn 5 ngoại phần tu tập. Chấp trì, tĩnh lự và đẳng trì liên hệ nhau như nhân quả tiếp nối. 


Samàdhi gồm có hai loại: hữu tâm tam muội (samiprajnõàta-samàdhi) và vô tâm tam muội 
(asamiprajnõàta-samàdhi). Hữu tâm tam muội do tâm niệm duyên vào đối tượng mà tu tập. 
Vyàsa nói rằng những tam muội thuộc loại này “có một cái gì để duyên” (àlambana: sở duyên). 
Vô tâm tam muội là trạng thái hủy diệt mọi tác dụng của tâm, gồm có 2: 


a. Hữu tầm tam muội (savitarka-samàdhi), duyên với những đối tượng thô phù như 5 đại 
(bhùtas), 5 tác căn (karmendriyas). 


b. Hữu tứ tam muội (savicàra-samàdhi), duyên với những đối tượng tế nhị như 5 duy 
(tanmàtras), 5 trì căn (jnõànendriyas). 


Tầm (vitarka) và tứ (vicàra) là hai trạng thái một thô và một tế trong những tác dụng của tâm. 
Tầm là săn đuổi, tìm bắt đối tượng, và chỉ mới bắt gặp như con bướm tìm thấy một đóa hoa, và 
tứ là bắt đầu đứng yên trên đối tượng như con bướm sau khi đã tìm thấy đóa hoa thì bắt đầu đáp 
xuống. Theo giải thích của Vyàsa, cả hai đều là hai nỗ lực thô và tế của tâm, để tìm bắt đối 
tượng. 


c. Hỉ lạc tam muội (ànanda-samàrdhi), tâm nỗ lực chuyên chú trên đối tượng cho đến khi đối 
tượng trở thành vi tế, xuất hiện với ba gunïa của nó; tâm niệm tương ứng với hỉ chất hay sattva, 
nhưng vẫn còn hiện diện của ưu chất hay rajas và ám chất hay tamas. Vì tương ứng với hỉ chất 
của đối tượng, cho nên trạng thái hỉ lạc khởi lên. 


d. Tồn ngã tam muội (sàsmità-samàdhi), bấy giờ ưu chất và ám chất bị loại trừ, chỉ còn thuần túy 
hỉ chất, và tâm niệm cảm giác vô cùng hoan lạc kia cũng châm dứt, chỉ còn một tâm niệm duy 
nhất là cảm giác vê sự hiện hữu của mình: tôi là hay tôi đang hiện hữu (asmi). 


Vô tâm tam muội (asami prajnõàta-samàdhi) vượt lên mọi tác dụng của tâm tưởng. Nó là trạng 
thái siêu thức. Trong các giai đoạn của hữu tâm, sự diễn tiến như một ngọn lửa đốt cháy củi lần 
hồi khi kết hợp làm một với củi; cũng vậy, ở đây các hành nghiệp (samïskara) được huân tập 
trong quá khứ, do đó tâm vẫn còn tác dụng. Khi củi đã hết, lửa cũng tắt; cũng vậy, khi các hành 
nghiệp quá khứ đã bị tiêu diệt, tác dụng của tâm cũng chấm dứt; đó là trạng thái của vô tâm tam 
muội. Hữu tâm và vô tâm như thế cũng được gọi là hữu chủng (sabìja) và vô chủng tam muội 
(nirbija-samàdhi). Nói là hữu chủng, có hạt giống, bởi vì bốn trạng thái của samàpatti đều có 
mầm giống (bìja) trong các đối tượng ngoại tại. 


Samàpatti hay đẳng chí được mô tả là khi tâm trong suốt như pha lê, hình ảnh của đối tượng 
hiện lên và phản chiếu trong đó toàn vẹn và trung thực. Có 4 đẳng chí: 1 và 2. hữu tầm và hữu 
tứ, như ở hữu tâm tam muội. 3. Vô tầm đẳng chí (nirvatarka) là trạng thái trong đó tâm tỏa sáng 
như chỉ có đối tượng duy nhất (arthamàtra-nibhàsa: phát quang duy cảnh), tách khỏi những ức 
niệm. Trường hợp này, Vyàsa thí dụ như một người nhìn thấy một con bò mà các ức niệm quá 
khứ vẫn còn chỉ phối ý niệm thì không thể nhận định nó một cách minh bạch, chính xác; cũng 
vậy, khi bản chất của đối tượng phản ảnh nơi tâm, nếu bản chất tác dụng của tâm biến mắt, thì 
đối tượng đó sẽ xuất hiện như chính là tâm ở trong tâm, hay ngược lại, hình ảnh của tâm bây giờ 
là toàn thể hình ảnh trung thực của đối tượng. Trạng thái này được mô tả để chỉ cho giai đoạn tu 
tập của đẳng trì (samàdhi). 4. Sau hết, vô tứ đẳng chí (nirvicàra-samàpatti), trạng thái trở về 
nguyên ủy của tự tánh; bởi vì bản chất của tâm chính là tự tánh (prakriti), do đó, không có sự sai 
biệt giữa tâm và cảnh. 


Ngoài ra, Yoga-sùtra cũng dự liệu 14 trường hợp gây trở ngại cho việc tu tập (Sùtra I.30-31): 
bệnh (vyàdhi), trì độn (styàna), nghi hoặc (samùsùaya), buông lung (pramàda), biếng nhác 
(àlasya), say đắm (avirati), thấy sai (bhrànti-darsùana), không chủ đích (alabdhabhùmikatva), 
không xác lập (anavasthitatva), thống khổ (duhïkha), loạn động (daurmanasya), lo sợ 
(anigamejavatva), thở ra và hít vào không trúng cách (prasùvàsùa-sùvàsa). 


Về phương diện tích cực, Sùtra I.20 cũng đề nghị 5 yếu tố hỗ trợ cho sự tu tập: tín (sùradhà), tấn 
(vìrya), niệm (smriti), định (samàdhi) và huệ (prajnõà). Vyàsa giải thích: tín, như một người mẹ 
hỗ trợ cho hành giả giữ vững mục tiêu và theo đuổi mục tiêu của mình. Niềm tin này sẽ thúc đây 
hành giả không ngừng tiến tới, tắn. Khi hành giả tinh tiến không ngừng, sự chuyên niệm sẽ hỗ 
trợ để không bao giờ xao lãng mục tiêu. Nhờ chuyên niệm mà tâm không bị dao động và đi đến 
chánh định. Do định, tư duy quyết trạch phát khởi, và nhờ đó phát huệ. 


Các đề nghị này của Patanðjali hình như chịu ảnh hưởng của Phật giáo, vì chúng là 5 căn và 5 
lực trong 37 phẩm trợ đạo (bhodyaniga). 


V._ THÀNH TỰU VÀ GIẢI THOÁT 


Chương III của Yoga-sùtra, gồm 54 sùtras, nói về những thành tựu của tu tập hay thần thông: 
vibhùti. Ở Sùtra I.1, chú giải của Vàcaspati nói rằng những vibhùtis được thành tựu bằng nguyên 
lý tổng chế, hay samïyama. Sùtra II.9-15 trình bày sự diễn tiến của samïyama qua thứ tự chứng 
đắc ba giai đoạn cuối của bát phần Du Già. 


Samiyama, nguyên nghĩa là “kỷ luật nội tại” được kể chung cho ba giai đoạn cuối, vì các bộ phận 
Yoga này không còn lấy ngoại giới làm đối tượng nữa. Vyàsa, chú giải Sùtra III.6, nói rằng: khi 
một tâm địa (citta-bhùmi) được chỉnh phục bởi samiyama, nó được áp dụng ngay cho giai đoạn 
tiếp theo sau. Nếu chưa chinh phục được tâm địa thấp không thể nhảy ngay lên một tâm địa cao 
hơn. Theo giải thích này, samiyama hay nguyên lý tổng chế là kỷ luật nội tại mà sự tiến bộ trong 
lúc tu tập tùy theo mức độ kiên cô của nó và khả năng chỉnh phục một tâm địa thấp để nhảy lên 
một tâm địa cao hơn. Ở đây, chúng ta cũng nên biết là có 5 cắp bực, hay trình độ của tâm, hay 
tâm địa (citta-bhùmi): ksiipta, tán loạn; mùdha, hay quên; viksiipta, vừa tán vừa định, nghĩa là chỉ 


có thể chú tâm trong khoảng thời gian ngắn; ekàgra, nhất tâm; và nirudha, tĩnh chỉ. Các tu tập 
đêu có mục đích là hướng đên hai tâm địa sau cùng này. 


Do khả năng đạt được bằng nguyên lý tổng chế, khi chinh phục được một tâm địa, thì mở ra một 
tâm địa khác, cao hơn, và tâm địa cũng sẽ bị chỉnh phục do khả năng đạt được bằng tổng chế. 
Sự diễn biến này có ba giai đoạn, coi như là ba giai đoạn khai triển (pariniàma) của tâm. 


Trước hết, nơi giai đoạn tu tập chấp trì (dhàranïà), tác dụng của tâm bây giờ diễn ra theo hai 
chiều hướng: chiều hướng động, khuynh hướng đi ra ngoài (vyuthàna) bị chế ngự, khuất phục 
bằng tổng chế (samïyama) và khuynh hướng tĩnh chỉ (niroddha) xuất hiện. Giai đoạn này được 
gọi là khai triển tĩnh chỉ (niroddha-pariniàma). 


Giai đoạn thứ hai là khai triển đẳng trì (samàdhi-pariniàma). Sau khi đã khai triển được khuynh 
hướng tĩnh chỉ, thành tựu dhàranà tức thì tiến lên dhyàna. Trong dhyàna, tâm cũng có hai 
phương diện, một tán (sarvàthatà) và một định (ekàgratà). Bằng tổng chế, khuất phục sarvàthatà 
và khai triển ekàgratà. 


Sau cùng là khai triễn tâm nhất cảnh (ekàgratà-parinïàma). Ở đây, cũng đối với hai phương diện 
của tâm mà tông chê là điêu hòa sự quân bình của chúng: phương diện tịch tĩnh (sùànta) và 
phương diện hoạt động (udita). 


Từ giai đoạn này bước sang một giai đoạn khác, mỗi nơi đều xảy ra sự biến đổi và phát huy 
năng lực cao hơn về tính chất (dharma), đặc tướng (laksiania) và trạng thái (avasthà) của nhục 
thê (bhùta) và quan năng (indriya). 


Về những biến đổi này, nói một cách đơn giản, khi tác dụng của tâm càng vi tế, thì đối tượng 
càng xuất hiện tế nhị; cho đến khi tâm cảnh hiệp nhất, và sự biến đồi càng lúc càng tế nhị của 
tâm làm thay đổi cơ cấu vật lý và sinh lý. Các năng lực được phát huy và cuối cùng hành giả đạt 
được thần thông bất tư nghị. Mức độ của thần thông tùy mức độ của tổng chế đối với đối tượng 
mà nó phải chế ngự. Thí dụ, Sùtra III.16 nói: bằng sự tổng chế trên ba khai triển mà đạt được tri 
thức về quá khứ, hiện tại và vị lai. Hoặc Sùtra III.17: ngôn từ, đối tượng và ý niệm xuất hiện như 
là một, bởi vì mỗi cái một liên hệ nhau; bằng sự tổng chế về sai biệt này mà đạt được thắng trí 
hay thần thông nghe đủ âm thanh của các loại hữu nh. Hoặc Sùtra III.25: bằng tổng chế đối với 
mặt trời, thắng trí về các phương hướng v.v... Cứ như vậy, bằng tổng chế trên một đối tượng, sẽ 
đạt được thắng trí hay thần thông tương ứng. 


Cũng bằng tổng chế Ấy, khi phân biệt rõ sự khu biệt giữa tự tánh và thần ngã, bấy giờ hành giả 
sẽ đạt được nhất thiết trí, và cuối cùng đạt đến trạng thái độc tồn (kaivalya) hay giải thoát. Tuy 
nhiên, đối với các năng lực thần thông đạt được bằng sự tổng chế về một đối tượng đó, Yoga- 
sùtra cảnh giác rằng chúng có thể là những trở ngại cho samàdhi, mà mục tiêu cuối cùng phải là 
kaivalya. 


Chương IV, gồm 34 sùtras, nói về kaivalya hay độc tồn, hay giải thoát. Khái niệm về giải thoát 
cũng được đề cập rải rác trong các chương trước. Thí dụ, Sùtra 19, chương I, trình bày hai 
trường hợp giải thoát đạt được sau khi thành tựu vô tâm tam muội (asamprajnõà-samàdhi). 
Trường hợp thứ nhất là vô thân (videha) mà hành giả đạt được, hưởng thụ khoái lạc không có 
thân thể. Trường hợp thứ hai, xúc tánh (prakritilaya) khi tâm (citta) thu hồi về nguyên ủy prakriti. 


Sùtra 27, chương II, trình bày bảy giai đoạn mà phân biệt trí trải qua để đạt được hai loại giải 
thoát là thân giải thoát (kàya-vimukti) và tâm giải thoát (citta-vimukti). Trong diễn tiến của thân 
giải thoát, phân biệt trí lướt qua bốn bậc: q) biết rằng sự khổ đã bị trừ, không còn gì cần phải 
biết thêm nữa; (2) biết rằng căn nguyên dẫn đến sự khổ đã bị hủy diệt, luân hồi đãi bị bứng trốc 
gốc rễ; (3) sự đoạn trừ được kinh nghiệm trực tiếp như một sự kiện hiễn nhiên; (4) thấu triệt 
phương tiện của tri thức do phân biệt tự tánh và thần ngã. 


Bốn trí (prajnõà) trên thành tựu do phân tích hiện tượng ngoại giới. Chúng được trình bày như có 
nhiều liên hệ với Tứ diệu đế của Phật giáo, và như vậy cũng cho thấy tương quan ảnh hưởng 
như thế nào giữa Phật giáo và Yoga. Ta nên nhớ là Yoga chỉ được hệ thống hóa sau Phật. 


Ba trí còn lại diễn tiến trong tâm giải thoát là: 5. trực nhận hai mục tiêu của buddhi, hoặc hưởng 
thụ (bhoga) hoặc giải thoát (apavarga); 6. ba gunïa có khuynh hướng trở lại nguyên ủy prakriti 
của chúng như những tảng đá nặng từ đỉnh cao phải rơi xuông đất; 7. bấy giờ, purusïa độc lập, 
vì buddhi bị thu nhiếp vào ba gunïa và các gunïa đã trở về với prakriti. 


Sau khi đạt đến trí (prajnõà) thứ bảy, purusïa độc lập trong trạng thái của một samàdhi được mô 
tả như là đám mây giữa hư không vì purusïa không còn ham muốn, các hạt giống ngã chấp, ngã 
kiến, v.v... đã hoàn toàn bị hủy diệt. Đây là trạng thái samàdhi mà Sùtra IV.29 mệnh danh là pháp 
vân tam muội (dharma-megha-samàdhi). Từ đó, hành giả diệt trừ tất cả nghiệp và phiền não, giải 
thoát ngay trong đời hiện tại: hữu thân giải thoát (jìvan-mukta). 


Chú thích: 
1 II.3.11: tàm yogam iti manyante sthiràm indriya-dhàraniàm... 


2 VI.25: evami pràniam athamikàram yasmàt sarvam anekadhà... ekatvam pràpnïa-manasar 
indriyàniàmi tathaiva ca sarva-bhàva-parityàgo yoga ity abhidhìyate. 


3 II.8.13. 


4 VI.18-19... siadiànigà ity ucyate yogahi, sáu bộ phận này được gọi là yoga. 


_ CHƯƠNGV_ _ 
TRIÉT THUYÉT VAISUESIIKA (THÁNG LUẬN) 


I. Ý NGHĨA 


Trong tất cả các hệ phái Ấn Độ, các nhà Phật học Ấn thường chọn hai tư tưởng đối lập trực tiếp 
là Sàmïkhya và Vaisùesiika. Sự kiện đó cho thấy địa vị khá quan trọng của hai phái này. Khi nói 
về bản thê luận trong triết phái Sàmïkhya, chúng ta đã giả thuyết hai thái độ hay hai chiều hướng 
mà một triết gia có thể chọn làm khởi điểm để khảo sát về bản thể tối hậu của vũ trụ thế giới, hay 
thực tại. Sàmikhya được coi như chọn thái độ của một cái nhìn theo chiều dọc, phác họa những 
mối dây liên hệ nhân quả trong lịch trình hiện tượng hóa của hiện tượng giới và như vậy, đối lập 
với Sàmïkhya, đặc trưng chính là Vaisùesïika với một cái nhìn theo chiều ngang của hiện tượng 
giới. Cả hai đã bổ sung cho nhau trong một hệ thống vũ trụ luận, với những thảo luận chỉ tiết về ý 
nghĩa sinh thành và tồn tại của hiện tượng giới. 


Các yếu tố triết học của Vaisùesiika, cũng như các hệ phái khác, có thể tìm thấy rải rác trong 
thánh điển Upanishad. Chúng ta sẽ thấy hệ phái này phân tích các thực thể (dravya) thành 
những yếu tố cực vi, và những thực thể được xếp dưới phạm trù này, hay thực cú nghĩa (dravya- 
padàrtha), như đất, nước, lửa, gió, hư không, v.v..., không phải là những yếu tố xa lạ trong các 
Upanishads. 


Vaisùesïika là một từ ngữ phát xuất từ chữ visùesïa. Chúng ta có ít nhất hai giải thích về ý nghĩa 
chữ này1. Trên tông quát, visùesïa có nghĩa là dị biệt hay đặc thăng, cho thây khuynh hướng 
phân tích của hệ phái này. Hậu quả của khuynh hướng phân tích dân nó đên một đa nguyên 


thực tại luận. Giải thích thứ hai, căn cứ trên nhị cú nghĩa (visùesia-padàrtha), theo đó, vì hệ phái 
này chú trọng đên nó, nên được mệnh danh là Vaisùesiika. 


Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết thêm một giải thích khác, theo đó, Vaisùesiika hàm một ý 
nghĩa tự phụ. Giải thích này tìm thây trong Duy thức thuật ký của Khuy Cơ2. 


Vaisùesïika-sùtra, ngay ở sùtra đầu tiên của nó đã chỉ định dharma như là một mục tiêu khảo sát 
của nó. Tiếp theo 2 sùtras kế, tác phẩm quy chế ý nghĩa của dharma qua hai phương diện: 
thượng thiện (abhyudaya) và tối thượng thiện (nihïsùrlyasa). Mục tiêu thứ nhất để khảo sát 
dharma là hướng tới một đời sống hạnh phúc của thiên giới. Nó chính là mục tiêu mà Jaimini đặt 
lên hàng đầu của Mìmàmisà-sùtra. Đối với Mìmàmiïsà, dharma được hiểu như là một nghĩa vụ 
tuyệt đối, bao gồm những liên hệ giữa người và người trong cộng đồng xã hội và trên hết là mối 
liên hệ giữa loài người và thần linh trong trật tự tự nhiên của vũ trụ. Sự kiện cho thấy có một nền 
tảng chung cho Vaisùesïika và Mìmamisà, và có lẽ học thuyết của Vaisùesïika được thành hình 
sớm hơn Mìmàmisà3. 


Cũng như Mìmàmisà-sùtra của Jaimini, ở đây mục tiêu thứ nhất của dharma là Vaisùesiika đặt 
thầm quyền trên Veda. Phương diện thứ hai của dharma nơi Vaisùesiika là giải thoát, và giải 
thoát ở đây là kết quả đạt được bằng tri thức chân chính về sáu cú nghĩa. Sùtra 4 tiếp theo đó 
của Vaisùesiika-sùtra nói: Thắng pháp (dharma- visùesia) phát sinh từ chân trí về quan hệ giữa 
những đồng tướng và dị tướng của sáu cú nghĩa gồm: thực, đức, nghiệp, đồng và dị. 


II. LỊCH SỬ 


Sáng tổ của Vaisùesïika làKanïàda, thuộc dòng họ Kasùyapa, mà truyền thuyết cho rằng được 
khải thị bởi thần SÙiva dưới hình thức một con cú mèo, do đó ông còn có tên là Ulàka, và những 
người theo học thuyết này được gọi là đồ chúng Aulùkya, Trung hoa dịch là “huân hầu tử”. 
Truyền thuyết cũng giải thích rằng, sở dĩ có tên như vậy, bởi vì vị tiên này ban ngày thì ẫn mà 
ban đêm thì du hành như một con cú mèo. Từ ngữ Kaniàda lại còn có nghĩa là “người ăn hạt” mà 
tại Trung Hoa người ta biết dưới dịch ngữ là “Thực mễ tế tiên nhân”4. Hình như từ ngữ này 
muôn ám chỉ khuynh hướng phân tích của học phái này. Những truyền thuyết như vậy khiến ta 
có cảm giác Kanïiàda hay Ulùka là một nhân vật có nhiều tính chất huyền thoại hơn là sự thực. 


Cũng theo truyền thuyết, vị tổ thứ hai của Vaisùesiika là Panõcasùikhin, “Ngũ Đỉnh tiên nhân”. 
Kanïàda sống rất lâu, giảng dạy về sáu cú nghĩa, sau đó sang Ba La Nại (Vàràniasì) truyền lại 
cho Panõcasùikhin trong một thời gian kéo dài đến 9 nghìn năm. Niên đại của Kaniàda cũng như 
của Vaisùesiika-sùtra rất khó xác định. Mầm mống của học thuyết được tìm thấy rải rác trong các 
nhà Phật học và các nhà Thuận thế (lokàyata). Nhưng khó tìm thấy người ta nhắc đến tác phẩm 
này trước thế kỷ III trước tây lịch. Những tác phẩm về sau, như Brahma-sùtra của Bàdarøayania, 
có vẻ đề cập học thuyết được chứa đựng trong Vaisùesïika-sùtra. Niên đại được phỏng định cho 
nó là sau 300 năm trước tây lịch, và trước kỷ nguyên. Giả thiết niên đại như vậy quá dài, và khó 
dẫn đến một niên đại gần xác thực hơn. 


Toàn thể Vaisùesïika-sùtra gồm 370 sùtras, 10 chương, mỗi chương gồm hai nhật khóa (àhnika). 
Chương I, sau khi giới thuyết mục tiêu, trình bày về sáu cú nghĩa. Chương II và III, nói về cú 
nghĩa thứ nhất: dravya. Chương IV, thuyết cực vi và tính chất của 4 đại. Chương V, bàn kỹ về 
thực cú nghĩa. Chương VI, vê pháp và phi pháp trong cú nghĩa thứ hai: gunïa (đức). Chương VII, 
các thành tố trong cú nghĩa gunïa, và cũng bàn vê cú nghĩa samavàya (hòa hiệp). Chương VIII, 
tri thức luận. Chương IX, các vấn đề linh tinh, vấn đề nhân quả. Chương X, về đau khổ và hạnh 
phúc. 


Bản chú giải xưa nhất về Vaisùesïika-sùtra hiện còn, đáng kể là của Prasùastapàda, khoảng thế 
kỷ V sau Tây lịch. Nói là chú giải, nhưng vê hình thức, đây là một tác phâm độc lập, trình bày sự 


tiến triển của hệ phái qua nhiều quan điểm. Udayana và SÙridhara là hai nhân vật ở thế kỷ X viết 
hai chú giải về Prasùastapàda-bhàsïya, một tựa đề là Kiranïàvali và một là Nyàyakandail. 
SÙanikara Misùra (sống khoảng 1428) viết hai bản chú giải, một trực tiếp về Vaisùesiika-sùtra, 
được gọi là Upaskàra, và một bản khác về Presùastapàda-bhàsïya. Trong số các tác phẩm này, 
Nyàyakandalì của SÙridhara được coi là rất hữu ích cho những nhà khảo cứu Vaisùesiika vì lỗi 
trình bày và thể cách đơn giản. 


Về sau, Vaisùesïika và Nyàya được ghép chung, một bên đặc trưng cho bản thể luận và một bên 
đặc trưng cho nhận thức luận. Các tác phẩm đại diện cho tính cách tổng hợp này là 
Saptapadàrthì của SÙividitya thế kỷ XV, Tarka-samïgraha của Annambhatitia vào thế kỷ XVII, và 
Bhàsïa-øpariccheda của Visùanàtøha Panõcàna. 


Các cú nghĩa của Vaisùesiika, từ khởi đầu có sáu, lần lượt khai triển thành 7, rồi cuối cùng có tất 
cả mười cú nghĩa. Đặc trưng cho sự khai triển này là tác phẩm Vaisùesiika-nikàya- 
dasùapadàrtha-sùàstra của Maticandra. Tác phẩm này được Huyền Trang, thế kỷ VIII, dịch sang 
Hán văn dưới danh hiệu Thắng tông thập cú nghĩa, và tác giả Maticandra cũng được dịch là Huệ 
Nguyệt. Cũng như của Sàmïkhya qua bản Hán dịch của Chân Đề (Paramàrtha) vào thế kỷ IV, 
Thắng tông thập cú nghĩa là tác phẩm căn bản cho những khảo cứu về Vaisùesiika tại Trung 
Hoa5. 


II. CÚ NGHĨA: (PADÀRTHA - Học thuyết) 


Theo nghĩa đen, padàrtha chỉ cho một sự thể có biết đến (jnõaya: sở tri) có thể trực giác được 
(prameya: sở lượng), có thể gọi tên được (abhidheya). Từ ngữ này ở phương Tây thường được 
quan niệm như là phạm trù (category). Thế nên, người ta hay so sánh các cú nghĩa của 
Vaisùesïika với những phạm trù của Aristotle, Kant và Hégel6. 


Ui Hakuju (Vũ Tỉnh Bá Thọ) trong Ấn Độ triết học sử (trang 78-79) cho rằng đây là phương pháp 
quan sát khách quan mỗi sự vật bằng lối phân loại và phân tích. Thí dụ: sự vật xuất hiện như là 
đối tượng của tri thức chúng ta, sẽ được coi như là xuất hiện trong tư cách một bản thể tự hữu, 
và đấy là Thật cú nghĩa. (dravya). Nhưng bản thể này không xuất hiện một cách đơn thuần mà 
xuất hiện như là chủ thể của những phẩm tánh (Đức cú nghĩa: gunïa) và tác dụng vận động 
(Nghiệp cú nghĩa: karma). Đức là tính cách tỉnh và Nghiệp là tính cách động của chủ thể đó. Tiến 
thêm nữa, các bản thể dù độc lập, nhưng xuất hiện trong thế tương quan. Về tương quan ngoại 
tại, chúng ta có Đồng (sàmànya) và Dị (Visùesa). Về tương quan nội tại, chúng ta có Hòa hiệp 
(Samavàya). Như vậy, Cú (pada) chỉ cho phương diện bộc lộ của sự vật đối với tri thức, nhất là 
bộc lộ qua diễn đạt của ngôn thuyết. Nghĩa (artha) chỉ cho nội dung của sự bộc lộ ấy. 


Khi phát khởi, Vaisùesiika chỉ kể có sáu cú nghĩa. Các nhà Vaisùesiika về sau thêm cú. nghĩa phi 
hữu (abhàva, Huyền Trang dịch là Vô thuyết). Phái Nyàya thừa nhận cả bảy cú nghĩa này. Như 
vậy, cú nghĩa gồm hai loại là sáu hữu (bhàva-padàrtha) và một phi hữu (abhàva-padàrtha). Sau 
cùng, với tác giả của Thắng tông thập cú nghĩa (Dasùapadàrtha-sùàtra), lại kể có 10 cú nghĩa: 


1- Thật (Dravya) 6- Hòa hiệp (Samavaya) 

2- Đức (Gunia) 7- Hữu năng (SÙakti) 

3- Nghiệp (Karma) 8- Vô năng (Asùakti) 

4- Đồng (Sámánya) 9- Câu phân (Sàmanyavisùesia) 
5- Dị (Visùesïa) 10- Vô thuyết (Abhàva) 


Riêng về chữ Câu phân, Ui Hakujì trong Án Độ triết học sử (trang 505) cho rằng đây là dịch ngữ 
sai lầm của bản Thắng tông thập cú nghĩa về Sàmmànyavisùesiïa. Bởi vì, Phạn ngữ này có nghĩa 
rằng, Visùesïa (Dị cú nghĩa) chỉ có tính cách dị biệt thuần túy, tức là biến dị, do đó, 
Sàmànavisùesïa phải được hiểu là đồng dị, tức là dị biệt không độc lập. Tuy nhiên, người ta biết 


rằng trong các nhà phê bình của Phật giáo về Vaisùesïika chỉ thấy đề cập đến sáu cú nghĩa coi 
như là chính yêu. Và ngày nay khi khảo cứu về Vaisùesiika, người ta cũng chỉ lây đó làm trọng 
tâm, hoặc kê thêm abhàva nữa là bảy. 


1. Thật cú nghĩa (Dravya) 


Dravya được định nghĩa như là bản thể làm sở y cho phẩm tính (Gunïa: Đức) và tác dụng 
(Karma: Nghiệp) và chính bản thể này làm hòa hiệp nhân (Samavàda-Karana). Như thế, Dravya 
đã được định nghĩa theo hai chiều hướng. Trong chiều ngang, đó là chín loại Thật (dravya). 
Trong chiều dọc, đó là mối quan hệ nhân quả. Khi một thật vật ở trạng thái đơn thuần và vi tế, nó 
là căn nhân. Căn nhân này nội tại, hay Hòa hiệp nhân, vì một thật vật khi xuất hiện cùng lúc với 
hai tính cách là tĩnh với phẩm tính và động với tác dụng, thì chính thật vật là căn nhân nội tại của 
kết quả này bằng vào tương quan hòa hiệp. Samàvya trong chữ Sama-vàyikàrina chỉ cho mối 
quan hệ bắt khả phân, tức là hòa hiệp. Như vậy, trong mối tương quan vừa kể, nhân và quả, ở 
tình trạng bất khả phân. 


Thật vậy, nếu là tập hợp (avayavidravya), tức tập hợp giữa các thật vật với nhau, sẽ chịu chỉ phối 
của định luật hữu tình hữu loại. Nhưng thật vật đơn nhất, vốn là hòa hiệp nhân của những thật 
vật tập hợp, chính là bản thể thường hằng bắt biến, không bị sanh hay diệt. 


Thật cú nghĩa gồm có chín: 


1- Đất (Priithivi) 5- Không (Àkàsùa) 
2- Nước (Ap) 6- Thời (KàIa) 
3- Lửa (Tejas) f- Phương (Dik) 
4- Gió (Vàyu) 8- Ngã (Àtman) 

9- Ý (Manas) 


Trong chín loại Thật, bốn loại đầu (1-4) là những yếu tố cực vi (pràmànïus) chứ không phải là 
những dữ kiện trong kinh nghiệm thông tục của chúng ta; chúng được dùng một cách rộng rãi để 
giải thích các sự vật. Phật giáo gọi là bốn đại chủng (mahà-bhùta), tức là bốn nguyên tố phổ 
biến. Nói một cách tổng quát, đất là yếu tố cứng, nước là yếu tố lỏng và ướt, lửa là yếu tế ấm và 
gió là yếu tố dao động. Không một vật thể nào mà không phải là sở tạo của chúng; thảy đều là 
vật chất, nhưng là vật chất năng động, như tính cách năng động của ý (manas). Cùng với ý, cả 
năm thật thể này (đất, nước, lửa, gió và ý) được tác giả của Thắng tông thập cú nghĩa cho là hết 
thảy đều năng động và có thể dụng. 


(5) Không (àkàsa), tức hư không hay bầu trời. Nếu kể chung với bốn dravyas trên sẽ có năm đại 
chủng (mahà-bhùta). Nhưng tính cách không giống nhau, vì hư không không có giới hạn và 
phẩm vị, do đó không tạo ra các vật thể với tư cách là một nguyên tố cực vi. 


Cả năm dravyas, không những chỉ là thành phần cấu tạo các vật thể ngoại giới, mà còn là thành 
phần cấu tạo các quan năng nội giới. Về ngoại giới, trên tổng quát chỉ có năm loại vật thể và 
chúng tương ứng với năm đại chủng: hương do đất, vị do nước, sắc do lửa, xúc do gió, và thanh 
do hư không. Năm vật thể này chính là năm đối tượng của năm quan năng, cũng tương ứng với 
năm đại chủng: mũi do đất, lưỡi do nước, mắt do lửa, da do gió, và tai do hư không. 


(6-7) Thời (kàla) chỉ theo quan niệm về tính cách vận chuyển tiếp nối, Phương (dik), hay phương 
vị, phương sở, chỉ cho không gian, nghĩa là các phương hướng và vị trí. 


Không (àkàsùa), Thời (kàla) và Phương (dik) là những bản thể đơn nhất (eka), thường hằng 
(nitya) và biến tại (vibhu) (Biến tại: tồn tại, phổ biến, ở khắp mọi nơi). Lại nữa, tất cả thảy chúng 
đều là bản thể vô hạn, không phần vị. Nhưng trong kinh nghiệm thông tục, chúng cũng được chia 


thành hạn biệt. Những hạn biệt của thời gian là quá khứ, hiện tại, vị lai; những hạn biệt của 
không gian là trước, sau, xa, gân, trên, dưới, v.v... 


(8) Ngã (àtman). Với tư cách như là một chủ tể của mọi hành động, nó thường hằng và biến tại. 
Những hành động chứng tỏ có ngã làm chủ tễể, và là luận chứng có giá trị về sự hiện hữu của 
ngã, thường được nhắc đến là: giác (jnõàna), dục (icchà) và cầu mong (yatna); nói cách khác, 
đây là những tác động tri giác, ý dục và ý chí. 


Có hai loại ngã: ngã toàn tri, chỉ có Thượng đế không lệ thuộc khổ hay lạc và ngã cá biệt, độc 
lập. Ngã này được kể là vô số, chúng là bản thể tâm linh vốn thường tại, làm căn bản cho hoạt 
động của thức. Nhưng thức không phải là bản tánh của ngã, nó được coi như là một thuộc tánh 
ngầu nhiên mà ngã sở hữu. Thí dụ: trong giấc ngủ say, thức không hoạt ðộng, nhýng ngã vẫn 
tồn tại. 


(9) Ý (manas). Trong sự tiếp xúc giữa mọi căn và ngoại cảnh, nếu không có ý can thiệp, mối 
quan hệ của chúng sẽ không dẫn đến một kết quả nào hết. Nghĩa là, có nhìn, nhưng không có 
thấy. Nó cũng được liệt kê vào số các nguyên tố như là bốn đại chủng, và cũng có tính cách 
năng động như chúng, nhưng không phải là nguyên tố để tạo thành những tập hợp vật. Mỗi ngã 
đều có một ý, vì ý là quan năng nhận thức, giống như năm quan năng kia: mắt, tai, mũi, v.v.. 

Trên khía cạnh nhận thức, sự tiếp xúc giữa năm quan năng (năm căn) với năm đối tượng tương 
ứng (năm cảnh), là sự tiếp xúc giữa các tập hợp vật. Những tập hợp vật này cố nhiên chịu sự chỉ 
phối của luật sát na sinh diệt. 


Do đó, phải cần có một quan năng để lãnh hội những kết quả của nhận thức, như để truy ức quá 
khứ và suy đoán tương lai. Theo đây, khi có sự tiếp xúc giữa căn và cảnh, ngã sẽ đặt ý vào đề 
khởi lên nhận thức. Nhưng ý vì có tính cách là nguyên tố cực vi, do đó cần có sở cứ. Như vậy, 
khi tất cả năm căn cùng tiếp. xúc với năm cảnh, thì trong đó chỉ có một căn được ý can thiệp, và 
chỉ riêng căn và cảnh này dẫn đến một kết quả nhận thức. Cũng như bốn thật thể đầu, ý có khả 
năng vận \ động, và là vận tế: căn bản tối sơ của mọi vận động, nhưng là thế lực vận động 


Do đó, đối với Vaisùesiika, khi ta có cảm tưởng là có hai nhận thức cùng khởi lên một lúc, như 
vừa thấy vừa nghe, kỳ thực cả hai diễn ra có trước và có sau, trong khoảng thời gian cực tiểu, 
tính bằng thế lực vận chuyển của ý. 


2. Đức cú nghĩa (Gunïa) 
Đức hay phẩm tính (Gunïa), khởi thủy, gồm có 17 loại: 


(1) Sắc (rùpa), màu sắc vốn là đối tượng của mắt. Màu chỉ được tìm thấy trong đất (hsiiti), nước 
(ap) và lửa (tejas). Nước và lửa có tính cách thường tại; riêng đất thì có biến chuyển. Sắc gồm 
có sắc chất (rùpatva) và sắc phẩm (rùpa-gunïa). 


(2) Vị (ràsa), đối tượng của lưỡi. Chỉ có đất và nước mới có vị. Vị cũng như sắc, có vị chất 
(ràsatva) và vị phâm (rasa-gunia). 


(3) Hương (gandha), đối tượng của mũi, chỉ thuộc về đất. 
(4) Xúc (sprsùa): đối tượng sờ mó của da, tìm thấy trong đất, nước, lửa, gió. 


(5) Thanh (sùabøda): đối tượng của tai, thuộc về hư không (àkàsá). 


(6) Số (sàmïkhya): chỉ cho tắt cả khái niệm về số đếm. Nhờ phẩm tính này, sự vật được phân 
biệt hoặc ít, hoặc nhiêu. 


(7) Lượng (parimiti): khái niệm về tính cách tương đối giữa lớn hay nhỏ của vật thể. 
(8) Biệt thể (prithaktva): phẩm tính nhờ đó mà các vật thể xuất hiện trong tính cách sai biệt nhau. 


(9) Hiệp (samiïyoga): nhờ phẩm tính này mà người ta nhận ra sự liên hệ của các vật thể với 
nhau. 


(10) Ly (vibhàga): cho biết sự vật không liên hệ với nhau hay không tiếp xúc nhau. 


(11-12) Bỉ thể (paratva) và thử thể (aparatva): xác định sự vật tồn tại trong khoảng thời gian lâu 
hay mau và trong khoảng không gian xa hay gân. 


(13-17) Giác (budhi), lạc, (sukha), khổ (dukïha), dục (icchà), sân (dvesïa), cần dũng (yatna): 
những phẩm tính này chỉ diễn ra trong liên hệ với ngã. 


Tất cả 17 phẩm tính trên đây, với tư cách là cú nghĩa, chúng có thể được gọi là thực tại độc lập 
vì là khả tri (jnõeya) và khả thuyết (abhideya), nhưng không tôn tại biệt lập ngoài thật thê 
(dravya). 


Về sau, con số của gunïa lên đến 24, mà người ta có thể tìm thấy trong Thắng tông thập cú 
nghĩa. Hệ thống song hành của Nyàya-Vaisùesïika cũng chấp nhận con SỐ này, có thể thấy đầy 
đủ trong Tarkasamiraha của Annambhatitia. Ở đây, chúng ta không cần đi sâu vào chỉ tiết. 


3. Nghiệp cú nghĩa (Karma) 


Nghiệp chỉ cho tác dụng vận động của một thật thể, cũng trực thuộc và nội tại nơi một thật thể 
như gunïa, nhưng gunïa biểu trưng cho khía cạnh tĩnh và thường của thật thể, còn nghiệp biểu 
trưng cho khía cạnh động. 


Có năm loại vận động tức nghiệp: 


(1) Thủ (utksiepana): vận động hướng thượng; 
(2) Xả (avaksiapanïa): vận động hướng hạ; 

) Khuất (àkunõacdanïa): vận động quy tâm; 
(4) Thân (prasànara): vận động ly tâm; 
(5) Hành (gamana): vận động phức tạp. 


Sự phân tích về năm loại nghiệp như thế là vì theo quan niệm rằng chính do nghiệp mà các 
nguyên tố cực vi hoặc kết hợp (samïyoga) hoặc phân ly (vibhàga) đối với nhau. Nếu xét trên bản 
vị không gian, thì năm loại nghiệp là năm chiều hướng tác động của các nguyên tố cực vi. Nhưng 
nếu xét trên bản vị thời gian, có thể coi chúng như là trình tự của vận động. Thí dụ: ở sự vận 
động của mũi tên. Nghiệp tối sơ, khởi đầu bằng. tính cách phân ly khỏi bản vị của nó, như mũi tên 
được bắn ra theo chiều hướng thượng. Ngay gần phút kế tiếp, mũi tên do đoạn tuyệt với bản vị 
tiến hành đề tiến tới, như vậy, dư lực của khởi thủy giảm dần đến lúc mũi tên được đổi chiều. 

Sau đó, nó nhắm đích mà lao tới. Giai đoạn cuối cùng là sự vận động ấy được coi như di chuyển 
từ điểm này tới điểm kia, theo nghĩa rộng, nó bao quát cả quá trình vận động. 


Nếu giải thích chặt chẽ hơn, phải phân tích quá trình hoạt động diễn ra trong từng chớp nhoáng 
của mỗi sát na (ksiana). Thế thì, vận động đích thực diễn ra từ phân ly, đoạn tuyệt kế tục, tiến 
hành kế tục và đến sát na thứ năm là tựu thành quá trình vận động. 


Tóm lại, đặc tính của nghiệp là tạo ra sự phân ly và kết hợp. Do phân ly và kết hợp hoặc tan rã 
để tạo ra mọi diễn biến của hiện tượng giới. 


4. Đồng cú nghĩa (Sàmàya) 


Cú nghĩa thứ tư, sàmàya, các nhà Phật học Trung Hoa xưa dịch là Đồng, với ý niệm là đồng 
chủng loại. Từ ngữ này, thường được các học giả phương Tây dịch là phổ biến thể (universal) 
phân biệt với đại loại (genus). Thắng luận kinh (Vaisùesiika-sùtra) định nghĩa: nityam ekam 
anekànuagatamï sàmànyam: đồng (sàmànyam) có ba tính chát: thường tại (nityam), đơn nhất 
(ekam) và biến hành (anekànugatam). Thường tại vì sự tồn tại của nó y như một yếu tính vĩnh 
cửu; thí dụ, con bò và yếu tính của nó (gatva). Do yếu tính này, khi con bò xuất hiện như một đối 
tượng của nhận thức, nó cũng được thâu nhận cùng lúc tất cả hiện hữu chỉ có bây giờ và ở đây 
và nó có trong mọi lúc và mọi nơi. Thứ đến là đơn nhất, vì là nhất thể của những phức thẻ: tất cả 
những con bò khác nhau đều hiện hữu trong đồng loại tính (jàti) của chúng. Do đó, loại tính chỉ 
có một. Sau hết là biến hành, tức là phổ biến thể (sàmanya), hiện diện (anugatam) trong từ sự 
thể có thể (aneka). 


Sàmànya được coi như một cú nghĩa, tức thực tại, vì nó có khả năng làm đối tượng - khách quan 
- của nhận thức, không phải chỉ là khái niệm, khi một sự thể được trực nhận trong cá biệt tính 
của nó. Như thế, có hai loại đồng loại tính. Loại tính cao (parajàti) chính là hữu thế (satta). Thế 
nên bắt cứ sự thể nào được coi là thực tại đều phải được xét như là một sự hữu (sat) hay hữu 
thể. Vô thể (asat) không phải là đồng loại tính, mặc dù nó thường tại, nhưng nó không hiện hữu, 
không bao hàm trong đó một sự thể nào. Chỉ những gì hiện hữu mới có sai biệt (aneka), do đó 
mới có đồng-loại-tính của những sai biệt. 


Loại-tính-thấp (aparajàti) là các cú nghĩa Thực, Đức và Nghiệp, v.v... Thí dụ: Thực cú nghĩa là 
một sàmanya, bởi vì nó là đồng loại tính của đât, nước, v.v... Gọi là thập, vì chúng chỉ là một sự 
thê có giới hạn, không bao gôm toàn diện tất cả. 


Căn cứ các cú nghĩa: Đồng ở trên và Dị kế tiếp, chúng ta có thể hiểu rõ phương pháp phân loại 
và phân tích của Vaisùesïika trên căn bản đa nguyên thực tại luận. 


5. Dị cú nghĩa (Visùesïia) 


Xét trên phương diện luận lý, tính cách hiện hữu của một sự thể được trải ra trong hai chiều. Nếu 
nó được trải ra theo chiều kích bên ngoài của ngoại trương, đấy tức là Đồng-cú-nghĩa. Nếu trải 
ra trong chiều sự thể của nội hàm, ở đây sẽ là Dị-cú-nghĩa. Nhờ cú nghĩa này, người ta mới có 
sự phân biệt (vyàvàrtaka) đối với những bản thể thường tại (nityadravyavritti). Nếu không, làm 
thế nào để phân biệt sự này với sự khác, theo ý nghĩa phi-tha-tánh (aparatva) của nó. Những 
nguyên tố như đất, nước, v.v... không có gì khác nhau nơi hiện hữu của chúng, nhưng trong 
nhận thức, người ta biết được cá biệt thể của chúng. Dị cú nghĩa được thiết lập như một thực tại 
khách quan để giải quyết vấn đề đó. 


Tương quan giữa đồng và dị còn cho phép người ta phân tích và phân loại các sự thể. Sự phân 
loại khi diễn ra ở một môi trường ngoại trương cực đại như thế còn hứa khả sự xuất hiện của 
những cá biệt thể như: thật, đức, nghiệp, v.v... Thêm nữa, trong chín loại thể của thật cú nghĩa, 
chúng xuất hiện trong môi trường ngoại trương với sự hứa khả của nội hàm nên có thể thiết lập 
cá biệt thể của chúng. Như vậy, theo nguyên tắc chung của luận lý, khi ngoại trương càng lớn thì 
nội hàm càng nhỏ. Nếu ngoại trương cực đại là hữu thể thì nội hàm sẽ là tự thể hay phi tính 
(aparatva), nội diễn này chính là biến dị (antya-visùesia). 


Vaisùesïika là một Đa nguyên Thực tại luận, lẽ cố nhiên không những thừa nhận dị biệt thể. 
(visùesïa) như một thực tại khách quan, mà còn thừa nhận sự hiện hữu của VÔ SỐ dị biệt thê. 
Vân đề quan trọng là làm thê nào đề nhận ra sự dị biệt giữa các dị biệt thê. Tác phâm Trung luận 


của Long Thọ (Nàgàrjuna) hình như có đề cập đến vấn đề này. Nhưng vì luận không nêu rõ đích 
danh Vaisùesïika, nên chúng ta chỉ có thể xét trên bình diện tống quát của vấn đề. Theo luận, dị 
biệt thể không phải là một thực tại, vì không tự hữu. Vaisùesiika thiết lập dị biệt thể bằng tính 
cách dị biệt trong dị biệt (sarvavyàrtarka). Nhưng với Trung luận, nếu thế thì chỉ có đồng nhát 
chứ không có dị biệt. 


6. Hòa hiệp nghĩa (Sàmavàya) 


Dưới quan điểm Thực tại luận, Vaisùesïika thừa nhận sự hiện hữu của các cực vi như là cá biệt. 
Chúng sẽ tiếp nhau qua hai phương diện. Thứ nhất, trên phương diện ngoại tại, cá biệt thể tiếp 
xúc nhau theo tính cách ngẫu hợp được gọi là tương ứng (samiyaga), cái này tiếp cận cái kia. 
Đẳng khác, những thực tại cá biệt như thực thể (dravya), phẩm tính (gunïa), tác dụng (karma), 
v.v... khi tiếp xúc với nhau, tất cả đều y cứ nội tại: tiếp xúc nội tại hay hòa hiệp (samavàya). 


Sự tiếp xúc này có tính cách bất phân (avyutasiddha: trung thành), như sự hòa hiệp giữa một sự 
thể với một màu sắc, đây là tương quan nhân của nó trong không gian. Thực sự, Vaisùesiika 
không xét tới tương quan nhân quả trong thời gian, do đó không công nhận thuyết quả có trước 
trong nhân như chủ trương của Số luận (Sàmïikhya). Chỉ có tương quan nhân quả độc nhất là 
tương quan trong không gian. Nếu xét theo thời gian, phải thừa nhận rằng kết quả là một sự thể 
đã có sẵn trong tiền nhân của nó. 


Nhưng nếu chấp nhận như thế sẽ không phù hợp với quan điểm Đa nguyên Thực tại luận của 
Vaisùesïika. Tác động dẫn đến kết quả không do thế lực nội tại mà là ngoại tại, vì thực tại là 
những cá thể biệt lập. Như vậy, kết quả của hiện hữu này chính do tương quan hòa hiệp của các 
dị biệt đó, chúng hòa hiệp trong sự toàn thành bắt khả ly. 


7. Vô thể nghĩa (Abhàva) 


Cú nghĩa thứ bảy này là abhàva hay vô thể. Kànada không đặt vô thể thành một cú nghĩa riêng 
biệt. Sáu cú nghĩa đều là tích cực. Đây là tiêu cực. Những cú nghĩa khác được coi là tuyệt đối 
trong khái niệm của nó. Tiêu cực hay phủ định tuyệt đối là điều không thể có, nó là một giả 
tưởng. Phủ định thiết yếu giả thiết một khẳng định nào đó. Vaisùesiika, với quan điểm Thực tại 
luận, tin tưởng rằng cũng như nhận thức khác biệt với sở tri vốn hiện hữu độc lập ngoài năng tri 
và nhận thức thiết yếu là trỏ vào một đối tượng nào đó; cũng như vậy, nhận thức về phủ định 
khác với sự thể bị phủ định và thiết yếu trỏ vào một sự thể bị phủ định nào đó. Sự vắng mặt của 
một vật thể và nhận thức về sự vắng mặt của nó, cả hai khác biệt nhau. 


Vô thể gồm có bốn: 


tiên hành (Pràgabhàva) 
chết hữu (Pradhavamisàbhàva) 
tương đãi (anyoyàbhàva) 


tuyệt đãi (atyànta-bhàva) 


Vô thể tiên hành là: 1. vô thể của một sự thể trước khi sanh khởi; 2. là vô thể của một sự thể sau 
khi hủy diệt; 3. là vô thể của một sự thể này đối với một sự thể khác nó; 4. là một ý niệm giả 
tưởng, là sự vắng mặt của mối quan hệ giữa hai sự thể trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Vô thể 
tiến hành không có khởi thủy nhưng có tận cùng. Nó tận cùng khi sự thể đã sanh khởi. Vô thể 
hậu hữu có khởi thủy nhưng không có tận cùng. Nó khởi thủy khi sự thể bị hủy diệt và không tận 
cùng vì sự thể đó không thể tái sinh thời. Vô thể tương đãi đối lập với đồng nhất tính. Nó vừa vô 
thủy vừa vô chung. Nếu không có vô thể tiến hành, vạn hữu trở nên vô thủy; nếu không có vô thể 
hậu hữu, vạn hữu trở thành vô chung. Nếu vô thể tương đãi không có, vạn hữu trở thành vô 
phân biệt và nếu vô thể tuyệt đối không có, vạn hữu sẽ hiện hữu mọi lúc và mọi nơi. Quan điểm 


về vô thể này là căn cứ trên khái niệm Bản thể luận này của Vaisùesiika. 


IV. CỰC VI LUẬN 


Chúng ta biết rằng về tất cả mọi sự thể thì suy lý của triết học Ấn Độ cuối cùng được quy kết trên 
quan điểm nhân quả. Có hai quan điểm chính, quả có trước trong nhân và không có trước trong 
nhân. Phái Sàmikhya theo quan niệm thứ nhất. Vaisùesïika và Hyàya theo quan điểm thứ hai. 
Quả là một cái gì mới mẻ. Tất nhiên bắt cứ hậu quả nào đều phải có nguyên nhân. Nhưng ở đây 
nó không hàm tàng trong nhân và cũng không đồng nhất với nhân. 


Trong các cú nghĩa, chúng ta biết rằng các vật thể hữu chất được kết hợp bởi nhiều thành tố và 
chịu chi phối của luật sanh thành và hủy diệt. Chúng có thể được phân tích thành những phần tử 
tế vi nhất, và không thể phân tích thêm được nữa. Đây là cực vi (paramànïu). Tất cả các vật thể 
đầu là tập hợp của những phần tử cực vi này. Do đó, sự sanh khởi có nghĩa là sự tập hợp của 
các cực vi trong các phần vị sai biệt và hủy diệt có nghĩa là sự tan rã của những tập hợp này. 
Dầu vậy, vì các cực vi không bị chi phối bởi vô thường, do đó, căn nhân của vạn hữu không hề 
có sanh hay diệt. 


Như vậy, quan niệm nhân quả của Vaisùesiika cho rằng không phải quả tiềm phục ẩn giấu trong 
nhân rồi do động lực nội tại, nó phá hủy nhân để quả xuất hiện. Một quan điểm như vậy dĩ nhiên 
là hệ luận từ thuyết cực vi, vốn là thực tại vĩnh cửu. Nói cách khác, tương quan nhân quả chỉ 
diễn ra chiều ngang, vì tính cách tiếp xúc của các cực vi chính là mối quan hệ không gian hiện 
hữu của chiều ngang. Phạn ngữ gọi thuyết này là Asatkàryavàda, thường được dịch là Nhân 
trung vô quả. 


Cực vi có bốn: đất, nước, gió và lửa. Hư không (àkàsùa) không phải là một cực vi, vì nó đơn 
nhất, thường tại, và là trung gian để các cực vi tập hợp. Cuộc tranh luận sôi nỗi của các nhà Phật 
học Nguyên thủy hình như có liên hệ với điểm này. Bởi vì, theo họ, có. nhiên, cực vi không thể 
gọi là có phần vị, nghĩa là không thể có chiều kích. Nếu có phần vị, mỗi phần vị sẽ là một điểm 
nhỏ của cực vi, và như thế khái niệm về cực vi trở nên bất thành. Không có phần vị, do đó các 
cực vi tập hợp nhau trong tính cách gián cách, tức là qua trung gian của không gian. 


Các cực vi khác nhau về lượng lẫn phẩm. Mỗi cực vi có một cá biệt tính và hiện hữu như một 
thực tại ly cách. Tế nhị nhất là cực vi của gió, và nó là khả tính của xúc chạm. Cực vi lửa có khả 
tính của xúc chạm và màu sắc nước có xúc chạm, màu sắc, mùi vị và hương vị. Tất cả cực vi 
đều có hình dáng viên cầu (parimanidïala). Tự bản thân, chúng bắt hoạt và bắt động. Trải qua 
một cuộc tan rã, chúng vẫn y nhiên bất hoạt. Sự tập hợp chúng được điều động bởi thế lực vô 
hình (adrisita) của pháp (dharma) và phi pháp (adharma). Thế lực cực vi vô hình này cư ngụ 
trong ngã cá biệt và thiên hướng về chỗ thành mãn dưới hình thức hưởng lạc hay thọ khổ. Khi 
được thế lực vô hình thúc đầy vận động, các cực vi bắt đầu rung động (paripanda) và trực tiếp 
chuyển thành lưỡng vị, tức là tập hợp của hai cực vi. Các cực vi là hòa hiệp nhân 
(samavàyukaranïa) của tập hợp lưỡng vị này và tương ứng (samyoga), tức sự liên kết ngoại tại, 
không phải là hòa hiệp nhân hữu hiệu nhất dẫn đến trực nhận khổ đế. 


Thuyết Vô ngã của Phật giáo căn cứ trên phân tích Ngũ uẫn. Theo thông lệ, phân tích này dẫn 
đến thành tố cực vi. Nhưng khi tiến đến đây, các nhà Phật học, ngay từ nguyên thủy, cảm thầy 
gặp phải một vấn đề nan giải. Đó là tính cách tập hợp của các cực vi. Luận Câu Xá 
(Abhidharmakosùa) của Thế Thân (Vasubandhu) ghi lại ba giải thích: 


a. Tập hợp từng phần, tức là tập hợp qua phương vị của các cực vi. Thí dụ, hai cực vi tiếp xúc 
nhau tại một điễm, nêu điêm đó là phân cực tiêu sO với một cực vi. Tât nhiên ở đây, khái niệm 
cực vi bât thành, vì chưa phải là phân tử nhỏ nhật. 


b. Tập hợp toàn diện, như hai ly nước. Như thế, cực vi sẽ không hề là kết quả đạt được do phân 
tích. Nghĩa là, khái niệm cực vi như là một phân tử nhỏ nhiệm nhật cũng bât thành. 


c. Tập hợp gián cách, qua trung gian của hư không. Tập hợp này do hấp lực của nghiệp. cảm, 
như từ trường của sắt. Nhưng, họ không thừa nhận thực tính vận động của cực vi, vì thế, giải 
thích này bắt thành. Lý do tại sao, dưới đây sẽ trả lời câu hỏi của chúng ta. 


2. Thuyết cực vi cản trở thuyết nghiệp cảm. Bởi vì các nhà Phật học không thừa nhận tính cách 
thường tại của cực vi. Cực vi hiện hành và hủy diệt trong từng sát na, nếu không, vạn hữu không 
thể có hiện tượng vô thường. Thế nên, khi nói cực vi di chuyên từ vị trí này sang vị trí khác, đòi 
hỏi phải có thời gian tồn tại tối thiểu là hai sát na: sanh ở đây và diệt ở kia. Như viên đá tung lên 
trời mà không có động lực nội tại để rơi xuống ngay thì vĩnh viễn nó sẽ không rơi trở xuống. 


Kết luận theo họ, cực vi chỉ là giả tưởng, vì là hệ luận của phân tích. Điều _đáng ghi nhớ, phương 
pháp luận của Vaisùesïika mang tính cách khoa học hơn là triết học, vì diễn ra trên nền tảng 
không gian. Đấy là lý do Vaisùesïika không chấp nhận thuyết Satkàryavàda, quả có sẵn trong 
nhân, như đã thấy ở cú nghĩa “Vì hòa hiệp”. Phương pháp luận của Phật học lại y cứ trên diễn 
biến của tâm nhiều hơn, như thấy ở thuyết Ngũ uẫn vì họ muốn tiến tới trực ngộ vô ngã. Vả lại, 
chính Phương pháp luận như thế khiến Vaisùesiika coi ngã như là một vật thể, do đó, giải thoát 


của nó không tiến tới ngã siêu việt. 


Một hiền triết nói: “Thà sanh ra như một con chó sói trong rừng Vridàna thân yêu còn hơn là khát 
vọng thứ giải thoát mà Vaisùesiika cung cấp”. Trích dẫn câu này là kết luận của Ch. Sharme, khi 
viết về Vaisùesiika. Dưới thế lực vô hình, các cực vi được tập hợp, và đây là quan niệm về định 
luật Nghiệp của Vaisùesïika. Kết quả của khổ hay lạc mà ngã thụ hưởng đều bị chỉ phối bởi luật 
này. 


V._ TRIỀN PHƯỢC VÀ GIẢI THOÁT 


Như đã nói, lý tưởng được nêu lên ở Vaisùesiika-sùtra là sanh thiên (abhyadaya) và tối thượng 
thiên tức là lý tưởng giải thoát. Triền phược do vô minh và giải thoát nhờ chân trí, vốn là kiến giải 
chân thực và sáu cú nghĩa. Do vô minh và ngã mà thực hành các nghiệp. Nghiệp dẫn đến lẽ 
thiện (dharma) và bắt thiện (adharma). Chúng có tham ái và bị lôi cuốn vào thiên hướng săn đuổi 
lạc thú, lãng tránh khổ não. Nếu nghiệp hay hành động phù hợp với giáo huấn của Veda, chúng 
dẫn đến phúc lạc; trái lại, là phi phúc lạc. Tất cả đều do thế lực vô hình (adrisïta) điều động. 


Theo định luật Karma, người ta phải hứng lấy những kết quả hành động tùy theo nghiệp tốt hay 
xấu. Đề giải tỏa triền phược, cá ngã phải đoạn trừ các hành nghiệp. Khi các hành nghiệp đoạn 
trừ, những pháp hay phi pháp không còn tái khởi, và những pháp và phi pháp trước đây dần dần 
bị tiêu diệt. Đạt đến giải thoát là ngã phục hồi nguyên thể, vượt ngoài tất cả tri hành hay cảm thọ. 


VI. KÉT LUẬN 


Triết thuyết của Vaisùesiika đã cung cấp cho nền luận lý học Ấn Độ một căn bản siêu hình khá 
vững chắc. Nyàya, một triết phái đặc trưng của luận lý, chấp nhận toàn bộ căn bản siêu hình này, 
trên phương diện Nhận thức luận. Vì Vaisùesiika-Nyàya cùng một lập trường, do đó, chúng ta sẽ 
trình bày chúng qua triết phái Nyàya. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là, Phương pháp luận của 
triết phái Vaisùesiika nhắm đến chân trí, từ đó, luận lý học là phương tiện đưa đến chân trí này. 
Chủ đích của triết thuyết Nyàya không khác là điều hiển nhiên. Nhưng hoặc vô tình hoặc hữu ý, 
ngay cả nhà luận lý học trứ danh của Phật giáo Án Độ. Dharmakirti (Pháp Xứng), cũng đặt chân 
trí như là cứu cánh của Luận lý học, theo đó mọi hành động hữu hiệu phải được hướng dẫn bởi 
hiểu biết chân chính. 


Tuy nhiên, Vaisùesiika đã là một trong hai đối thủ chính yếu của Phật giáo. Đối thủ kia là 
Sàmikhya. Còn Nyàya khỏi cần là đối thủ vì căn bản siêu hình của nó vốn là Vaisùesiika. 
Vedànta, triết phái quan trọng nhất cũng không thành đối thủ, vì Gạudapàda, sáng tổ của triết 
thuyết Vedànta, chịu ảnh hưởng thuyết Sùnyatïa của Long Thọ (Nàgùàrjuna) rất sâu đậm. 
Vaisùesïika là đối thủ của Phật giáo, vì rằng: Lập trường Đa nguyên Thực tại luận cản trở định 
luật vô thường, và thuyết vô ngã, mà Phật giáo coi như là con đường hữu hiệu nhất dẫn đến trực 
nhận khổ đề. 


Chú thích: 
1 Kimura Taiken, Sáu phái triết học Án Độ, tập II, tr.239 
2 ĐTK quyễn 43, tr. 255 


3 Dasgupta, A History of Indian Philosophy, vol. I, tr. 280-285, với nhiều dẫn chứng cho một câu 
hỏi: Does Vaisùesiika represent an old school of Mìmàmïsà, cuối cùng kết luận: “these 
considerations lead me to think that the Vaisùesiika represented a school of Mìmàmïsà thought 
which supplemented a metaphysics to streng then the grounds ofthe Veda” 


4 Khuy Cơ, Duy thức thuật ký 


5 Các khảo cứu về Vaisuùesiika dựa trên Thắng tôn thập cú nghĩa có thê kê: Thắng tông thập cú 
nghĩa luận chú của Nhát Quán; Thập cú nghĩa luận văn ký của Bảo Vân; Quán chú Thắng tông 
thập cú nghĩa luận của Công Đàm; Quán Đạo Thắng tông thập cú nghĩa luận của Tông Giáo. Và 
một số khác. Con số các bản chú giải cho thấy sự chú tâm của các nhà Phật học Trung Hoa và 
Nhật Bản đối với hệ phái này. 


CHƯƠNG V 
TRIẾT THUYÉT NYÀYA (CHÍNH LÝ) 
l. TÓNG QUÁT 


Trên quan điểm siêu hình, Nyàya là một học phái (darsùana) với đầy đủ những luận thuyết về 
bản thể và thực tại. Nhưng trên phương diện luận lý, nó là một hệ thống pháp thức suy luận 
được chấp nhận gần như phổ biến đối với tư tưởng triết học Án Độ. Nếu không xét đến tính cách 
dị biệt của triết lý, danh từ Nyàya được chấp nhận trên toàn thể như là căn cơ và pháp thức suy 
luận, mà chính ngay cả hậu kỳ Phật giáo cũng chấp nhận một cách tự nhiên. Các nhà luận lý học 
Phật giáo như Trần Na (Dìgna) hay Thương Kiết La Chủ (SÙankàra-SÙvamin) đều sử dụng 
danh từ Nyàya làm tiêu đề cho tác phẩm luận lý của họ. 


Tác phẩm nhập môn về luận lý của Trần Na có tên là Hetu-vidyà-nyàya-sùàstra (Nhân Minh 
Chính Lý Môn luận)1. Tác phẩm của Thương Kiết La Chủ có tên là Hetu-vidyà-nyàya-pravesùa- 
sùàstra (Nhân Minh Nhập Chính Lý luận)2. Do tính cách phổ thông của danh từ như thế, người 
ta không lấy làm lạ khi thấy Khuy Cơ, một cao đệ của Huyền Trang, đã định nghĩa từ ngữ Chính 
Lý như sau: “Mọi hiện hữu đều là hiện hữu chơn thật, mặc dù tự tánh của chúng sai biệt. Nhưng 
dưới sự biến đổi của thời gian, do kiến giải mơ hồ, mà ý nghĩa đích thực của chúng bị che lấp. 
Các giải thích phần lớn đều sai lạc. Nay nói đến hiện hữu chơn thật, cho nên mệnh danh là chính 
lý”3. Định nghĩa này rõ ràng coi Nyàya như là một thuật ngữ của Phật giáo. 

Nyàya, hoặc do động từ căn l5, ", có nghĩa là đi4, do đó có nghĩa là “sự đi đến quan điểm chơn 
chính”; hoặc do động từ căn “ ': dắt dẫn, và do đó có nghĩa là “sự dẫn đến quan điểm chơn 


chính”5. Ngữ căn thứ hai này được chấp nhận phổ biến hơn. Trong định nghĩa của Khuy Cơ, 
chúng ta thây nyàya được hiễu theo ngữ căn này. 


Nói một cách tổng quát, nyàya là một pháp thức suy luận có tính tổng hợp hay diễn dịch, là 
phương tiện dẫn trí năng đi đến những kết luận chơn chính, có giá trị, có hiệu lực. Nghĩa là, thỏa 
mãn tất cả những yếu tố của luận lý, dưới hình thức tương tự với Tam đoạn luận của Aristotle. 


Cũng như các triết phái khác, sự xuất hiện của Nyàya không có niên đại xác thực. Truyền thuyết 
nói sáng tổ của nó là Gotama, có tên là Túc Mục (Aksïapàda)6. Sở dĩ có tên như vậy, cũng theo 
truyền thuyết, bởi vì ông quá đắm mình trong suy tư cho nên bước lạc xuống giếng, Thượng đề 
thấy vậy, tặng cho ông Cặp mắt dưới chân. Tác phẩm của ông, Nyàya-sùtra, là căn bản cho triết 
phái này. Nó tập hợp tất cả 538 sùtras, chia thành 5 quyền. 


Nhu cầu pháp thức suy luận trong lịch sử tư tưởng Ấn Độ có thể xuất hiện rất sớm, do những 
thảo luận giữa các đạo sĩ của Áo Nghĩa Thư. Tuy nhiên, một hình thức pháp thức theo kiểu 
Nyàya nhất định không thể sớm hơn thời đại của Đức Phật Thích Ca. Tập Trường Bộ kinh, kinh 
Phạm Võng, đề cập các học thuyết đương thời, có nhắc đến các nhà suy lý dưới danh hiệu là 
những takkin7; đây là một từ ngữ khác thông dụng đề chỉ cho những nhà luận lý học. Đẳng khác, 
tập Hồi Tránh luận (Vigrahavyàvartàni) của Long Thọ (Nàgàrjuna)8 có bác bỏ quan điểm về các 
chứng lý tri thức. Dĩ nhiên, đây là quan điểm của Nyàya. Mặt khác, các nhà chú giải Nyàya-sùtra 
như Vatsyàyana, thế kỷ V Tây lịch, hay như Vàcaspatimisùra, thế kỷ IX Tây lịch, chỉ điểm ra rằng 
Sùtra của Gotama có bài bác lập trường Tánh Không luận của Long Thọ, và luôn cả Duy Thức 
luận của Vô Trước (Asanga) và Thế Thân (Vasubandhu). Nói cách khác, nó không thể trước thế 
kỷ V trước Tây lịch và sau thế kỷ III trước Tây lịch. 


Giải thích sớm nhất về Nyàya-sùtra là Nyàyabhàsïya của Vatsyàyana, khoảng thế kỷ V sau tây 
lịch. Cho đến thế kỷ VI, Uddyotakara xuất hiện với Nyàya-vàrttika. Căn cứ trên tác phẩm này, thế 
kỷ IX có Vàcaspati-misùra với Nyàyay-vàrttika-tàtparya-tìkà. Và rồi dựa trên tác phẩm này, chú 
giải phức tạp thêm nữa, có Udayana với Nyàya-varttika-tàtparya-parisùuddhi, viết vào thế kỷ X. 
Cho đến thế kỷ XIII, với sự xuất hiện của Gangesùa, qua tập Tattva-cintamani, Nyàya bước sang 
một giai đoạn mới, ít chú tâm đến những vấn đề triết lý siêu hình, mà thiên hẳn về pháp thức suy 
luận. 


Nhận định về chung cuộc của Nyàya với Gangesùa, nhà Ấn Độ học Helmut von Glasenapp nói: 
“Những tế nhị (trong công trình của Gangesùa) thực sự dẫn đến sự hình thành của một hệ phái 
kinh viện mà thực tế có tầm mức rất quan trọng đối với luận lý học hình thức, nhưng ít có sáng 
tạo đối với những tư tưởng mới cho siêu hình học ”9. 


II. CÁC CHỦ ĐIÊM CỦA TRIÉẾT LÝ 


Nyàya-sùtra bắt đầu bằng giới thuyết về 16 cú nghĩa, theo đó, an lạc tối thượng đạt được nhờ có 
tri kiên vê bản tánh chơn thật của 16 cú nghĩa. Chúng là tật cả chủ điểm triệt lý của Nyàya, bao 
gôm những vân đề tri thức, thực tại, nhân sinh và các pháp thức vật lý. 


Tiếp đến, Sùtra I.i.2 đề cập đến quá trình nhân quả của khổ và lạc, dưới hình thức quan hệ mà 
chúng ta có thể tìm thấy nơi thuyết 12 nhân duyên của Phật giáo. Đối với Nyàya, nguyên nhân 
của sự khổ trong đời sống này là do sự sanh (janman); nguyên nhân của sự sanh là tác nghiệp 
(pravritti); động cơ gây ra những tác nghiệp là phiền não (đoạn) và gốc rễ của các phiền não sai 
lầm (dosia) này là tà trí (mithyàjnõnàna). Nói theo chiều thuận của tương quan nhân quả, thì quá 
trình diễn tiến của sự khổ là: tà trí (mithyàjnðàna) mà Phật giáo gọi là vô minh (avidyà) sanh? 
Phiền não? Tác nghiệp? Sanh và? Khổ. 


Tà trí là sự hiểu biết sai lầm, là tri kiến điên đảo giữa ngã và vô ngã, giữa khổ và lạc, giữa 
thường và vô thường. Từ tà trí phát sanh ba thứ độc hại là tham, sân, si; chúng là những phiền 
não sai lầm (dosia). Để đối trị tà trí và thực hiện quá trình giải thoát, phải có chơn trí 
(tattvajnõàna). Quá trình này diễn ra cũng tương tợ với “quá trình hoàn diệt” về 12 nhân duyên 
của Phật giáo: do tà trí diệt mà phiền não diệt; do phiền não diệt mà tác nghiệp diệt; do tác 
nghiệp diệt mà sự sanh diệt; do sanh diệt mà khổ diệt. 


Ở đây, chơn trí là sự hiểu biết chân thực về 16 cú nghĩa: 


1. Lượng (pramàniïa). Do động từ căn “mà”: đo lường, và ở đây, từ ngữ này chỉ cho hiệu lực của 
tri thức. Hiệu lực này, có giá trị hay không giá trị, chịu lệ thuộc chặt chẽ các điều kiện nội tại và 
ngoại tại của nhận thức. Chủ điểm thứ nhất, do đó, là tri thức luận. Bởi vì hiệu lực của tri thức 
phải được đo lường mức độ phản ảnh của thực tại; tri thức luận trong điều kiện này không thể là 
vấn đề riêng biệt ngoài Thực tại luận. 


Nyàya thành lập bốn lượng: hiện lượng (pratyaksia), tỉ lượng (anùamna), thí dụ lượng 
(upamàna) và thanh lượng (sùabda). Chúng sẽ được nói rõ hơn nơi các chương sau. 


2. Sở lượng (prameya). Nó là đối tượng của tri thức, mà đích thực cũng chính là vấn đề nhân 
sanh, bao gồm các yếu tố nội thân và ngoại cảnh của một cá nhân, cho đến sự khổ và an lạc của 
y. Các đối tượng này có: 


(1) Ngã (àtman), quan niệm của Nyàya không khác với Vaisùesiika. Nyàya-sùtra I.i.10 nói: “Dục 
(icchà), sân (dvesïa), cần dũng (yatna), lạc (sukha), khổ (duhikha) và trí (jnõàna); đấy là những 
đặc tính của ngã”. 


(2) Thân theả (sùarìra), là sở y của hoạt động, quan năng và cảm giác. Sự cấu tạo của nó là do 
yêu tô đất hay địa đại. 


(3) Căn (indriya), các quan năng nhận thức, gồm: mũi, lưỡi, mắt, da và tai. Sự cấu tạo của nó do 
năm yêu tô, đông với quan điêm của Vaisùesiika: mũi do địa đại; lưỡi do thủy đại; mắt do hỏa 
đại; da do phong đại; và tai do không đại. 


(4) Cảnh (artha), các đối tượng ngoại giới của nhận thức, tương đối với năm quan năng nội tại 
(indriyas): hương, vị, sắc, xúc và thanh; và cũng được câu tạo từ năm yêu tô (bhùtàni: đại 
chủng): địa, thủy, hỏa, phong và không. 


(5) Giác (buddhi), tác dụng phân biệt của nhận thức, là cơ năng lý trí. 


(6) Ý (mànas) cùng quan điểm với Vaisùesiika, Nyàya coi ý như là cơ năng nhận thức đồng khởi 
khi căn và cảnh giai tiếp, nó hỗ trợ cho ngã kinh nghiệm được ngoại giới. 


(7) Tác nghiệp (pravritti), những động tác khởi lên sau khi nhận thức đạt đến điểm xác định. 
Chính do những động tác này mà các phiên não phát sanh. 


(8) Phiền não (dosïa), mà căn bản, cùng tương tợ với Phật giáo, gồm có tham dục (ràga), sân 
hận (dvesïa) và ngu si (moha). 


(9) Bỉ hữu (pretyabhàva), cũng nói là luân hồi hay sự tái sanh (punar-utpatti), do hậu quả của 
phiên não và nghiệp. 

(10) Quả . tức kết quả của tác nghiệp và phiền não, nhất định đưa đến các cảnh giới của 
luân hồi 


(11) Khổ (duhikha), mà đặc tíùnh là sự chướng ngại (bàdhanà) tức những trở ngại trong đời 
sống khiến người ta không thể đạt đến hạnh phúc mà mình mong muốn. 


(12) Giải thoát (apavarga), dứt trừ trọn vẹn sự khổ, đạt đến cõi tối thượng (nihïsùreyasa), không 
còn bị chỉ phôi bởi các điêu kiện khô và lạc. 


3. Nghi hoặc (Samisùaya). Cú nghĩa thứ nhất và hai là hiệu lực và điều kiện của nhận thức, mà 
chính yếu là trực giác. Cú nghĩa thứ ba này là điều kiện dẫn khởi pháp thức suy luận. Nó là sự 
nghỉ ngờ bắt quyết, khi hai sự vật làm đối tượng giống nhau; thí dụ, từ đằng xa, nhận thức không 
quyết định dứt khoát đối tượng của nó là cột nhà cháy, hay một con người. Đằng khác, sự nghi 
hoặc có thể do tri giác mơ hồ, không nhận ra được chân tướng của đối tượng. Cũng có trường 
hợp là không chú ý; không có sự can thiệp của manas. 


4. Động cơ (Prayojana), do nghi hoặc mà cả hai bên cùng thảo luận để tìm ra một giải đáp 
chung. 


5. Kiến biên (Drisitànta), biên tế hay giới hạn cuối cùng của quan điểm. Nó là kinh nghiệm phổ 
thông mà tất cả mọi người đều thừa nhận. Trong Tam đoạn luận, kinh nghiệm này được đặt 
thành đại tiền đề, làm căn bản cho suy luận diễn dịch. Nói cách khác, nó là tiêu chuẩn chung để 
giải quyết một vấn đề tranh luận. 


6. Tông nghĩa (Siddhànta), cũng có thể dịch là định thuyết hay cực thành. Từ trên tiêu chuẩn 
chung đã được thỏa thuận, người ta tiến tới kết luận đặc thù trong chủ trương của mình. Xét trên 
phương diện pháp thức, đây là các trường hợp lập tông (pratiinõa), nêu lên một quan điểm hay 
một chủ trương để cùng thảo luận với đối phương. Ở đây, có bốn trường hợp để lập tông: 


(1) Biến sở hứa tông (sarvatantra-siddhànta), một quan điểm hay một chủ trương mà tất cả mọi 
học thuyệt đêu chấp nhận. Thí dụ, lập tông nói: “Hương là đôi tượng của mũi”, tông nghĩa này có 
giá trị, bởi vì không một học thuyêt nào phủ nhận nó. 


(2) Tiên thừa bẩm tông (pratitantra-siddhànta), một chủ trương chỉ được thừa nhận bởi tôn giáo 
hay học phái của mình. Thí dụ, nói: “Âm thanh thường trụ”, là tông nghĩa chỉ được thừa nhận bởi 
các nhà thanh thường trú luận, trong khi các nhà Phật học phản đôi. 


(3) Bàng chuẩn nghĩa tông (adhikaranïa-siddhànta), nêu lên một quan điểm mà trong đó còn hàm 
ngụ một quan điểm khác nữa. Chẳng hạn khi một nhà Phật học nêu quan điểm “Âm thanh là vô 
thường” trong đó còn hàm ngụ ý nghĩa vô ngã nữa. 


(4) Bất có luận tông (abhyupagama-siddhànta), một định thuyết có tính cách giả thiết, một tông 
nghĩa được thiết lập theo quan điêm riêng của mình, không dựa vào kiên giải phô thông, hay 
quan điêm học phái. 


7. Luận thức (Avya), pháp thức suy luận. Một luận thức gồm năm thành phần, gọi là “ngũ chỉ tác 
pháp”. 


(1) Tông (pratiinõa) 
(2) Nhân (hetu) 
(3) Dụ (uhàharania) 


(4) Hiệp (upayana) 


(5) Kết (nigamana) 

8. Tư trạch (Tarka) 

9. Quyết định (Nirnïaya) 
10. Luận nghị (Vàda) 

11. Luận tránh (lalpa), và 


12. Luận kết (Vitandà): đây là quá trình nội tại và ngoại tại của ngũ chỉ tác pháp. Trước hết phải 
nhận thức chơn tướng của vấn đề, tức tư trạch, rồi tiến đến quyết định. Cả hai là quá trình nội tại 
của ngũ chỉ tác pháp. Sau khi luận thức, tức ngũ chỉ tác pháp, được thiết lập, vấn đề được phát 
biểu cho đối phương, đòi hỏi được chấp thuận. Đó là luận nghị. Để được chấp thuận, luận giả 
phải bênh vực quan điểm của mình và thỏa mãn những gì mà đối phương thoạt tiên không thừa 
nhận. Đây là luận tránh. Sau khi đả thông tư tưởng, luận giả và đối phương cùng tiến tới kết luận 
chung, tức luận kết. 


13. Tợ nhơn (Hetvàbhàsa) 

14. Khúc giải (Chala) 

15. Đảo nạn (Jàti), và 

16. Đọa phuï (Nigrahasthàna): bốn vấn đề cần phải biết để tránh lập luận không vững. 


Trên đây là toàn bộ các chủ đề triết lý của Nyàya. Tổng quát, chúng có thể được quy chiếu dưới 
hai thể tài chính: nội dung của tri thức và pháp thức của luận lý. Chúng được gọi là cú nghĩa hay 
padàrtha. Theo định nghĩa, padàrtha là một sự thể khả tri (jnõeya), hay đối tượng chơn thực của 
tri thức (prameya). Chúng ta sẽ thấy 16 padàrthas này khác với 6 padàrthas của Vaisùesïika mà 
Nyàya sau này chấp nhận làm căn bản cho Thực tại luận của mình. 


III.  TRI GIÁC HAY HIỆN LƯỢNG (Pratyaksïa - Hiệu lực của tri thức) 


Định nghĩa của Gautama về Pratyaksia: “Indriyàrtha saminikarsïa-upatnamiï jnõànam 
avyapadesùadam avyabhicàri vyavasàyàtmakami pratyaksam”. Một cách đại cương, định nghĩa 
này được hiều rằng: “Hiện lượng là nhận thức (jnõànam) khởi lên do sự tiếp xúc (sạmnikarsia) 
của căn và cảnh (indriyàrtha), không thể diễn bằng lời (padesùadam), không sai lầm 
(avyabhicàrin), quyết định tánh”. 


Theo định nghĩa của Gautama, hiện lượng gồm ba đặc tính: không thể diễn bằng lời, không sai 
lầm và quyết định tánh (vyavasàyàtmakam). Nhưng theo Dignàga, nhà luận lý học trứ danh của 
Phật giáo, một định nghĩa như vậy không thể chấp nhận được, vì tự mâu thuẫn với lập trường 
Nhận thức luận của chính Nyàya. Như thế có nghĩa là, định nghĩa tự mâu thuẫn với chính nó, vì 
với giới thuyết rằng hiện lượng là nhận thức khởi lên do sự tiếp xúc của căn và cảnh (indriyàrtha 
saminikarsiopatnnam jnõànam) không cho phép đưa đến kết luận về ba đặc tính như vậy. 


Phản đối của Dignàga được ghi trong tác phẩm Tập Lượng luận của ông (Pramànasamuccaya). 
Lý do chính mà Dignàga phản đôi là: 


a. Với đặc tính phi ngôn thuyên (avyavadesùya), không thể diễn bằng lời. Nhưng ngôn thuyên chỉ 
hiệu lực trong những đối tượng tổng quát, gọi là tổng tướng (samànyalasana). Trong sự tiếp xúc 
trực tiếp của căn và cảnh, đối tượng luôn luôn là những cái cá biệt (svalaksana: tự tướng). Như 
thế, nhận thức có đặc tính là ngôn thuyên hay phi ngôn thuyên chỉ có thể khảo sát trong những 
lượng khác: tỷ lượng chẳng hạn, chứ không thể ở hiện lượng. 


b. Với đặc tính không sai lầm (avyabhicàrin). Nhận thức sai lầm chỉ xuất hiện khi có sự can thiệp 
của ý thức (manas). Dù vậy chăng nữa, theo định nghĩa của Gautama, ta vẫn phải hiểu rằng 
trong tri giác hiện lượng chỉ thuần là tác động tương giao giữa các quan năng và sự vật, không 
hề có sự can thiệp nào của ý thức. Trong trường hợp này, không thể nói hiện lượng có hay 
không có sai lầm. 


c. Với quyết định tánh (vyavasàyàtmaka). Theo Dignàga, vyava-sàyàtmaka phải được hiểu như 
là “có quyết định quả” (vyavasàya-phalam). Như thế nghĩa là, nếu người ta cho rằng từ ngữ 
vyavasàyàtmaka trong định nghĩa được dùng với mục đích loại trừ tính cách hoài nghỉ bất định 
khi nhận thức khởi lên, mục đích này sẽ không nhắm đến tri giác hiện lượng, vì trong tri giác hiện 
lượng, sở tri xuất hiện trực tiếp. Thí dụ, khi sở tri là sợi dây, thì đấy nhất định là sợi dây, chỉ khi 
nào có can thiệp của ý thức, bấy giờ mới có sự hoài nghỉ bất định giữa sợi dây và con rắn. Thế 
nên, ở đây không thể gán cho tri giác là có tính cách quyết định hay bắt định. 


Chỉ trích của Dignàga căn cứ trên định nghĩa của chính ông về tri giác hiện lượng, theo đó, “hiện 
lượng trừ phân biệt”. Trong khi đó, các nhà học giả Nyàyayikas công nhận có hai giai đoạn của 
tri giác hiện lượng: giai đoạn thứ nhất là vô phân biệt (nirvikalpa) và giai đoạn thứ hai là có phân 
biệt (savikalpa). Nhưng Dignàga và các nhà luận lý học Phật giáo chỉ thừa nhận vô phân biệt 
như là đặc tính duy nhất của tri giác hiện lượng. Còn đặc tính có phân biệt phải dành cho các 
lượng khác, tỷ lượng chẳng hạn. 


Dù vậy chăng nữa, “về hiện lượng vô phân biệt, các nhà hậu Nyàyayikas cho rằng chúng ta 
không thể biết đến một cách trực tiếp được, nhưng cũng vẫn phải chấp nhận xem như là giai 
đoạn tất yếu và khởi thủy mà nếu không có thì cũng không thể có ý thức quyết định”10. Về mặt 
khác, không phải như các nhà luận lý học Phật giáo thừa nhận rằng hiện lượng vô phân biệt chỉ 
đạt được đối tượng trong bổn tánh (svalaksïana) sát na sanh diệt của nó, các nhà Nyàyayikas lại 
chứng tỏ rằng tri giác hiện lượng vô phân biệt cũng có thê đạt đến một thực tại thường hằng 
(sanmàtram, tức làBrahman)11. Về điểm này, quan điểm của .Jayantakhatta, một tay cự phách 
của Nyàya, cho rằng thực tại xuất hiện trong Savikalpa (hữu phân biệt) và Nirvikalpal (vô phân 
biệt) đều như nhau; chúng chỉ khác nhau ở chỗ một đằng là môi trường của ngôn thuyết và một 
đằng vượt ngoài ngôn thuyết12. 


Do đó, vấn đề đặt ra cho chúng ta là: Thế nào là nirvikalpaka và thế nào là savikalpaka? 


Giải thích một cách đại cương, trước tiên, theo Vàcaspatimisùra, định nghĩa của Gautama về tri 
giác hiện lượng phải được hiểu rằng ở đây không phải là một định nghĩa tổng quát, nhưng là 
lược nêu những sắc thái của tri giác. Vì vậy, theo ông, từ ngữ avyapadesùya trong định nghĩa 
của Gautama là chỉ cho hiện lượng vô phân biệt (nirvikalpakapratyaksïa) và từ ngữ 
vyavasàyàtmaka chỉ cho hiện lượng có phân biệt (savikalpaka pratyaksia). Thêm nữa, theo sự 
giải thích của Jinendralenddhi, người ta có thể trình bày những chỉ định từ avyadesya và 
avyabhicàrin trong định nghĩa của Gautama theo hai cách: 


1. Nếu coi những chỉ định từ này là những tập hợp theo hữu tài thích (bahuvrìhi), chúng sẽ chỉ 
định cho nhận thức không sở hữu đôi tượng khả thuyết, và nhận thức không sở hữu đồi tượng 
sai lâm. Trong trường hợp này, vyavadesùya (khả thuyết) và vyabhicàrin (sai lâm) chỉ cho đôi 
tượng. 


2. Nếu chúng được coi như là những tập hợp theo y chủ thích (tatpurusa), thì chúng chỉ cho 
nhận thức không khả thuyết và không sai lầm. Như thế, ở đây, avyapadesiya và avyabhicàrin chỉ 
cho bản chất của nhận thức. Với giải thích này, bản chất nhận thức của tri giác hiện lượng là 
không sở hữu đối tượng khả thuyết và sai lầm. Nhưng chúng ta nên nhớ răng Dignàga chỉ trích 
lối này như đã kể ở trên. Nghĩa là, bất cứ theo trường hợp nào, về phía đối tượng hay về phía 
bản chất của tri thức, vấn đề như thế không thể đặt ra, vì Nyàya chấp nhận quan điểm về tính 
cách tương giao trực khởi (sannikarsïà) giữa năng tri và sở tri. 


Lập trường của Nyàya có thể được bênh vực bằng thuyết sannikarsià. Đây là sự tiếp xúc hay 
tương giao giữa căn và cảnh, trong tính cách trực khởi, không phải là tương ưng (samyoga), 
nghĩa là không ràng buộc nhau. Sơ khởi, Nyàya xác định vị trí tương giao giữa căn và cảnh. Sự 
xác định này có mục đích minh chứng rằng chủ tri tiếp. xúc với sở tri trong toàn diện hay phiến 
diện. Nếu chỉ tiếp xúc phiến diện, sự vật không thể xuất hiện như là đối tượng của nhận thức. 
Như vậy, ngay từ khởi điểm của nhận thức, với nhận thức của hiện lượng vô phân biệt, đối 
tượng đã mang tính cách quyết định. 


Có hai trường hợp tương giao giữa căn và cảnh, chủ yếu là tác động của năng tri, theo đó, năng 
tri lìa bỏ vị trí của nó đề đi đến tiệp xúc với đôi tượng: pràpyahàrin (chí cảnh); và ngược lại: 
apràpyahàrin (bất chí cảnh). Nguyên thủy, các nhà Nyàya như Jayantalkhatta và Sridhara cho 
răng tác động của tật cả năm quan năng đêu là prapyahàrin (chí cảnh) vì tính cách tương giao. 
trực khởi của chúng. Các nhà Phật học cho răng mắt (caksiu), tai (sùrotra) và ý (manas), khi tiệp 
xúc với đôi tượng riêng của chúng, đòi hỏi có một khoảng cách, do có, apràpyahàrin. Ngoài ra, 
đêu là pràpyahàrin. Uddyotakara bác bỏ quan điểm này. Giữa căn và cảnh không thê có trung 
gian, dù là hư không (àkàsùa), dù là vô thê (abhàva) hay bất cứ một thật vật (dravya) nào, bởi 
vì: 

a) àkàsùa vô hình nên không thể nói là làm trung gian; 

b) abhàva không thể tư hữu ngoài sở y của nó, và 

c) dravya nếu làm trung gian, nó chú ý sẽ cản trở sự tiếp xúc của căn và cảnh13. 

Như vậy, ở khởi điểm của nhận thức, các quan năng không tiếp xúc toàn diện với đối tượng. Ở 
đây, chỉ có sự tiếp xúc y như các vật thê tương ưng hay tiêp cận nhau, do đó không có tác dụng 
của nhận thức. Vì vậy, nhận thức trong mọi trường hợp, không thê thiêu quyết định tánh 
(vyavasàtmaka). Nói một cách khác, nhận thức luôn luôn bao hàm một phán đoán 
(vyasàyàtmaka). Cô nhiên, ở đây phải hiệu là nhận thức của hiện lượng phân biệt (savikalpaka- 


pratyaksia). 


Sau giai đoạn tương giao tiếp cận giữa căn và cảnh, giai đoạn kế tiếp của tương giao trực khởi 
(sannikarsia) diễn ra theo Tarkasamgraha của Annambhatita, lược nêu như sau: 


Pratyaksajnðànahetuhï indriyàrthasannikarsah 
siadividhahï: samiyogah, samyuktiasamavàyahï 
samyuktasamavetasamavàyahi, samavàyah 
samavetasamavàyahi, visùesianïavisesyakhàvasùca iti. 


Nhận thức hiện lượng do tương giao trực khởi của căn và cảnh (indriyàrthasannikarsa), với sáu 
cách: 


1. Samyogahï (tương ưng). Cũng như Vaisùesiika, Nyàya trên quan điểm Thực tại luận cho rằng, 
các cực vi của thật vật (dravya) kết hợp tạo thành nội căn và ngoại cảnh. Sự kết hợp này gọi là 
Samyoga (tương ưng); đây là kết hợp ngoại tại. Kết hợp nội tại, như thật vật và phẩm tánh 
(gunïa) của nó được gọi là samavàya (hòa hiệp). 


Ở đây, mắt chẳng hạn, là một tập hợp vật thuộc dravya, tương giao với lu nước (ghatia) chẳng ' 
hạn, cũng là thật vật (dravya). Do tính cách tiễp xúc tương ưng (samiyoga) này mà mắt nhìn thây 
lu nước. 


2. Samyukta-samavàya (tương ưng hòa hiệp). Như đã nói, hòa hiệp (samavàya) chỉ cho tương 
quan nội tại giữa một thật vật với phẩm tính của nó. Như vậy, do tính cách tương giao ở đây mà 
mắt khi nhìn thây lu nước đông thời cũng nhận thây màu sắc (rùpa) của nó. 


3. Samyukta- -samaveta-samavàya (tương ưng hòa hiệp hòa hiệp). Nhờ đây, khi mắt nhìn thầy 
màu sắc của lu nước đồng thời tri nhận luôn cả đặc tính tổng quát của màu sắc này (rùpatva). 


4. Samavàya (hòa hiệp). Đây là tương giao. điển hình của thính giác và âm thanh. Nyàya quan 
niệm thính giác được cấu tạo bởi nguyên tố hư không (àkàsùa). Vì thanh hiện hữu trong hư 
không, do đó, có loại tương giao theo tính cách hòa hiệp hay kết hợp nội tại này. 


5. Samaveta-samavàya (hòa hiệp hòa hiệp), do cách này, thính giác tiếp nhận đặc tính tổng quát 
nơi âm thanh. 


6. Visùesana-visùesya-bhàva: tương quan năng biệt sở biệt, hay sự tiếp xúc giữa một giác quan 
và đối tượng phi hữu (abhàva). Thí dụ, trong gian phòng này, trước đây có bàn ghế. Nhưng bây 
giờ là một phòng trống. Sự vắng mặt của bàn ghế là một đối tượng phi hữu, nó tồn tại như một 
thực tại, không phải tùy thuộc căn phòng trống. Ở đây, khi mắt nhìn thấy căn phòng trồng, gọi là 
năng biệt (visùesanïa), tức thì, cùng lúc nhìn thấy luôn cả sự vắng mặt của bàn ghễ, sở biệt vật 
(visùesya). 


Sáu loại tương giao căn cảnh đây được liệt vào hàng tương giao thông tục (jankikasannikarsia). 
Nyàya còn đê ra ba loại tương giao, tương giao siêu thê (aukikasannikarsia) khác: 


1. Sàmànyalaksiansannikarsia. Cũng như Vaisùesïika, Nyàya coi sàmànya là một thực tại, tức là 
một padàrtha. Sàmànya là tổng thể của một vật cá biệt, tồn tại ngay trong vật cá biệt này. Khi 
sàmànya là đối tượng, tức sàmànyalaksiana hay tổng tướng nhận thức không diễn ra trong tính 
cách thông tục. Bởi vì, ở đây tác động của năng tri vượt qua giới hạn không gian và thời gian 
hiện tại của nó. Nyàya cho rằng sự tương giao căn cảnh trong trường hợp siêu thế này cũng 
thuộc tri giác hiện lượng (pratyaksïa), và đây là hiện lượng siêu thế (alaukikapratyaksïa) nhưng 
các nhà luận lý học Phật giáo không chấp nhận tổng tướng (sàmànyalaksïana) có thể được tri 
nhận bởi hiện lượng. 


Đối với họ, tổng tướng không phải là thực tại, chỉ có thực tại duy nhất tồn tại trong sát na sanh 
diệt. Tổng tướng không mang tính cách sát na sanh diệt, do đó không thể là thực tại vì không có 
tác dụng. Thực tại có tác dụng, vì có sát na sanh diệt. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng hệ thống tư 
tưởng Nyàya-Vaisùesïika là Đa nguyên Thực tại luận, và tiêu chuẩn thực tại của hệ thống này 
không phải là tác dụng bởi sát na sanh diệt, mà là thường, hằng, biến tại. Do đó, Nyàya mới coi 
tổng tướng như là đối tượng xuất hiện trong tri giác hiện lượng siêu thế ở đây. 


2. Jnðànalaksïanïasannikarsïa. Trong loại tiếp xúc này, đối tượng xuất hiện ngang qua tri thức 
(nõàna). Qua trung gian tri thức, do đó nhận thức có tính cách phức tạp: trong cái nhìn, không 
chỉ thấy có hình sắc mà còn có thể ngửi ra hương vị, nghe được âm hưởng. Sự vật ở đây cùng 
lúc xuất hiện các phẩm tính của nó, cả trong quá khứ. Nhìn thấy một vật từ xa, mà cảm được 
hương vị của nó, thì hương vị ở đây là một hoài niệm quá khứ xuất hiện như là đối tượng trong 


hiện tại. Do loại tiếp xúc này, đôi khi cảm quan hiện tại có đối tượng sai lầm, như nhìn sợi dây 
mà tưởng là con rắn. 


3. Yogaja. Tiếp xúc do quán hạnh trí của hành giả Du già, cảm nhận sự vật một cách trực tiếp 
trong quá khứ, hiện tại và vị lai. 


Trên đây là giải thích phức tạp phần đầu định nghĩa Gautama: “indriyàrthasannikarsopannamï 
jnõànam...” và hệ luận hợp lý sẽ là “... avyapadesùyam avyakhicàri vyavasàyàtmakam 
pratyaksiam”. 


Nếu phân biệt theo các nhà Nyàya về sau với hai giai đoạn của hiện lượng: vô phân biệt và hữu 
phân biệt, chúng ta vẫn thấy điểm tắt yếu của Nyàya về hiện lượng. Theo đó, trong tri giác trực 
khởi của nhận thức, đối tượng vẫn có thể là thực tại thường hằng. Tức là, không như các nhà 
Phật học, vì họ quan niệm thực tại là sát na sanh diệt, chỉ có hiện lượng vô phân biệt mới là hiện 
lượng đúng nghĩa. 


IV. SUY LÝ HAY TỈ LƯỢNG (ANUMÀNA) 


Theo nguyên nghĩa, anumàna chỉ cho tri thức khởi lên với hiệu lực tùy theo (anu) một nhận thức 
khác. Gautama nói rằng (Sùtra I.1.15) anumàna khởi lên tiếp theo sau pratyaksïa. Nói một cách 
tổng quát, đây là loại nhận thức mà hiệu lực của nó căn cứ trên diễn dịch và loại suy. Nó được 
dịch sang chữ Hán là “tỉ lượng” với ngụ ý rằng loại nhận thức này dựa trên sự so sánh, tức đặt 
trên quan hệ nhân quả giữa một định luật đã biết hay một quan niệm phổ biến, rồi từ đó diễn dịch 
ra hiệu lực của một nhận thức đang được đặt thành vấn đề. Thí dụ, khi thấy khói bốc lên phía 
bên kia núi mà biết rằng bên đó có lửa, như vậy là do căn cứ trên kinh nghiệm phổ thông theo 
đó, ở đâu có khói nhất định phải có lửa. 


Suy luận trên định luật nhân quả có thể diễn ra hai chiều hướng ngược nhau. Hoặc có thể Suy 
luận đi từ nguyên nhân mà tìm ra kết quả. Thí dụ, khi thấy mây kéo vân vũ, người ta biết chắc 
rằng trời sẽ đỗ mưa. Nyàya gọi sự suy luận quan hệ nhân quả này là hữu tiền (pùrvavat). Trong 
trường hợp ngược lại, người ta đi từ. kết quả có đó rồi lần đến nguyên nhân của nó. Thấy nước 
sông đầy thêm và đục hơn mà biết rằng đã có mưa trên nguồn. Loại nhận thức suy luận này, 
Nyàya gọi là hữu dư (sùesavat). Cũng có một loại nhận thức suy lý khác, căn cứ trên loại suy, 
trong trường hợp nhân quả đồng thời. Loại này, Nyàya gọi là bình đẳng tỉ lượng 
(sàmayatodrisita). 


Khác với hiện lượng, mà phạm vi của hiệu lực tri thức chỉ giới hạn trong một cá nhân, ở đây 
phạm vi của tỉ lượng không chỉ riêng đối với chính ta mà còn có thể áp dụng đối với người khác. 
Do đó, xét trên khía cạnh này, tỉ lượng đến hai mục tiêu là: tự ngộ (svàrthànumàda), suy luận cho 
chính mình, và ngộ tha (paràrthanumàna), suy luận đề truyền thông tư tưởng của mình cho kẻ 
khác. Các pháp thức luận lý được thiết lập chính là để thỏa mãn chủ đích thứ hai của tỉ lượng. 
Chúng ta sẽ trở lại nó trong phần kế tiếp. 


V. THÍ DỤ LƯỢNG (UPAMÀNA): Loại suy) 


Thí dụ lượng nhận thức căn cứ trên loại suy, lầy một vật đã biết để chỉ một vật chưa biết. Thí dụ, 


một người không rõ ý nghĩa xác thực về chữ “con bò” (gavaya), nay muốn biết, đó là con gì. l 
Người khác có thể bảo: “Con bò như con trâu vậy” (gosadriisùah gavayahiï samïgraha). Nhờ thế, 


khi đi vào rừng, thấy con gì tương tợ như “con trâu” liền nhớ lại điều đã học trước đây, tức thì 
khởi lên ý nghĩ” “asau gavayapadavàcyahi”, đây là con bò. 


Duy chỉ Nyàya là nhận có upamàna. Các nhà Phật học liệt nó vào hiện lượng và tỉ lượng. 
Sàmikhya và Vaisùesiika liệt vào tỉ lượng. 


VI. THANH LƯỢNG (SÙABDA-PRAMÀNA - CHÍNH LÝ NGÔN NGỮ) 


Thanh lượng (SÙabda-pramàna) là nhận thức hữu hiệu dựa trên thầm quyền của một nhân cách 
có uy tín (aptà). Thâm quyên này được dành cho các bộ Vedas, vì Veda chính do lsùara nói lên. 
Thân lsùara cô nhiên là nhân cách có uy tín tuyệt đôi. 


Các điều kiện của Thanh lượng sau đây phải thỏa mãn: 


1. àkànksïaø (cần yếu). Trong một câu nói, chỉ gồm những lời cần phải nói, nếu chỉ tập hợp một 
mớ lời không cân thiết, sẽ là vô nghĩa. Thí dụ: “trâu ngựa người voi” (gauhï asùvhï purusïahi 
hasti). 


2. yojyataø (thích ứng). Những lời nói phải thích ứng với ý nghĩa muốn nói. Thí dụ, thay vì nói: 


“Phải tưới nước”, lại nói: “Phải tưới lửa” (vahninà sincet), thì tiếng nước ở đây cố nhiên không 
thích ứng. 


3. sannidhi (liên tục). Giữa các lời nói phải tiếp nối nhau không gián đoạn. Thí dụ: câu nói “dắt 
con bò” (gàm ànaya) mà nói từng lúc giai đoạn, câu nói sẽ vô nghĩa. 


Phần quan trọng nhất trong triết học Nyàya chính yếu là Nhận thức luận, Phương pháp luận, và 
Pháp thức luận lý. Những vấn đề này gây ảnh hưởng lớn trên tất cả các hệ thống triết học Án 
Độ. Tuy nhiên, về siêu hình học, hay bản thể luận, phái này không khai triển những gì mới lạ. 
Căn bản hầu như đặt hoàn toàn trên Vaisùesiika. 


Chắc chắn giữa siêu hình học và luận lý học có tương quan mật thiết. Phái này không tự tạo cho 
mình một căn bản siêu hình đặc sắc, do đó về luận lý học, nếu nghiên cứu kỹ, sẽ không tránh 
khỏi những nan giải cho các nhà Nyàya. Về sau, sự sáp nhập Nyàya và Vaisùesïika thành một 
hệ thống cũng là để vượt qua nan giải này. Tuy nhiên, sự sáp nhập ấy chỉ hệ thống cho hợp lý 
của phái này, ngoài ra, không có khám phá nào độc đáo. 


VII.  NGŨ CHI TÁC PHÁP (Pháp thức luận lý) 


Nhận thức khi đã đạt đến một quan niệm phổ biến, mà Sùtra I.1.15 nói là sự nhất trí chung cho 
cả phàm lẫn thánh, tức kiến biên (drisitiànta), sau đó phát biểu nó trong một mệnh đề. Mệnh đề 
này được gọi là tông nghĩa hay định thuyết (siddhànta). Nó là lập trường mà luận giả (vàdin) nêu 
lên để đòi hỏi sự chấp thuận của đối phương. Một pháp thức luận lý theo đó gồm hai bộ phận 
chính yếu. Bộ phận thứ nhát là sở lập (sàdhya), lập luận nêu ra để thảo luận; trong Ngũ chỉ tác 
pháp, nó là tông chỉ (pratijnõa). Sở lập phải được chứng tỏ giá trị của nó bằng một chuỗi suy luận 
gồm bốn chỉ pháp thức, gọi chung là năng lập (sàdhana). Ngũ chỉ tác pháp này diễn ra như sau: 


a. Tông (pratiinõa): Đằng núi kia có lửa. 


b. Nhân (hehtu): Vì có khói. 


c. Duï (udàharanïa): Ở đâu có khói, ở đó có lửa, thí dụ lửa trong bếp. 
d. Hiệp (upanaya): Đằng núi kia có khói. 
e. Kết (nigamana): Do đó, đằng núi kia có lửa. 


Trong Ngũ chỉ tác pháp trên đây, dụ là trường hợp diễn dịch từ nhân, diễn ra trước hai trường 
hợp khác nhau là đồng dụ và dị dụ. Với đồng dụ, người ta nói: Ở đâu có khói, ở đó có lửa, thí dụ 
như lửa trong bếp. Ở dị dụ, người ta nói: Ở đâu không có khói, ở đó không có lửa, thí dụ như 
nước trong hồ. Hiệp xác nhận lại nhân và kết xác nhận lại tông chỉ. Các nhà luận lý học Phật 
giáo cho rằng sự lặp lại này không cần thiết, do đó họ chỉ thừa nhận có ba chỉ. Pháp thức này 
được gọi là tân nhân minh, do Trần Na (Dignàga) chủ xướng. 


VII. TÔNG (PRATIJNÕA) 


Tông là một mệnh đề14 trong đó chủ ngữ và thuật ngữ là hai khái niệm mà cả luận giả và đối 
phương cùng thỏa thuận về ý nghĩa; tức chúng phải thỏa mãn điều kiện cực thành (siddhànta). 
Thí dụ, khi một nhà Vedànta lập luận với một nhà Phật học mà nói rằng: “Brahman (là) bắt tử”. 
Trong tông chỉ này, Brahman đứng ở vị trí chủ ngữ. Nhưng ý nghĩa của từ ngữ không được quan 
niệm như nhau giữa luận giả và đối phương. Nhà Vedànta hiểu Brahman như là một bản thể của 
vũ trụ, trong khi nhà Phật học chỉ có thể coi đó là một chúng sanh cao cấp. Chủ ngữ không cực 
thành, cho nên ý nghĩa sở lập (sàdhya) của tông chỉ trở thành mơ hồ, bắt xác. Nếu thuật ngữ 
không thỏa mãn được điều kiện cực thành, sở lập cũng trở thành bắt xác như thế. 


Khi chủ ngữ và thuật ngữ đã thỏa mãn yếu tố cực thành, tông chi đương nhiên được đặt thành 
vấn đề thảo luận. Nó được gọi là sàdhya, và cũng được gọi là paksia. Trong thuật ngữ Sanskrit, 
nghĩa đen của paksiïa là cánh cung. Ở đây, nó có nghĩa là ý kiến hay chủ trương tức chủ đề của 
một luận thức. 


Xét theo cơ cấu văn pháp của Sanskrit, giữa chủ ngữ và thuật ngữ, mà Hán văn xưa gọi là tiền 
trần và hậu trần, không có những liên từ (copula) như “là”, hay “có” để đặt quan hệ của chúng; 
do đó, nơi mệnh đề tông chỉ người ta cần phải phân biệt rõ chủ điểm tranh luận đặt ở đâu. 
Chúng ta có thể giả lập một tông chỉ nói: “Âm thanh (là) thường tại tánh - sùabdahi / nityatàhi”15. 


Mệnh đề được phát biểu bằng tiếng Sanskrit có thể đảo ngược mà nội dung sẽ không thay đổi 
theo ngôn ngữ thường đàm: “nityatàhï / sùabdahi”. Tuy nhiên, trên pháp thức luận đó, người ta 
phải biệt chủ điễm tranh luận đặt trên “âm thanh” hay trên “vô thường tánh”. 


Để tránh sự mơ hồ có thể xảy ra, mệnh đề tông chỉ phải theo quy tắc cố định, mà chủ điểm tranh 
luận nhất định phải đặt ở hậu trần. Trong trường hợp này, tiền trần được gọi là hữu pháp 
(dharmin) và hậu trần là pháp (dharma). Hậu trần, pháp, như vậy là thuộc tính. Tiền trần là cái sở 
hữu thuộc tính đó. Hữu pháp như một người chủ, mà pháp có tính cách như một nô bộc. 


Tiền trần còn được gọi là sở biệt (visùesya), và hậu trần là năng biệt (visùesïa). Bộ thuật ngữ này 
phân biệt tương quan giữa tiền trần và hậu trần. Nói “hoa sen màu xanh”, trong đó, hậu trần 
“màu xanh” có nhiệm vụ xác định loại hoa sen màu xanh giữa những hoa sen màu trắng, đỏ, 
hồng phấn, v.v... 


Điểm quan trọng phải lưu ý là tính cách hiện diện của tiền trần và hậu trần. Tiền trần phải là một 
sự thê mà tri thức có thê trực giác được, trong khi hậu trần chỉ xuât hiện một cách gián tiệp. Suy 
luận khởi lên khi một dâu hiệu nào đó xuất hiện nơi tiên trần. Thí dụ, trông thây khói xuât hiện 


trên núi mà đặt nghỉ vấn về sự hiện diện của lửa trên núi đó. Dấu hiệu luận này chính là liniga 

(tướng) và hetu (nhân). Nêu lửa cũng hiện diện trực tiếp mà tri giác có thê trực giác được, nghi 
vấn sẽ không khởi lên, và suy luận không diễn ra. Cho nên, trong tông chỉ, người ta không thể 

nói: 

- Dưới đám khí kia là núi 

Hay: 

- Dưới đám khói kia có lửa. 

Nhưng, dưới điều kiện tâm lý nào mà nghi vấn như vậy khởi lên? Theo Nagin J.Shah16, trong 


Triết học Ấn Độ, về phương diện này, có ba ý kiến xảy ra giữa các nhà luận lý: 


(1) Sở lập bị nghỉ: điều kiện tất yếu đề lập luận là sự nghi ngờ về thuộc tính của một sự thể nào 
đó. Thí dụ, khi thây khói mà nghỉ ngờ sự hiện hữu của lửa. 


(2) Sở lập bị khảo sát: sở lập (sàdhya) bị đặt thành nghỉ vấn có thể là nguyên nhân cho suy luận, 
nhưng nghỉ vẫn ây phải chứng tỏ răng người ta muôn xác chứng vân đê; đây mới là điêu kiện tật 
yêu. 


(3) Không mâu thuẫn với hiện lượng: sự kiện cần được xác chứng đó phải không trái ngược với 
kinh nghiệm tri giác, với suy luận, với kinh nghiệm thông tục. Nói cách khác, chủ đê luận lý không 
được vi phạm các điêu sau đây: 

- Hiện lượng tương vi (pratyaksïa-virudha), mâu thuẫn với tri giác; 


- Tỉ lượng tương vi (anumàna-virudha), mâu thuẫn với suy luận; 


- Thế gian tương vi (lokavirudha). 


IX. LẬP NHÂN 


Nhân là bộ phận chủ yếu trong Ngũ chỉ tác pháp. Sùtra I.1.34 định nghĩa: “Nhân là phương tiện 
để thiết lập sự thể cần được thành lập (sở lập) nhờ vào đặc tính của đồng dụ và dị dụ.” Định 
nghĩa này như thế không chỉ cho biết nhân (hetu) là chứng lý của suy luận để thiết lập lý tắc cho 
chủ đề luận lý được phát biểu nơi tông chỉ, nó còn quy định ba phương diện, hay đặc tính của 
nhân. Tarka-sanïgraha giới thuyết ba phương diện này là: biến sung toàn phần (anvayavyatireki); 
biến sung tích cực (kevalànvayi) và biến sung tiêu cực (kevalavyatireki)17. 


Biến Sung (vyàpti) là tính chất tất yếu của nhân. Với tính chất này, nhân là một tính chất hiện diện 
nơi cả tiền trần và hậu trần của tông. Trên phương diện thứ nhất, quan hệ giữa nhân và tông là 
quan hệ nhân quả. Thí dụ: 


Tông: Đằng núi kia có lửa 
Nhân: Vì núi kia có khói. 


Khói, dấu hiệu luận lý (liniga) nhất định phải hiện diện nơi núi, tiền trần hay hữu pháp (dharmin); 
và quan hệ giữa nó với lửa, hậu trân hay pháp (dharma) hay năng biệt (visùesia), là quan hệ 


nhân quả tất yếu = nguyên tắc nói: Ở đâu có lửa, ở đó có khói. Đây là nguyên tắc tổng quát, 
trong đó hàm ngụ răng chỉ những nơi có lửa mới có khói như trong bếp chẳng hạn; trái lại, 
những nơi không có lửa thì nhất định không có khói, như nước trong hồ. Nói cách khác, trong 
biến sung toàn phần, nhân đã hàm ngụ biến sung tích cực và tiêu cực. 


Trong tông chỉ, người ta lầy sự cực thành (siddhànta) của tiền trần và hậu trần làm sở y; vậy, khi 
lập nhân, người ta lây gì làm sở y? Thử xét mô thức dưới đây: 


Tông: Âm thanh / vô thường 
Nhân: Vì tính bị tạo tác. 


Tính bị tạo tác (kritakatva) là dấu hiệu luận lý, mà thuật ngữ Sanskrit gọi là linïiga hay tướng. Bởi 
vì tính bị tạo tác này có thể tìm thấy ở bắt cứ những sự thể nào chịu chỉ phối bởi tính vô thường. 
Để thiết lập quan hệ giữa nhân và tông, thuật ngữ nói tính vô thường này là linïgin hay hữu 
tướng. Quan hệ giữa nhân và hậu trần của tông, giữa liniga và linïgin, cũng như quan hệ giữa 
tiền trần và hậu trần của tông, tức dharma và dharmin. 


Từ ba phương diện biến sung của nhân đó, người ta có thể quy định được năm điều kiện tất yếu 
đê lập nhân: 


1. Nhân tất yếu phải hiện diện nơi tiền trần của tông chỉ (paksiadharmatà: đồng phẩm định hữu 
tánh); thí dụ: sự hiện diện tât yêu của khói trên núi; 


2. Nhân tất yếu phải hiện diện trong mọi trường hợp tích cực mà hậu trần có thể hiện diện 
(sapaksiasattva: ĐÔNG PHẨM ĐỊNH HỮU TẢNH (sai)); thí dụ, sự hiện diện tật yêu của khói 
trong bếp mà nơi đó lửa được chứng tỏ cũng hiện diện tật yêu; 


3. Nhân không thể hiện diện bắt cứ nơi nào mà hậu trần không thể hiện diện (vipaksïasattva: dị 
phẩm biên vô tánh); thí dụ, sự văng mặt của khói trong hồ nước là điêu tât yêu; 


4. Nhân không được hiện diện mơ hồ nơi tiền trần (abàdhita); thí dụ, khói phải thực sự không tỏ 
ra có tính lạnh; 


5. Không được phép mâu thuẫn (avirudha); thí dụ, không thể lấy tính bị tạo tác để chứng minh 
tính thường trụ. 


Trong năm điều kiện vừa kể, ba trường hợp đầu thực sự là phương diện biến sung của nhân. 
Các nhà luận lý học Phật giáo cho rằng điêu kiện 4 được hàm ngụ nơi điêu kiện 3, và điêu kiện 5 
được hàm ngụ nơi 3; do đó, họ chỉ công nhận có ba mà thôi. 


X.. DỤ (UDÀHARANÏA) 


Trong ba đặc tính của nhân, biến sung tích cực và biến sung tiêu cực là sở y của dụ. Dụ có thể 
coi như là sự dẫn chứng các trường hợp thực tế để hỗ trợ cho hiệu lực của nhân. Cả hai thiết lập 
chứng lý cho chủ đề luận lý. Nhân là chứng lý tổng quát và dụ là những chứng lý sai biệt. Chúng 
có thể được tượng trưng bằng một hình tam giác lộn ngược mà đáy là nhân và hai cạnh còn lại 
là dụ, gồm đồng dụ và dị dụ. Đồng dụ là những trường hợp có sự tương đồng phẩm tính với sở 
lập (sàdhya) tức hậu trần. Dị dụ thì ngược lại. Nói rõ hơn, đồng dụ là trường hợp của biến sung 
tích cực của nhân và dị dụ là trường hợp biến sung tiêu cực của nhân. Thí dụ: 


Tông: Âm thanh / vô thường 

Nhân: Vì là tính bị tạo tác 

a. Dụ: Đồng dụ: Như lu đất 

b. Dị dụ: Như hư không. 

Bởi vì lu đất là sự thể mang tính bị tạo tác, và trong nó người ta cũng nhất định tìm thấy tính vô 
Bn Trái lại, hư không vốn không có tính bị tạo tác, và cũng không thê tìm thây ở nó tính vô 


XI. HIỆP (UPANAYA) và KÉT (NIGAMANA) 


Hiệp là sự tái xác nhận hiệu lực của dụ, chứng tỏ hậu trần có tính như thế (tathà) hay không như 
thế (na tathà). Trong trường hợp đồng dụ chẳng hạn, người ta nói đến tính bị tạo tác của lu đất; 
ở đây, cần có sự tái xác nhận rằng tính tạo tác này cũng được tìm thấy nơi âm thanh. Nhờ sự tái 
xác nhận này, người ta đi đến kết luận (nigamana), xác nhận giá trị đúng của tông chỉ. 


XII. TỢ NHÂN (HETVÀBHÀSA) 

Các sai lầm trong lập nhân được đặt thành một cú nghĩa, như vậy cũng đủ thấy sự chú trọng về 
nhân một cách đặc biệt của Nyàya. Thuật ngữ nói là tợ nhân (hetvàbhàsa) chỉ cho những sai lầm 
này. Sùtra I.ii.4 liệt kê có tất cả 5 trường hợp sai lầm trong sự lập nhân: bắt định (sàyabhicara), 
tương vi (viruddha), vấn đề tương tợ (prakaranïasama), sở lập tương tợ (sàdhyasama) và quá 
thời (kàlàtita). 


1. Bất định nhân (savyabhicàra)18 trong trường hợp nhân đưa đến nhiều kết luận chứ không 
phải một (Sùtra I.ii.5). Thí dụ nói: 


Tông: Âm thanh / vô thường 

Nhân: Vì không đối xúc 

Tính không đối xúc (asarsùatvàt) có thể được tìm thấy nơi những vật thường trụ, và ngược lại, 
như lu đât chăng hạn, nó bị chỉ phối bởi tính vô thường và cũng mang tính có đôi xúc. Phạm vi 
của nhân do đó quá lớn, bao quát cả đông dụ và dị dụ. Bởi vì hư không cũng là sự thê không có 
tính đôi xúc nhưng lại thường trú trong khi lu đât vôn là vật vô thường nhưng lại có tính đôi xúc. 


Về lỗi bất định này, các nhà Tân Nyàya phân tích thành ba trường hợp19: 


a. Cộïng bát định (sàdhàranïa): nhân vừa có trong trường hợp khẳng định, vừa có trong trường 
hợp phủ định, tức đồng phâm (sapaksia) có mà dị phẩm cũng có (vipaksïa). Thí dụ nói: 


Tông: Đằng núi kia có lửa 
Nhân: Vì khả tri. 


Phạm vi của tính khả tri quá rộng rãi, không chỉ hiện diện nơi lửa, mà cả nơi nước, v.v... 


b. Bất cộng bất định (asàdhàranïa): Nhân không hiện diện nơi những trường hợp đồng phẩm, và 
dị phâm cũng không. Nghĩa là phạm vi của nó quá hẹp. Thí dụ nói: 


Tông: Âm thanh thường trú 

Nhân: Vì tính nghe được. 

Tính nghe được này chỉ có thê tìm thấy nơi âm thanh chứ không thẻ tìm thấy ở đâu nữa. Phạm. 
vi của nhân quá hẹp như vậy, không thê tìm ra đông dụ hay dị dụ; do đó sự thành lập trở nên bât 


vững. 


c. Tùy chuyên (anupasamihàri): Sai lầm vì không thể đưa đến một kết luận. Ở đây, phạm vi của 
tiên trần phô biên, bao trùm tât cả mọi thứ, không thê tìm thây đông dụ hay dị dụ. Thí dụ nói: 


Tông: Vạn vật đều vô thường 
Nhân: Vì tính khả tri. 


Trong tông chỉ, khái niệm về “tất cả” bao trùm những gì khả tri và bất khả tri, cho nên không thể 
tìm thây nơi đông dụ hay dị dụ một trường hợp tương xứng phạm vi. 


2. Tương vi nhân (viruddha): Trong trường hợp nhân mâu thuẫn với sở lập (Sùtra I.ii.6). Thí dụ: 
Tông: Âm thanh thường trụ 
Nhân: Vì tính bị tạo. 


Tính bị tạo và tính thường trú là hai trường hợp mâu thuẫn. Do đó, nhân chỉ hiện diện trong 
trường hợp dị phâm (vipaksïa) mà không hiện diện nơi đông phâm (sapaksia). 


3. Vấn đề tương tợ (prakaranïasama): Vấn đề hay phẩm loại (prakaranïa) có nghĩa như một nghỉ 
đê, bởi vì nhân được lập ở đây cũng có thê thay đôi ngược lại. Tarkasanigraha gọi lỗi này là 
satpratipaksïa, nhân đôi tỉ. Thí dụ: 

Tông: Âm thanh thường trú 

Nhân: Vì tính nghe được. 

đối tỉ với: 

Tông: Âm thanh vô thường 

Nhân: Vì tính bị tạo. 

Trong hai trường hợp, tính nghe được (sùabdatva) và tính bị tạo (kàryatva) đều là nhân đối xứng 
và cả hai cùng có hiệu lực tương đương. Do đó, đề tránh lôi nhân đổi tỉ này, người ta không thê 
lây “tính nghe được” làm nhân cho chủ trương “âm thanh vô thường”. 

4. Sở lập tương tợ (sàdhyasama): Trường hợp mà nhân cũng đòi hỏi phải được chứng minh, 
giỗng như sự đòi hỏi của sở lập (sàdhya). Nói cách khác, bởi vì trong trường hợp nhân và sở lập 


giông nhau, do đó, suy luận trở thành trùng phức: tự thân chứng minh tự thân. Tarkasanigraha 
phân biệt ba trường hợp về lỗi lâm này: 


a. Sở y bất thành (àsùrayàsiddha), thí dụ nói: 
Tông: Hoa đốm thơm 

Nhân: Vì là hoa sen 

Dụ: Như hoa sen trong hồ. 


Tiền trần là sở y của nhân. Ở đây, tiền trần là sự thễ bát thực, do đó nhân không có sở y. Chứng 
minh sự thơm của hoa đôm giữa trời cô nhiên là vô nghĩa. 


b. Tự thể bắt thành (svarùpàsiddha), thí dụ nói: 

Tông: Âm thanh là một phẩm tính 

Nhân: Vì tính khả kiến 

Dụ: Như màu sắc. 

Ở đây, tính chất “có thể thấy” không thể làm thuộc tính cho âm thanh. 

c. Sở biến bất thành (vyàpyatvàsiddha), thí dụ nói: 

Tông: Trên núi kia có khói 

Nhân: Vì có lửa. 

Trường hợp này không thiết lập được tính cách biến sung quan hệ. Bởi vì, mệnh đề nói “Ở đâu 
có lửa, ở đó có khói” không phải là một vững mệnh đề thỏa mãn điêu kiện biên sung. Như 
Tarkasanigraha chứng tỏ, trong trường hợp lửa nơi một thanh sắt cháy đỏ không thê có khói. 
5. Quá thời nhân (kàlàtita), thí dụ: 

Tông: Âm thanh thường trú 

Nhân: Vì kết quả của tiếp xúc (dùi trống và mặt trống) 

Dụ: Như màu sắc, do kết hợp của ánh sáng và sự vật. 


Trong lập luận này, người ta thấy màu sắc hiện diện đồng thời với ánh sáng và sự vật; khác với 
âm thanh, chỉ xuất hiện sau khi dùi trỗng và mặt trồng tiễp xúc với nhau. 


Tarkasanïigraha không nói đến lỗi quá thời nhân này, mà thay vào đó nói là lỗi nhân ngu ngốc 
(bàdhita), trái ngược với kinh nghiệm thông thường. Thí dụ nói: 


Tông: Lửa không nóng 


Nhân: Vì là một vật. 


Ngoài những sai lầm trên đây thuộc về tợ nhân, các cú nghĩa còn lại như: khúc giải (chala) và 
đảo nạn (jàti) là những trường hợp ngụy biện, và đọa phụ (nigrahasthàna) là trường hợp bị dồn 
vào ngõ bí. 


Khúc giải (cú nghĩa thứ 14) là trường hợp ngụy biện trường, sự đánh lừa cố ý gây hiểu lầm cho 
đối phương bằng cách sử dụng ý nghĩa mơ hồ. Có ba trường hợp khúc giải như vậy: 


a. Khúc giải về ngữ cú (vàk-chala): sử dụng một từ ngữ có hai nghĩa khác nhau, khiến người 
nghe nhằm lẫn nghĩa này sang nghĩa khác. 


b. Khúc giải vì khoa trương quá trớn (sàmànyachala): khoa trương ý nghĩa của một từ ngữ ngoài 
khả năng của nó. Thí dụ, từ ngữ brahmin chỉ cho những người đây đủ tri thức và đạo đức, 
nhưng cũng có lúc được khoa trương đề chỉ cho những người thiêu hẳn hai đức tính này. 


c. Khúc giải về văn từ (upacàrachala): sử dụng những thành ngữ, những văn cú có tính cách ẩn 
dụ; nghĩa là, khi đáng dùng nó theo nghĩa đen, lại dùng theo nghĩa bóng, và ngược lại. 


Đảo nạn (àti, cú nghĩa 15), căn cứ trên những đặc tính tương đồng (sàdharmya), hay dị biệt 
(vaidharmya) mà thiệt lập kết luận ngược lại với chủ đích đánh bại đôi phương. 


Cú nghĩa cuối cùng là đọa phụ (nigrahasthàna) lâm vào chỗ bề tắc, hoặc vì không hiểu rõ lập 
trường của đôi phương, hoặc có hiêu nhưng lại hiệu sai. 


Chú thích: 


1 Bản Hán dịch của Đường Huyền Trang: Nhân Minh Chính Lý Môn luận, ĐTK. q. 32. Bản Hán 
dịch của Đường Nghĩa Tịnh: Nhân Minh Chính Lý Môn luận. ĐTK. q. 33. 


2 Hán dịch, Huyền Trang, Nhân Minh Nhập Chính Lý luận. Bản chú giải căn bản của Khuy Cơ, 
Nhân Minh Nhập Chính Lý luận sớ. ĐTK, q. 44. 


3 Sđd, “Chư pháp bồn chon, tự tánh sai biệt. Thời di, giải muội, chỉ đa trầm ẩn. Dư tuy giải thích, 
tà nhi bât trúng. Kim đàm chơn pháp, cô danh chính lý”. 


4 Kimura Taiken, Zenshuø II, tr. 301. 

5 Radhakrishman, A Source Book of Indian Philosophy, p. 356: “Nyàya litterally means that by 
which the mind is led to conclusion. We are led to conclusions by arguments or reasoning. These 
arguments are either valid or invalid. Nyàya in popular usage means “righf” or “jusf” and so Nyàya 
becomeces the science of right or just reasoning”. 

6 Khuy Cơ, Sđd, ĐTK, q. 44, tr. 91c: “Kiếp cơ Tác Mục tiên nhơn sáng tiêu chơn tọợ”. 

7 Digha-nikàya, I.1.34: “Idha bhikkhave ekacca Samanio và Brànmania và Takkì hoti vìmanisì”: 
“Này các Tỳ kheo, ở đây, một sô Sa môn Bà la môn là những nhà suy lý, thâm sát”. Sự kiện này 
cũng ám chỉ liên hệ giữa Nyàya và Mìmàmisà. 

8 Hán dịch, thời Hậu Ngụy, ĐTK, q. 32. 


9 La Philosophie Indienne, tr. 190. 


10 Định nghĩa của Sùtra I.i.33: “Tông là sự phát biểu của sở lập”. 
11 Thực ra, trong các thí dụ lập luận, Sanskrit thường nói: nityahï sabdahi. 
12 Alankia 's Criticism of Dharmakìrti 's Philosophy, p. 248-250. 


13 Sử dụng S. Kuppuswami Sastri, A Primer of Indian Logic according to Annambhatitia 's 
Tarkasanigraha, tr. 36, vê àsùrayáiddhi. 


14 Sanskrit cũng nói là anàikantika. 
15 Theo Tarkasanigraha. 


_ CHƯƠNG VỊ 
TRIẾT THUYÉT VEDÀNTA (PHẸ ĐÀN ĐA) 


I.. VEDÀNTA VÀ UPANISHAD (Khởi điểm của Nhất nguyên Tuyệt đối luận) 


Vedànta, khởi thủy là một danh hiệu được chỉ cho các tập Upanishads, bộ phận cuối của Veda. 
Nội dung của danh từ này chỉ định cho cứu cánh hay cùng đích của tư tưởng Veda. Cùng đích 
(anta) đó như đã được chính các bộ Upanishads quy định, hướng tới con đường tri thức của 
chiêm nghiệm (jnõàna-kanidïa) thay thế cho con đường tế tự (karma- kanidia). Munidiaaa- 
Upanishad1 phân biệt hai trình độ của tri thức. Trình độ thấp (aparà) là sự hiểu biết về Rgĩ- -veda, 
Yajur-veda, Sàma-veda, Atharva-veda, v.v... Trình độ cao (parà) là tri thức chiêm nghiệm về 
Brahman bắt tử2. Chỉ có tri thức trong trình độ cao như vậy mới đạt đến thế giới Brahmà 
(Brahmàloka) và đó mới là tri thức về cứu cánh hay cùng đích của Veda. 


Munidïiaka-Upanishad ghi: “Các ẩn sĩ, đã trọn vẹn đạt đến ý nghĩa của tri thức về Vedànta, họ đã 
tịnh hóa bản tính của mình bằng con đường khước từ, họ an trụ trong các thế giới Brahmà, tận 
cùng biên tế của thời gian, đồng nhất với bắt tử, hoàn toàn giải thoát"3. Một cách nào đó, tôn 
giáo của nghỉ lễ tế tự chỉ trích, khi các hành vi tế tự không khiến cho người tế tự cởi bỏ được 
những hệ lụy; dù chúng có hưởng thụ phước báo trên thượng giới do các hành vi tế tự này, cuối 
cùng vẫn phải trở lại thế gian này, nếu họ không thấu triệt chân lý4. Hành vi tế tự, trong trường 
hợp đó, chỉ dành cho những người ngu muội (bàlàh). Bí mật tối thượng trong Vedànta (vedànta 
paramï guhyamï) không được phép nói cho những kẻ chưa khuất phục nổi những đam mê dục 
vọng. 


Học hỏi Veda, thực hành tế tự, bố thí, khổ hạnh, v.v... chính là để truy nhận cái tự ngã vô sinh 
(mahàn aja àtmà). Chính vì để truy nhận ra cái tự ngã đó mà một người trở thành một ẩn sĩ 
(muni). Những ham muốn về con cái thừa tự, về tài sản, cũng chỉ là những khát vọng trần gian 
(lokaisïanà). Tự ngã không phải là những thứ đó: sa esïa neti nety àtmà. Săn đuổi tự ngã phải 
thực hiện bằng sự khước từ, bởi vì tự ngã không phải cái đó, không phải là cái đó (neti nety 
àtmà)5. “Vậy, kẻ nào thờ phụng thần linh khác, nghĩ rằng ta là cái này hay ta là cái kia, kẻ đó 
không thực sự hiều biết”. Duy chỉ một hiền triết, biết đi tìm đời sống vĩnh cửu, bằng con mắt 
hướng nội, vị đó thấy tự ngã”6. 


Như vậy, bằng sự khước từ thế giới ngoại tại, vốn chỉ là tấn tuồng ảo hóa (màyà), cuối cùng tư 
tưởng triết học Ấn Độ tiến vào thế giới tâm linh nội tại để khám phá tự ngã. Đó là sự hình thành 
của tư tưởng văn học Upanishad. Kế từ khởi nguyên, quá trình phát triển này, về mặt văn học, 
có thê được phác lược như sau: chúng ta biết rằng, trước hết, tư tưởng văn học Án Độ bắt đầu 
với các thánh thư Vedas gồm bốn bộ, hay Samihitàs. Từ các Samihitàs phát triển một nền văn 
học giảng giải ý nghĩa của tế tự, được gọi là văn học Bràhmaniïa. Cuối cùng, do suy tư chiêm 


nghiệm, và kinh nghiệm thực chứng của các đạo sĩ ân mình trong các rừng núi, văn học 
Araniyaka xuất hiện. 


Bràhmanïa được coi như là dành cho những sinh hoạt thế tục, bổn phận hành động và tế tự của 
một gia chủ (griha-pati); là con đường của hành nghiệp (karma-màrga). Trong khi đó, Àranïyaka 
là lĩnh vực suy tư chiêm nghiệm của các đạo sĩ (samanïa), những vị đã khước từ mọi thứ hạnh 
phúc thế tục, là con đường của tri thức (jnõàna-màrga). Upanishad xuất phát từ các Àranïyaka 
đó. 


Đẳng khác, sự xuất hiện của Upanishad cũng được coi như đặc trưng bằng những phản ứng của 
giai cấp chiến sĩ (ksïatriya) chống lại đặc quyền tế tự của giai cấp Tăng lữ Bà la môn. Đặc trưng 
này có thê tìm thầy trong Brïhad-àranïyaka-Upanishad7.Trong đó ghi rằng, Bàlàki, người Bà la 
môn, thuộc dòng họ Gàrgya, kiêu hãnh nói với Ajàtasùatru, bộ tộc Kàsùi, giai cấp Ksiatriya: “Tôi 
sẽ nói cho ông nghe vệ Brahman", vì Ajàtasùatru đề nghị sẽ tưởng thưởng Bàlàki một nghìn con 
bò, nếu nói được về Brahman. Bàiàki đưa ra tất cả 12 định nghĩa về Brahman, nhưng thảy đều bị 
Ajàtasùatru bác bỏ. 


Cuối cùng, Ajàtasùatru hỏi: như vậy là hết? Bàlàki thú nhận như vậy là hết và yêu cầu 
Ajàtasùatru nói cho nghe về Brahman với đề nghị mình sẽ là một môn đệ. Ajàtasùatru cho rằng 
một người Sát đế ly (Ksiatriya) mà giảng cho một người Bà la môn (Brhàmaniïa) nghe về 
Brahman là một điều trái lẽ. Tuy nhiên, Ajàtasùatru vẫn nhận lời. Sự kiện này cho thấy giai cấp 
Sát đề ly đã có ảnh hưởng trong lịch trình biến chuyển từ Brànmanïa thành Àranïyaka, chuyển 
hướng những giá trị của tế tự thành giá trị của suy tư và chiêm nghiệm. 


Brihad-àranïyaka-Upanishad mở đầu bằng một thiên nói về sự tế ngựa (asùva-medha). Thay vì 
giảng giải sự tế ngựa theo một khía cạnh thần học nào đó, ở đây sự tế ngựa lại được biểu tượng 
như là sự hình thành của vũ trụ. “Thoạt kỳ thủy, chỉ có tự ngã” (àtmaivedam agra àsìt)8, đây 
được coi như là nguyên lý căn bản cho một vũ trụ nhất nguyên luận của Upanishad mà chúng ta 
thường bắt gặp trong nền văn học tư tưởng này. 


II. PHÂN LOẠI CÁC UPANISHAD SƠ KHỞI 


Khi các Samihatàs dưới hình thức tụng văn, hay thể văn chỉnh cú theo hình thức thi ca, được tập 
thành và lưu ' truyền từ thầy đến trò, thì các bổn phận tế tự được căn cứ theo đó mà thực hành. 
Để hướng dẫn và giải thích các thực hành này, một bộ phận tản văn được soạn tập, và được tập 
thành dưới danh nghĩa văn học Brànmanïa. Upanishad là bộ phận cuối của Veda, cho nên cũng 
được gọi là Vedànta. Do sự lưu truyền của Brànamanïa giữa những khu vực địa lý và bộ tộc 
khác nhau, các Upanishads đầu tiên cũng được phân biệt thành những phái biệt (sùàkhà). 
Những Upanishads trực thuộc Bràhmanïa của các phái Aitareya và Kausiìtaki thì được gọi là 
Aitareya-Upanishad và Kausiìtaki-Upanishad. Chàndogya-Upanishad và Talavakàra (hayKena- 
Upanishad) trực thuộc bộ Sàma-Veda. 


Để có một cái nhìn tổng quát hơn, dưới đây là bảng lập thành của Kimura Taiken9 về sự liên hệ 
giữa các Upanishads nguyên thủy với các Vedas và các phái biệt của Brànmaniïa. 


Rg-Veda: 
1. Aitareya-Upanishad - Aitareya-àraniyaka 3-4 - Phái Aitareya 


2. Kausïìtaki-Upanishad - Kausiìtaki-àraniyaka - Phái Kausiìtaki 


Sàma-Veda: 

1. Chandogya-Upanishad - Chàndogy-Bràhmania 3-10 - Phái Tànidiin 
2. Kena (Talavakàra)-Upanishad - Talavakàra-Bràhmanïa - Phái Jaimini 
Yajur-Veda đen: 

1. Taittirìya)-Upanishad - Taittirìya-àraniyaka 7-9 - Phái Taittirìya 

2. Mahànàraya)-Upanishad - Taittirìya àraniyaka 10 - Phái Taittrìya 

3. Katihaka)-Upanishad - Phái Katihaka 

4. SÙvetàsùvatara)-Upanishad - Chưa rõ 

5. Maitràyania-Upanishad - Phái Maitràyania 

Yajur-Veda trắng: 

1. Brihadàranïyaka)-Upanishad - SÙatapatha Brànmaniïa 4-9 - Vàjasaneyi 
2. lsùa)-Upanishad - Vàjasaneya samihità 40 - Phái Vàjasaneyi 


Về Sau, các yếu nghĩa của Upanishad được kết tinh lại trong bộ Brahma-sùtra của Bàdaràyania. 
Tác phâm này trở thành thánh điên chủ yêu của Vedànta-sùtra. Lịch sử văn học của hệ phái 
Vedànta có thê coi như bắt đâu với tác phẩm này. 


II. BRAHMA-SÙTRA: CĂN BẢN VEDÀNTA 


Chưa rõ niên đại trước tác của tác phẩm này. Người ta phỏng định nó xuất hiện không thể trước 
các học phái Tỳ bà sa (Vibhàsika), Trung quán (Màdhyamika) và Duy thức (Yogàcàra) của Phật 
giáo10, bởi vì Brahma-sùtra có đề cập đến quan điểm của các trường phái Phật giáo này. Tuy 
nhiên, sự bài bác chỉ được nói một cách tổng quát, về lập trường Tánh không luận 
(SÙùnyavàda) và Duy thức luận (Vijnõànavàda)11; còn sự chỉ điểm đích danh các trường phái 
đó lại do sự chú giải của SÙanikàra. Bởi vậy, người ta cũng thận trọng giới hạn sự xuất hiện của 
nó; nghĩa là chỉ có thể đoan chắc là phải xuất hiện sau các tác phẩm thuộc văn học Bát nhã 
(Prjnõàparamità) của Đại thừa Phật giáo. Sự giới hạn thận trọng này đặt thời gian của tác phẩm 
vào khoảng kỷ nguyên thứ nhát trước Tây lịch. 


Brahma-sùtra được viết dưới thể sùtra12, một hình thức có thể coi như là cách ngôn. Mỗi sùtra 
cô đọng một quan điểm, do đó ý tưởng vô cùng hàm súc, gây nên những giải thích tự do. Có hai 
giải thích trái ngược nhau. Với SÙanïikara, Brahma-sùtra được giải thích theo chiều hướng Nhất 
nguyên luận. Một số các nhà chú giải khác, được gọi chung là Vaisinïava, giải thích theo chiều 
hướng Nhị nguyên luận. 


Dasgupta cho rằng, nguyên ủy Brahma-sùtra phải được coi như là một tác phẩm có thầm quyền 
của các nhà Nhị nguyên luận. Ông tỏ vẻ ngạc nhiên tại sao một số các tác giả Ấn Độ lại căn cứ 
trên tác phẩm này để trình bày quan điểm nhất nguyên của họ; hoặc căn cứ nó mà viết thành 
một tác phẩm riêng như Gaudïapàda với Mànïdïùkya-kàkrikà hay SÙanikara với bản chú giải 


Brahma-sùtra. Ông quả quyết rằng “những giải thích theo chiều hướng nhị nguyên về Brahma- 
sùtra có lẽ trung thành với các sùtras của nó hơn là những giải thích của SUanikara”13. 


Chúng ta đã biết các Upanishads là căn cứ của Vedànta. Cùng với Brahma-sùtra, ta có thể kể 
thêm Bhagavat-Gìta nữa, đó là ba tác phẩm cơ bản của Vedànta, và thường được gọi là 
Prasthànatraya. 


Hệ thống Nhất nguyên luận của Vedànta, nếu Brahma-sùtra bị nghi ngờ, thì trái lại, 
Màndiùkyakàrikaø của Gaudïapàda chắc chắn là tác phẩm đầu tiên hệ thống hóa lập trường 
Nhất nguyên luận, mà SÙanikara và các môn đệ về sau chịu ảnh hưởng rất sâu đậm. 
Màndiùkyakàrikaø là tác phẩm được viết trong khoảng thời đại của 780 sau Tây lịch. Nó là một 
bản chú giải về Màndïùkyakàrikà-Upanishad. Chúng ta sẽ trở lại tác phẩm này ở đoạn sau. 


Brahma-sùtra được chia thành 4 chương (adhyaàya), mỗi chương gồm 4 tiết, tổng cộng 16 tiết 
(pàda), và 192 đề mục (adhikarania). Một đề mục gồm từ một đến nhiều sùtras, tổng cộng có tất 
cả 555 sùtras. Nhà chú giải đầu tiên của tác phẩm này, được cho là Baudhàyana, nhưng đã thất 
truyền. Bản chú giải của SÙanikara là tác phẩm quan trọng nhất, căn cứ xuất phát cho nhiều bản 
chú giải khác và nhiều công tác khảo cứu về Vedànta. SÙanikara dẫn đầu khuynh hướng Tuyệt 
đối bắt nhị (advaità). Chú giải của Ràmànula, thế kỷ XI sau Tây lịch, dẫn đầu khuynh hướng Cục 
hạn bắt nhị (vìsïtia-advaita). Chú giải của Madhva (1197-1276) dẫn đầu khuynh hướng Nhị 
nguyên (dvaita). Đó là ba trào lưu chủ yếu về Vedànta xuất phát từ Brahma-sùtra. 


IV. GAUDÏAPÀDA: KHỞI ĐIỄM NHÁT NGUYÊN TUYỆT ĐÓI LUẬN 


Nếu khuynh hướng Nhất nguyên tuyệt đối luận nơi Brahma-sùtra đang còn bị nghi ngờ, thì 
Gaudiapàda chắc chắn là nhân vật đầu tiên của triết học Án Độ chính thống, ngoại trừ các luận 
sư của Phật giáo như Asùvaghosiïa (Mã Minh) và Nàgàrjuna (Long Thọ), đã khai sinh quan điểm 
này một cách táo bạo. Nói là táo bạo, bởi vì quan điểm Tuyệt đối luận của ông hầu như tách 
ngoài truyền thống hữu thần của Upanishad, không thừa nhận một nguyên nhân đệ nhất nào cho 
sự sáng tạo của thế giới. Đây phải là ảnh hưởng sâu đậm của Nàgàrjuna, sáng tổ của Trung 
quán (Màdhyamika), một học phái lớn của Đại thừa Phật giáo. 


Chính SÙanikara đã thừa nhận Gaudïapàda là một bậc thầy thấu hiểu về truyền thống của 
Vedànta, là bậc thầy vĩ đại, bậc thầy khả kính của vị đạo sư khả kính của mình. Đạo sư của 
SÙanikara la Govinda. Mà Govinda lại là đệ tử của Gaudïapàda. Niên đại của Gaudïiapàda được 
ước định khoảng 800 sau Tây lịch, sau các đại luận sư của Phật giáo Đại thừa như Asùvaghosïa 
(Mã Minh), Nàgàrjuna (Long Thọ), Asaniga (Vô Trước) và Vasubandhu (Thế Thân). Các luận sư 
này dẫn đầu hai trào lưu chủ yếu của Đại thừa. Nàgàrjuna là người khai sinh Biện chứng pháp 
của Tánh không luận (SÙùnyavàda); Asaniga và Vasubandhu thiết lập hệ thống Duy thức 
(Vijinõàna-vàda). Cả hai trào lưu này đều có ảnh hưởng trực tiếp trên Tuyệt đối luận duy tâm của 
Gaudiapàda. 


Mànïdïùkya-kàrikà, tác phẩm chủ yếu của Gaudïapàda, gồm bốn chương. Chương thứ nhất, 
Àgama, Thánh giáo, chú giải Mànïdiùkya-Upanishad. Tư tưởng cốt tủy của chương này là bốn 
trình độ của Tự ngã (àtmà), được biểu trưng bằng chữ AUM. Gaudiapàda phân tích chữ này, 
tương ứng với ba trình độ đầu của tự ngã: trình độ thức, kinh nghiệm thế giới ngoại tại (visùva, 
vaisùvànara); trình độ thứ hai, ngủ mộng, kinh nghiệm về đối tượng nội tại (taijasa); trình độ thứ 
ba, ngủ say, tri thức không còn có sự phân biệt năng tri và sở tri, năng thủ và sở thủ, ý thức 
thuần túy, tuyệt đối hỉ lạc (ànanda). Trình độ thứ ba này được gọi là pràjnõa. Mànïdiùkya- 
Upanishad mô tả trình độ thứ ba đó rằng: “Đây là đắng chủ tế của tất cả (esïa sarvesùvarahi), 
đây là tri giả của tất cả (esïa sarvajnõahï), đây là đắng chiêm nghiệm nội tại (esïo 'ntàryami), đây 


là căn nguyên của tất cả, là khởi thủy và dung cục của tất cả sự hữu (esïa yenihï sarvasya 
prabhavàpyayau hi bhùtànàm”14. 


Ở đây, Gaudïapàda bác bỏ các quan điểm về một Thượng đế Hữu ngã, sự sáng tạo không phải 
do mục đích thụ hưởng (bhegàrtham) hay du hí (rìdàrham) của Thượng đế. Chú giải đoạn này, 
Radhakrishnan nói rằng: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tư tưởng, xuất hiện sự phân biệt giữa 
một Tuyệt đối thể Brahman và Thượng đề Hữu ngã Ìsùvara”15. 


Trình độ thứ tư (turìya) được mô tả như là phi sở kiến (adirista), bất khả thủ (agràhyam), vô 
tướng (alaksïana), bất khả tư (acintyam), bất khả thuyết (avyapadesùya), diệt hí luận 
(prapanõca-upasùama), thường tịch (sùàntam), thiện tịch (sùivam), bất nhị (advaita). Những mô 
tả này nguyên là của Mànïdïùkya-Upanishad16. Ta có thể tìm thấy ảnh hưởng rõ rệt của Trung 
quán (Màdhyamika) trong các mô tả này. Đây chính là Tuyệt đối thể Brahman. Với Gaudïapàda, 
Tuyệt đối thể này là vô sinh (ajam), phi ngủ (anidram), phi mộng (asvapnam), vô danh 
(anàmakam), vô tướng (arùpakam). Giải thoát chính là sự thể nhập và đồng nhất với Tuyệt đối 
này. 


Gaudiapàda cũng phân biệt bản chất vô thủ trước về biên chấp (dvaitasyàgrahanïam) của 
pràjnõa trong trình độ ngủ say và trình độ đệ tứ (turìya); theo đó, trong trình độ ngủ say, biên 
chấp chỉ không hiện khởi nhưng chủng tử (bìja) của biên chấp vẫn còn tiềm phục. Chỉ khi đạt đến 
turìya, giải thoát trọn vẹn, bấy giờ mới không còn chủng tử đó nữa17. Rõ ràng đây là ảnh hưởng 
của các nhà Duy thức (vijnõàna-vàda). 


Kê từ chương II trở về sau, Gaudïapàda trình bày quan điểm độc lập của mình, không dựa vào 
Upanishad để chú giải nữa. Chương II, Vaitathya, tính bất thực của thế giới ngoại tại. Ở đây, 
Gaudïapàda bác bỏ các quan niệm duy thực. Hiện tượng giới sai biệt và biến hóa chỉ là một 
(svapna) và huyễn (màyà). Trên quan điểm tuyệt đối, chân đế, thực tại vốn vô sinh (aja), không 
sinh khởi, không hủy diệt, không hệ phược, không giải thoát; không có chủ tế giải thoát, không có 
người truy cầu giải thoát. Bậc thánh triết không coi thế gian như là bản tính đa thù hay đồng nhất, 
không phải một, không phải nhiều. Trong đêm tối, người ngu muội nhìn thấy sợi dây tưởng là 
con rắn; cũng vậy, do ngu muội mà thấy tự ngã có nhiều hình thái sai biệt. Tính chân thực là tính 
bất nhị (advayatà). Chấm dứt tất cả mọi vọng tưởng phân biệt, hí luận (nirvikalpahï 
prapanõcopasùamahi) là tự nhiên siêu việt mọi chấp thủ, thoát khỏi mọi sợ hãi. 


Trong chương III, Advaita, Gaudïapàda trình bày quan điểm tuyệt đối luận, thuyết bắt nhị 
(advayavàda). Biên chấp nhị nguyên đối đãi là do tính bắt nhị bị che phủ bởi màyà. Brahman và 
Àtman là một, không hai. Đại ngã thì bao la như hư không. Tiểu ngã là một chút xíu hư không 
trong lu nước. Khi không còn sự hạn chế nào nữa, chút xíu hư không kia trở thành hợp nhất, vô 
nhị, vô phân biệt với hư không bao la nọ. Do sự tu tập thiền định (samàdhi) mà diệt trừ được 
vọng tưởng phân biệt, đạt đến trạng thái vô xúc Du già (asparsùayoga), tất cả tính sai biệt và 
biên chấp cũng biến mắt. Trí vô phân biệt ấy là nhất thiết trí (sarvàjnõa), trí tuệ quán chiếu bình 
đẳng không bị hạn cuộc trong giới hạn năng tri và sở tri, đó là trí vô sinh. Đối tượng sở tri của nó 
cũng là vô sinh. Như vậy là đạt đến sự hợp nhất toàn vẹn với Tuyệt đối thể Brahman, chứng 
nhập trạng thái hỉ lạc tuyệt đối, siêu việt mọi đau khổ và sợ hãi; đó là Niết bàn (Nirvanïa). 


Chương IV, Alàtasùànti, sự dập tắt của vòng lửa. Một đốm lửa, chỉ một đốm lửa độc nhất, khi bị 
quay tròn và quay đều liên tục, nó tạo ra hình ảnh giả tưởng của một vòng lửa. Vòng lửa đó là 
biểu trưng tính bất thực, huyễn hóa của hiện tượng giới. Dĩ nhiên, đây cũng là một ảnh hưởng 
xác thực của các nhà Tánh không luận Phật giáo. Trong chương này, Gaudïapàda cũng bác bỏ 
các quan niệm về nhân quả. Nhân quả chỉ là một khái niệm : giả tưởng, chỉ xác định theo tương 
quan ngoại tại của thế giới bất thực. Tự bản tính, vạn vật vốn vô sinh, do đó hoàn toàn không có 
cái nào là nhân hay cái nào là quả. Bởi vì vô sinh, không có gì sinh khởi chân thực, thì làm gì có 
cái được gọi là quả. Không có quả, cố nhiên cũng không có nhân, bởi vì nếu có quả, thì nhân đó 
không làm nhân cho cái gì cả. 


V._ GAUDÏAPÀDA VÀ PHẬT GIÁO 


Gaudïapàda giữ một vị trí đặc biệt giữa Phật giáo Đại thừa và truyền thống Upanishad. Nếu xác 
định được thế đứng và sự thiên lệch của ông trong vị trí đó, tức là xác định được tương quan 
ảnh hưởng giữa Đại thừa và Upanishad. Có hai nỗ lực đáng kể trong công tác này. Một phía là 
các học giả Phật giáo muốn răng vị trí của Gaudiapàda đứng nghiêng về phía Đại thừa một chút. 
Các học giả còn chịu chỉ phối của truyền thống Upanishad dĩ nhiên cũng muốn rằng vị trí đó phải 
đứng hẳn về phía Upanishad. 


Murti, tác giả của Central Philosophy, of Buddhism, một tác phẩm lừng danh về Trung quán 
(Màdhyamika), rất thận trọng, giả thiết rằng, Upanishad và Đại thừa phát triển độc lập vê tư 
tưởng Nhất nguyên luận của mỗi bên. Bởi vì người ta khó mà phủ nhận tư tưởng nhất nguyên 
trong các Upanishads trước thời Nàgàrjuna. 


Về khía cạnh này, các kinh điển Bát nhã (Prajnõàpàramità) của Đại thừa Phật giáo có lẽ còn tích 
cực và triệt để hơn cả Upanishad, khi tuyên bố rằng, cứu cánh Niết bàn, hay pháp nào cao cả và 
tuyệt đối hơn Niết bàn nữa, cũng thảy đều là huyễn mộng. Kinh điển Bát nhã không xuất hiện trễ 
hơn các Upanishads xiên dương Nhất nguyên luận. Thuyết huyễn hóa (maỳavàda) trong các 
Upanishads tiên khởi chỉ là sự cô đọng thế giới ngoại tại thành tự ngã nội tại. Những Upanishads 
sau các kinh Bát nhã mới có thể nói tới một Tuyệt đối thể vô ngã, phân biệt với Thượng đế Hữu 
ngã. Mànïdïùkya-Upanishad mà Gaudiïapàda chú giải là một trường hợp điễn hình. 


Đẳng khác, Murti quả quyết rằng, Tuyệt đối thể (advaita) chỉ có thể khám phá bằng biện chứng 
pháp. Bởi vì, chính thủ thuật biện pháp mới có khả năng làm hiễn lộ tính chất mâu thuẫn nội tại 
của lý tính. Murti nói, Đức Phật là người đầu tiên, trong lịch sử triết học Án Độ, khải thị cho một 
Biện chứng pháp như thế. Và Nàgàrjuna lại là người đầu tiên khám phá ra Biện chứng pháp đó, 
qua sự im lặng của Đức Phật. 


Ta có thể nói rõ thêm về Biện chứng pháp này, bằng cách nhắc đến một luận chứng của chính 
Nàgàrjuna như sau: Xét về mặt hình thức của biện chứng đó, chúng ta có tập Hồi tránh luận 
(Vigrahavyàvartanì) của Nàgàrjuna. Tác phẩm này cho thấy tính cách mâu thuẫn nội tại của lý 
tính, bằng vào suy luận hình thức. Khi một nhà Đại thừa nói “Nhất thiết pháp không” 
(sarvadharma-sùnyatà), người vấn nạn đặt vấn đề rằng, nếu tắt cả đều không, bắt thực, thì 
không còn một chân thực nào có thể biết và do đó không thể chứng minh câu nói “Nhát thiết 
pháp không” có phải là chân lý hay không. Kết luận đương nhiên đó là một câu nói vô nghĩa, vì 
không thể khảo nghiệm giá trị của nó. Nạn vấn này ám chỉ mọi hiện hữu, bằng tư tưởng hay 
bằng ngôn ngữ, nhất định phải có lý tính của nó. Nhưng, nạn vấn này chắc chắn phải bị cật vấn 
trở lại rằng lý tính của lý tính đó là gì? Như vậy, lý tính không tự chứng tỏ là lý tính, tất nhiên nó 
không thể là lý tính của sự hữu nào cả. 


Nếu muốn đi vào căn bản triệt để, người ta không thể không nhắc đến các trình bày của Trung 
quán luận (Màdhyamika-kàrikà). Đây là tác phẩm căn bản của học phái Trung quán. Lý tính ở 
đây, được khai triển từ thuyết Duyên khởi (pratìtya-samutpàda). Theo đó, duyên khởi là lý tính 
của tự thành và tự hủy. Bởi vì, nếu mọi hiện hữu đều hiện hữu do tương quan, mà đã do tương 
quan thì không có thực tính; như vậy, ngay cả thuyết Duyên khởi, được coi như lý tính tuyệt đối, 
cũng không thể vượt ngoài tương quan. Nó tự chứng tỏ nó cũng là không (søùnya). 


Gaudiapàda do đó nhát định chịu ảnh hưởng kiểu biện chứng của Nàgàrjuna rất đậm đà. Ngay 
cả khi bác bỏ các thuyết nhân quả, Gaudïapàda cũng đã dựa vào biện chứng pháp đó. Trong 
chương I của Mànïdïùkya-kàrikà, Gaudïapàda bác bỏ các lập trường của Nhất nguyên luận hữu 
ngã, theo đó, thế giới được sáng tạo bởi một nguyên nhân nào đó: hoặc do thời tính (kàla), hoặc 
do chủ đích hưởng thụ hay du hí của Thượng đề. Học giả của Trung quán luận chắc chắn phải 


biết lý do của sự khước từ này, ngay trong kàrikà mở đầu của Trung quán luận. Như vậy, thuyết 
Vô sinh (ajàtivàda) của Gaudïapàda làm bộc lộ quá rõ ảnh hưởng của Trung quán luận18. 


Chúng ta cần luôn luôn ghi nhớ rằng Gaudiapàda lúc nào cũng tiến tới một lập trường nào đó 
cho tư tưởng của mình bằng Biện chứng pháp được sáng khởi bởi Nàgàrjuna. Duy chỉ ở điểm 
này, người ta mới có thể quyết định vị trí của Gaudïapàda nghiêng về phía nào. Nếu thận trọng 
như Murti, người ta có thể cho rằng Gaudïapàda chỉ vay mượn Biện chứng pháp của Nàgàrjuna 
để khai triển Nhất nguyên luận của Upanishad. Dù vậy, chắc chắn không phải Đại thừa xuất hiện 
như một nỗ lực trở lui lại truyền thống nhất nguyên của Upanishad như người ta có thể tưởng. 
Trái lại, chính Tánh không luận của Đại thừa đã thúc đẩy các triết gia Án Độ trong truyền thống 
Upanishad tiến tới một Nhất nguyên tuyệt đối luận. 


Gaudiapàda hình như không phải cố ý vay mượn Biện chứng pháp Tánh không luận của Phật 
giáo, mà thỉnh thoảng, ông cũng tự mình bày tỏ thái độ cung kính đặc biệt đối với Đức Phật. Sự 
kiện này gây thắc mắc, không rõ ông là một Phật tử hay một người của Ấn Độ giáo19. Cố nhiên, 
không thể là một Phật tử thuần túy. Đối với ông, Đức Phật là người đã chứng nhập được Tuyệt 
đối thể, như các nhà Đại thừa thường nói. Và nếu nói như các nhà Đại thừa nói, thì sự chứng 
nhập đó không phải là trở về với một Thượng đề Hữu ngã. 


SÙanikara nỗ lực đặc biệt tách những ảnh hưởng của Phật giáo ra khỏi tư tưởng của 
Gaudiapàda, để trả Gaudiapàda lại cho truyền thống Upanishad, và đề xứng đáng là bậc thầy 
khả kính nhất của những bậc thầy khả kính của mình. Các học giả Án Độ về sau, hiện đại, cũng 
bày tỏ như SÙanikara. 


VI. TIỄU SỬ VÀ TÁC PHẢM VEDÀNTA TRONG TƯ TƯỞNG SÙANÏKARA 


Nguồn mạch của Vedànta là tư tưởng được ám chỉ trong các tập Upanishads. Thiết định căn bản 
cho hệ phái này, bao gồm cả hai khuynh hướng, nhất nguyên (advaita) và nhị nguyên (dvaita), là 
bộ Brahma-sùtra, cũng gọi là Vedànta-sùtra, của Bàdarayania; khai sinh chiều hướng cho tuyệt 
đối bất nhị (advaita) là Gaudiapàda; thiết định khuynh hướng này trong một hình thức hoàn bị 
cho Vedànta là Sùanikàra. Ảnh hưởng của SÙanikàra do đó rất lớn trong hệ phái Vedànta, và cả 
trong triết học Ấn Độ. Cho nên, một khi nói đến triết phái Vedànta, hầu như người ta chỉ biết có 
một SÙanïkara mà thôi. 


Niên đại của SÙanikara được phỏng định trong khoảng 700 - 800 sau Tây lịch. Kimura Taiken 
căn cứ theo niên kỷ Kaliyuga, phỏng định chỉ tiết hơn: khoảng từ 787 đến 78920. Chỉ tiết hơn 
nữa, Bhanidïarkar, Pathak và Deussen đều muốn xác định ông sinh năm 788 sau Tây lịch21. 


Thân phụ của SÙanikara là SÙivagurusùarman. Danh hiệu SÙivaguru vốn có nghĩa là “bậc đạo 
sư SÙiva”, và gợi cho Kimura22 có ý nghĩ răng ông là người của phái SÙaivism, một giáo phái 
thờ thần SÙiva. Nói rõ hơn, đó là ngành truyền thừa Taittirìya của giai cấp Bà la môn trực thuộc 
Yajurveda. Nhiều huyền thoại khiến người ta tin rằng SÙanikara là hóa thân của thần SÙIiva. 
Sinh quán của Sùanikara là xứ Malabar trong vùng Deccan. Ông theo con đường tu đạo từ năm 
lên tám, làm môn đệ của Govinda. Sau khi đã thành tựu sự nghiệp học hỏi, SÙanikara về cư ngụ 
tại SÙrinigagir và thiết lập phái Du hành (Parivràjaka), rồi du lịch trải qua nhiều nơi, cuối cùng 
mắt tại Kanõci, khoảng trên dưới 30 tuổi. 


Địa vị của ông trong Ấn Độ giáo có thể đối ngang với địa vị của Nàgàrjuna trong Đại thừa Phật 
giáo. Công trình của ông trước hết là nỗ lực loại bỏ tất cả dấu vết của Đại thừa Phật giáo vốn đã 
có ảnh hưởng sâu đậm trong hệ thống nhất nguyên do Gaudiapàda khởi sáng cho Vedànta. 
Điều này được thấy rõ nhất trong bản chú giải của ông về Brahma-sùtra, gọi là Brahma-sùtra- 
bhàsïya, hay SÙàrirakamìmàmisà-sùtra-bhàsïya. 


Nguyên bản Brahma-sùtra cũng đã từng bác bỏ các tư tưởng Tánh không luận (SÙùnyavàda) và 
Duy thức luận (Vijnõàna-vàda) của Đại thừa23. Tánh không luận mà SÙanikara chỉ trích không 
phải là của Vasubandhu (Thế Thân), mà là Duy thức chủ luận lý (Svatantra-yogàcàra) do một 
nhà luận lý học của Đại thừa, Dignàga (Trần Na) thiết lập. Có lẽ hành động của SÙanikara chỉ là 
sự phản ứng tự vệ trước những ảnh hưởng đương nhiên, hơn là thấu triệt những chủ điểm tư 
tưởng mà ông muốn đả phá24. 


Ngoài SÙàrirakamìmàmisà-sùtra-bhàsïya, ông còn chú thích các tập Upanishàs25. Ở đây, 
SÙanikara muốn chứng tỏ rằng ông không phải là người tự dựng lên một hệ thống tư tưởng đặc 
thù. Những chân lý mà ông bày tỏ, chính là những gì đã được khải thị trong các tập Upanishads. 
Dĩ nhiên, những khải thị này không trái với kinh nghiệm, và hợp lý26. 


Brahma-sùtra khởi đầu như vây: athàto brahmajiijnõàsà, rồi từ đó, chiêm nghiệm Brahman27. Đối 
với SÙanikara, “từ đó” (athàtahï) có nghĩa là sau khi đã tu tập để trọn vẹn khước từ các ham 
muốn thụ hưởng những quả báo trong đời này và đời sau. Ý tưởng này đã được khải thị trong 
các Upanishads. Thấu hiểu trọn vẹn Brahman là mục đích tối thượng của con người, bởi vì nó 
hủy diệt tất cả mọi gốc rễ của tội ác như vô minh (avidyà), hủy diệt hạt giống của luân hồi sinh tử 
(samisàra)28. 


Kế tiếp, Brahma-sùtra định nghĩa Brahman như một nguyên lý mà từ đó phát hiện sự sinh thành, 
tồn tại và hủy diệt của thế giới29. Chú giải ý tưởng này, SÙanikara cho răng Tuyệt đối thể 
Brahman chỉ có thể thấu hiểu bằng vào sự tham cứu và lãnh hội sâu ý chỉ của các bản văn 
Vedànta, tức các tập Upanishads, chứ không phải bằng vào sự suy luận hay bằng bắt cứ 
phương tiện nào khác của tri thức, dù là tri thức chân chính, ở bên ngoài khải thị của các bản 
văn Vedànta. Dĩ nhiên, như đã nói, các khải thị này có thể luận chứng bằng kinh nghiệm, bởi vì 
một vài nơi trong các bản văn này tuyên bố rằng trí năng của con người có thể lãnh hội được. 
Chính Brahma-sùtra, trong đoạn kế tiếp, nói rằng Brahman toàn trí mà lưu xuất nguồn mạch của 
thánh điển30. 


Trên đây có thể tóm tắt thái độ của SÙanikara đối với thẳm quyền chân lý của các tập 
Upanishads. Tuy nhiên, không phải tất cả các Upanishads đều chỉ thị Brahman là thực tại cứu 
cánh, tuyệt đối bất nhị, phải đạt đến bằng con đường của tri thức (Jnõàna-màrga), duy nhất bằng 
con đường. trị thức. .8Ùanikara dĩ nhiên nhận rõ điều này hơn ai cả. Trong phần giới thiệu cho 
Itihàsas (Truyền thuyết lục)31, theo đó, tri thức về tuyệt đối Brahman, mà Brahma-sùtra nói là 
Brahman-jijnõàsà, là con đường duy nhát để đạt đến chân giải thoát (vidha-mukti), SÙanikara tự 
đặt ra các nạn vấn rằng các Upanishads cũng nói đến con đường hành nghiệp và coi đó như là 
một phương tiện khác ngoài phương tiện tri thức có thể đạt đến giải thoát cứu cánh. 


Cũng chính SÙanikara tự trưng dẫn các thầm quyền hỗ trợ cho các nạn vấn. Thí dụ: Ìsùa- 
Upanishad 11 nói32: “Tri thức và vô minh, nếu ai biết cả hai cùng lúc, song song, người ấy vượt 
qua sự chết bằng vô minh và đạt được bắt tử tính bằng tri thức”. Ở đây, “cả hai song song” 
(ubhayamiï saha) có nghĩa là cả tri thức (vidyà) và hành nghiệp (karma). Chú giải của SÙanikara 
nói33, “bằng sự thực hành các tế tự, người ta vượt qua sự chết và bằng tư duy về các thần linh, 
người ta đạt đến bắt tử”. 


Đoạn Upanishad được dẫn hình như muốn nói rằng hành nghiệp (karman) cũng là một phương 
tiện cho giải thoát. Và SÙanikara giải quyết mâu thuẫn bằng cách phân biệt, đấy chỉ là một 
phương tiện gián tiếp. Đạt đến giải thoát phải bằng sự thanh lọc tâm thức, và sự kiện này được 
thành tựu bằng hành nghiệp. Nơi khác. Ìsùa- -Upanishad 2 nói34: “Luôn luôn thực hành các 
nghiệp ở đây, người ta có thể hy vọng sống được một trăm tuổi”. Đoạn dẫn này rõ ràng chứng tỏ 
Upanishad cũng khuyến khích hành nghiệp. Cả trong phần giới thiệu cho SÙvetàsùvara- 
Upanishad, và trong chú giải cho Ìsùa-Upanishad, SÙanikara đều nói rằng, đoạn kinh được dẫn 
chỉ dành cho những người hạ trí, những người không đủ khả năng để lãnh hội Brahman. Các 
Upanishads khác đã chứng tỏ rằng, vì đề thấu hiểu Brahman mà những người Bà la môn từ chối 


ham muốn về con cái, tài sản, thế gian, và sống một cuộc đời hành khát. Vả lại, SÙanïkara cho 
thây, ngay mở đâu lsùa Upanishad cũng đã chứng tỏ như vậy35. 


SÙvetàsùvara-Upanishad là một trong những nguồn mạch chính yếu của hệ phái Vedànta. Tuy 
nhiên, những gì được nói trong đó không phải chỉ duy nhất là tuyệt đối bất nhị của SÙanikara 
hay cục hạn bắt nhị của Ràmànuja, mà hình như hàm ngụ các yếu tố hữu thần, lưỡng nguyên, 
V.V... của Sàmikhya nữa. Giải quyết sự trí nghịch đó, SÙanikara đã sử dụng phương pháp phân 
biệt hai cắp bậc của chân trí. Một là chân lý thế tục (vyavahàrika) dành cho hạng hạ trí 
(aparàvidyà) mà đối tượng là Brahman bậc tháp (aparà-brahman); và chân lý tuyệt đối hay đệ 
nhất nghĩa đề (paramàrthika) dành cho bậc thượng trí (paràvidyà) mà đối tượng là tuyệt đối 
Brahman (para-brahman). Phương pháp này cũng được áp dụng để giải thích Brahma-sùtra, nếu 
gặp phải trường hợp tương tự. Phương pháp ây không phải là đặc sáng của SÙanikara. Trước 
đó, Nàgàrjuna đã thường áp dụng cho Biện chứng Tánh không luận của ông. 


Dựa theo phương pháp vừa trình bày, toàn bộ tư tưởng của SÙanikara có thể được tóm tắt như 
sau36: 


Chân đeá (paramàrthika) Tục đeá (vyavahàrika) 
Nhận thức luận: Thượng trí Hạ trí 
Bản thể luận: Tuyệt đối Brahman Tương đối Brahman 
Thế giới quan: Như huyễn (màyà) Thật hữu 
Nhân sinh quan: Tuyệt đối ngã 
(paramàtmàn) Tương đối ngã 
Giải thoát luận: Chân giải thoát Tiệm giải thoát 
(videha-mukti) (krama-mukti) 


VII.. VÔ MINH VÀ HUYỄN HÓA 


Giới thiệu bản chú giải Brahma-sùtra (SÙàrìrakamìmàmisà- bhàsïiya), SÙanikara cho rằng ngu 
dốt và sai lầm là nguồn gốc của tội ác, và vì để đạt đến tri thức chân chính về tuyệt đối Brahman 
nên sự học hỏi thánh điển được khởi sự. Vô minh (avidyà) là một ý tưởng thường diễn ra trong 
các tập Upanishads. Do vô minh mà có mê vọng. Katiha-Upanishad nói, những ai sống trong vô 
minh và nghĩ rằng mình là kẻ trí, những người đó lang thang đi tìm chân thực tại cũng y như 
những người mù bước đi theo kẻ mù37. Chandogya-Upanishad phân biệt vô minh và minh rằng: 
“Quả vậy, những g mà người ta thực hiện bằng minh trí (vidyà), tín tâm (sùraddhà) và tư duy 
(upanisïadà), cái đó thực sự có năng lực mạnh hơn”38. Phần lớn, các Upanishads đòi hỏi sự 
thực hành các hành nghiệp phải được hướng dẫn bởi minh trí (vidyà). Vô minh (avidyà) là sự 
phân biệt sai lầm, là cái nhìn lưỡng nguyên giữa chủ quan (visïayin) và khách quan (visïaya). 


Trên khía cạnh Nhận thức luận, vô minh là trạng thái khi mà tâm thức (cit) tác dụng như một chủ 
tri (sàksii), tác động trên trạng thái vô trí (ajnõàna). Vô trí (ainõàna) là trạng thái mê mờ, là bóng 
tối của tâm thức bị bao phủ trong vô minh. Nó được diễn tả trong kinh nghiệm thông tục như là 
sự không biết. Bởi vì nó là bóng tối, và trong bóng tối thì đối tượng của tri thức không có tính 
cách xác định, không quyết là hữu (bhàva) hay vô (abhàva). Khi có sự hiện khởi của tác dụng trí 


(vriittti-jnõàna), nghĩa là khi tâm thức tác động như một chủ tri thâu nhận đối tượng, vô trí trở 
thành khái niệm phân biệt “ta” (ahami) và “cái khác” (tvam)39. Như vậy, vô trí trở thành một cơ 
năng nội tại (antahikaranïa) để tâm thức tác dụng như một chủ tri, tạo thành khái niệm chấp ngã 
(ahamiràsa). 


Từ khái niệm ngã chấp đó, thế giới xuất hiện trong tâm thức chỉ là thế giới mê vọng. Trong khi 
đó, tâm thức vẫn là tự ngã bắt biến mà bản chất của nó vốn thuần tịnh; nếu không bị chỉ phối bởi 
vô minh, nó có thể trực nhận được tuyệt đối thể, và đồng nhất với tuyệt đối thể. Vô trí (ajnõàna) 
như bóng tối bao trùm lên tâm thức. Do sự chướng ngại (avarania) đó mà Brahman không biểu 
lộ trọn vẹn được. Vì vậy, vô trí được coi như là có bản chất tích cực (bhàvarùpa)40, bao gồm cả 
hai khái niệm đối đãi về hữu thể (bhàvatva) và vô thể (abhàvatva). 


Khi nói: “Tôi không biết” hay “Tôi không biết gì hết”, cả hai trường hợp dĩ nhiên đều giả thiết có 
một đối tượng nào đó của nhận thức, nhưng đối tượng này không nhất định là sự hữu tích cực 
(bhàva) hay sự vô tiêu cực (abhàva). Trong giấc ngủ cũng vậy, nhận thức không thâu nhận một 
đối tượng nào ở bên ngoài nó. Không thâu nhận đối tượng chỉ vì đối tượng đó là bất khả đắc 
(anupalabdhi), là sự vắng mặt của tri giác. Bấy giờ là lúc nội quan (antahikarania) và khái niệm 
ngã chấp (ahamikara) không tác động, không hiện khởi, chúng chìm vào bóng tối của vô trí 
(ajnõàna). Cho đến lúc thức dậy, ngã chấp xuất hiện như là tác dụng (vritti) của nội quan. Nó trở 
thành năng lực của nhận thức, trí lực (jnõànasùakti) và năng lực của hành động, tác lực 
(kriyàsùakti) và năng lực của hành động, tác lực (kriyàsùakti). 


Như vậy, tất cả tri thức và hành động đều là tác dụng của nội quan (antahikarania) trên vô trí. 
Theo đó, vô trí không phải chỉ là sự không biết với ý nghĩa tiêu cực; nó là nền tảng, sở y 
(asùraya) của thực tại mê vọng. Vô trí (ajnõàna) và vô minh (avidyà) được coi như là đồng nghĩa. 


Thế giới mê vọng là thế giới bị bao phủ bởi vô minh. Từ ngữ vyavahàrika thường được hiểu như 
là thê tục đê, là sự thật, hay chân ly, xuất hiện cho kinh nghiệm thông tục, còn có nghĩa là chân lý 
bị che khuất (samivriti-satya)41. Trong trường hợp này, samivriti được hiệu như là ajnðàna. 


Đối với các nhà Trung quán (Màdhyamika), khi họ nói đến chân lý bao phủ (samiriti-satya), thì 
thế giới đó chính thực là huyễn hóa, không có một căn cơ thực hữu nào cả. Bởi vì, theo họ, xét 
theo định luật duyên khởi (pratìya-samutpàda), mọi sự hữu đều do tương quan mà hiện hữu, do 
đó sự hữu thực là phi hữu. Tuy nhiên, các nhà Vedànta khi nói đến cùng khái niệm này, họ lại 
hiểu cách khác. 


Gaudïapàda, mặc dù được nói là chịu ảnh hưởng sâu đậm của Trung quán, nhưng khi nói về 
tính chất mê vọng của thế giới, cũng vẫn thiết lập một khái niệm chân thật nào đó làm căn bản 
cho những mê vọng này42. Dụ như một sợi dây nằm trong bóng tối, bị tưởng lầm là con rắn; mê 
vọng, hay vô minh (avidyà) chỉ có nghĩa là sự gán ghép sai lầm (adhyasa). Người ta cũng có thể 
tìm thấy quan niệm này nơi các nhà Thực tại luận (sarvàstivàda) của Tiểu thừa Phật giáo, theo 
đó, cái giả phải có căn bản trên cái thực. Lông rùa và sừng thỏ dĩ nhiên là mê lầm, vọng tưởng, 
nhưng đã có thực tại sở y cho mê lầm vọng tưởng này. Đó là những khái niệm đã từng được 
kinh nghiệm, về sợi lông và con rùa, cái sừng và con thỏ. Các nhà Chủ không luận (sautrantika) 
của Tiểu thừa hoàn toàn bác bỏ giải thích này43. Nhưng chính các nhà Tánh không luận 
(sùnyavàda) của Đại thừa mới bác bỏ tích cực hơn. Thế giới là huyễn hóa, là mộng tưởng, là bắt 
thực, vì đằng sau nó không có một căn bản lý tính để làm sở y; và bởi vì lý tính tự chứng tỏ tính 
cách mâu thuẫn nội tại của nó. 


Gaudiapàda và SÙanikara, trái lại, nhìn thấy đằng sau sự huyễn hóa ấy rõ ràng có một căn bản 
thực tại. Căn bản đó là Tuyệt đối thể Brahman. Tác dụng của vô trí (ajnõàna), nguyên nhân của 
mê lầm (avidyà) và huyễn hóa (màvà), chỉ là tác dụng sai lầm của tâm thức. Bởi vì cơ bản của 
jnõðàna là cit, tâm thức thuần tịnh, và đó cũng được hiểu như là Brahman. Gaudïapàda nói, sợi 
dây trong bóng tối mà bản tính của nó bắt xác, bị tưởng lầm là con rắn; cũng vậy, Tự ngã 


(Àtman) bị vọng tưởng thành sai biệt44. Khi vô minh bị hủy diệt, tâm thức trở lại trạng thái thuần 
tịnh của nó, và Tự ngã được hiễn lộ, đúng như điều mà các Upanishads đã khải thị: “nefti nety 
àtmà”, Tự ngã không phải là cái đó, không phải là cái đó; hoặc: “tad etad brahmàpùrvam, 
enaparam, anan-taram, abàhyam, eyam àtmà brahma sarvànubhùhi”, Brahman ấy được mô tả 
như là cái một thị hiện trong vô lượng, vô số hình thái: Brahman ấy không có khoảng đầu, không 
có khoảng cuối, không có bên trong, không có bên ngoài; Brahman ấy là Àtman, là đắng toàn trí, 
thấy và biết tất cả. Như vậy, khi Gaudiapàda nói thế giới sai biệt chỉ là huyễn hóa (màya), thì ta 
phải hiểu rằng, đó là sự huyễn hóa diễn ra từ trên thực tại tuyệt đối bất nhị. 


SÙanikara, trong phần giới thiệu cho bản chú giải Brahma-sùtra của ông cũng giải thích tương 
tợ. Khi người ta bị nhặm mắt, nhìn lên thấy hai hay ba mặt trăng. Những mặt trăng đó chỉ là sự 
tăng thượng (adhyàsa) của một mặt trăng chân thực kia. Nói cách khác, bởi vì tâm thức khởi lên 
tác dụng trí (vritti-jnõàna) vốn đã bị bao phủ mê lầm bởi vô trí có tác dụng như một chủ tri, khiến 
ta không nhận ra Tự ngã chân thực, bất biến và bắt tử, đằng. sau cái chủ tri bị chỉ phối bởi những 
đau khổ, buồn rầu... Một khi chứng được nhất thể Àtman, thế giới huyễn hóa biến mắt. 
SÙanikara trưng dẫn các Upanishads để minh chứng ý nghĩa này. Chàndoga -Upanishad IV.i.4 
nói rằng mọi biến thái chỉ xảy ra trên mặt ngôn thuyết, giả danh: vàcàrabanïamï vikàro nàma- 
dheyam v.v... Cũng như mặt biên tự nó chỉ là một, như xuất hiện như là vô số sóng biển và bọt 
biên45. 


Như vậy, Brahman, do vô minh, mà xuất hiện như là thế giới sai biệt của danh (nàma) và sắc 
(rùpa); điều mà Brihadàranyaka-Upanishad I.4.7 đã nói: khởi thủy, thế giới này không có sự sai 
biệt, không biểu hiện (avyàkrtam) rồi sau đó biểu hiện với danh như vậy, sắc như vậy. Người ta 
đi tìm lại cái thực tính nguyên sơ của thế giới này phải tìm theo dấu vết của Tự ngã, bởi vì Tự 
ngã là dấu chân của tất cả thế gian gồm danh và sắc này. 


VIII. BRAHMAN VÀ ÀTMAN: NHÁT THẺ TUYỆT ĐÓI 


Chiêm nghiệm bản thể tuyệt đối Brahman là chủ đích cứu cánh của Vedànta. SÙanikara nhiều 
lần xác định như vậy. Giới thiệu bản chú giải SÙvetàsùvara-Upanishad, SÙanikara trưng dẫn từ 
các thánh thư Khải thị lục (SÙruti) và Ký ức lục (Smriti) để chứng minh điều này. Cũng trong 
phần giới thiệu đó, khi định nghĩa danh từ “Upanishad”, SÙanikara muốn nói đó là sự hướng tới 
tri thức chiêm nghiệm Brahman46. 


Tri thức của chúng ta có hai bậc, thượng trí và hạ trí; do đó, thực tại xuất hiện dưới hai trường 
hợp. Trong chân lý thông tục của thế gian, thế giới được nhìn thấy như là thực hữu. Trên chiều 
hướng tuyệt đối, chân lý tối thượng, thế giới này như huyễn. Cũng vậy, Brahman, như là bản thể 
tuyệt đối từ đó diễn ra quá trình thành-tru-hoại-không của thế gian, cũng được chiêm nghiệm qua 
hai trình độ tri thức sai biệt ấy. Bậc thượng trí chiêm nghiệm Brahman từ tuyệt đối vô hình, không 
sinh, không diệt. Hạ trí chiêm nghiệm Brahman như là một Tạo hóa chủ (visùva-karman) hữu 
hình, toàn trí toàn năng. Brihadananyaka-Upanishad II.3.1 phân biệt hai sắc thái của Brahman 
như vậy: hữu hình và vô hình (mùrtamï càivà-murtam), tử và bắt tử (martyamï càmritam)... 


Brahman tuyệt đối vốn vô hình, vô tướng, không thể đạt đến bằng ngôn ngữ, bằng tâm tưởng. 
“Thoạt kỳ thủy, thế giới này là vô thể”47, nói như vậy cũng có nghĩa rằng “thoạt kỳ thủy, thế giới 
này là Brahman”, bởi vì “Ai biết được Brahman là vô, người đó cũng là vô và nếu ai biết được 
Brahman là hữu, người ấy cũng là hữu”48. Như vậy, bản thể cứu cánh chỉ là một, nhưng do tri 
thức có sai khác, mà bản thể ấy xuất hiện như là sai khác. SÙàriraka-bhàsya nói: “Brahman có 
hai bản tính, tùy theo, hoặc là đối tượng của tri thức, hoặc là đối tượng của vô minh”49. 


Nếu là đối tượng của tri thức, Brahman ấy là vô đức (nirgunïa), vô hình (niràkàra), vô sai biệt 
(nirvisùesïa), không thuộc tánh (nirupàdhika). Nêu là đôi tượng của vô minh, thì trái lại. Đó là sự 


phân biệt một Brahman tuyệt đối (para-brahman) và Brahman tương đối (apara-brahman), hay 
Ìsùvara, đắng Tự tại chủ. Tất cả những gì mà chúng ta nói và nghĩ về một tuyệt đối thể, đấy 
không phải là Brahman, mà đích thực chỉ là Ìsùvara. Sự sùng bái (upàsanà), con đường của 
hành nghiệp tế tự, cứu cánh của tư duy trong thế giới tương đối, tất cả đều quy về một Ìsùvara. 
Đó là sagunïia-brahman, hữu đức. 


Bản thể của vũ trụ là Brahman, và Àtman là nguyên lý mà từ đó nhận ra hiện hữu của Brahman 
SIM đối. “Quả vậy, tất cả ở đây là Brahman”50, “Ai biết rằng: Ta là Brahman, người ấy là tất cả 

ở đây”51, “Tắt cả ở đây, quả vậy, là Brahman. Tự ngã này là Brahman...”52. Brahman được kinh 
nghiệm qua các trình độ của Tự ngã đối với thực tại. Các trình độ này gồm có bốn: thức, ngủ 
mộng, ngủ say và turìya. Ba trình độ đầu là các hoạt động sai biệt tự ngã; thực tại được kinh 
nghiệm ở đó là sat-cit-ànanda. 


Trong trạng thái thức, Àtman hoạt động như là một chủ tri (sàksïi) hướng ra thâu nhận các đối 
tượng ngoại giới, đó là thực tại của đối đãi (advaita). Trong lúc ngủ mộng, đối tượng không còn 
là thực tại ở ngoài tâm thức nữa, dù vậy, ở đây vẫn còn có phân biệt đối đãi giữa chủ tri và sở tri; 
vẫn còn là thế giới của vô minh. Phân biệt đối đãi này sẽ biến mắt trong trạng thái ngủ say; đó là 
thực tại của ànanda, tịnh lạc. Àtman như là Ìsùvara, vì là đắng chủ tễ của thế giới như huyễn, là 
căn nguyên đệ nhất của thế giới như huyễn. Trong trạng thái thứ tư, turìya, Àtman đồng nhất với 
Brahman; đây là tự ngã tuyệt đối, tối thắng ngã (paràtman). Khi nói “Brahman là tất cả”, có nghĩa 
rằng bản thể Brahman bao gồm tắt cả các trạng thái sai biệt của Àtman, gồm cả thế giới ngoại tại 
của tâm thức như là sat; gồm cả thế giới nội tại của tâm thức như cit; và gồm cả thế giới phi đối 
đãi, như là ànanda, tịnh lạc. 


Trên mặt hiện tượng giới (vyavahàrika), nhất thể là Ìsùvara và sai biệt là Jìva. Trên mặt tuyệt đối 
(pàramàtthika), nhất thể là Brahman và sai biệt là Àtman. Tuyệt đối Brahman và tương đối 
Brahman giống như mặt trời giữa hư không và mặt trời phản chiếu trong dòng nước. Tuyệt đối 
ngã (àtman) giống như hư không kia và tương đối ngã (jìva) giống như hư không trong lu nước. 
Nếu ngã tương đối (jìva) không thoát khỏi sự chỉ phối của vô minh, tự coi mình như một chủ tri 
của phân biệt đối đãi, thì đó là sự lầm lẫn như nhìn sợi dây trong đêm tối mà tưởng là con rắn. 
Cũng vậy, àtman trở thành jìva chỉ là sự gán ghép sai lầm đó. Như vậy, sự sai biệt giữa ngã cá 
biệt và ngã tối thượng chỉ do mê vọng chứ không phải do thực tại vốn như vậy. 


IX.  TRI THỨC VÀ GIẢI THOÁT 


SÙanikara luôn luôn phủ nhận vai trò và khả năng diễn đạt của ngôn ngữ trước tuyệt đối 
Brahman. Thực tại cứu cánh chỉ có thể đi đến bằng những chuỗi phủ định liên tiếp, neti neti. Tri 
thức chỉ có công dụng là diệt trừ vô minh. Tri thức này không phải do suy luận suông mà có. 
Trước hết, đó là sự học hỏi các thánh điển, rồi do suy tư và chiêm nghiệm. Tri thức nơi bậc 
thượng trí mới dẫn đến chỗ suy tư và chiêm nghiệm Brahman. Tri thức nơi bậc hạ trí chỉ đưa đến 
các hành vi thờ phụng, tế tự, và chỉ đạt đến Brahman tương đối, tức chỉ có thể chiêm nghiệm 
lsùvara. 


Hành nghiệp (karma) không phải là con đường dẫn đến Brahman, nhưng nhờ vào đó mà người 
tịnh hóa tâm thức của mình; lầy đó làm phương tiện gián tiếp đề dẫn đến tri thức về Brahman, 
athato brahma-jijnðàsà: rồi từ đó, tư duy chiêm nghiệm Brahman. SÙanikara giải thích chữ 
athatas, từ đó, bằng cách vẽ ra một quá trình tu tập, khước từ và hy vọng để đạt đến chân trí 
thức về Brahman. Vậy, trước khi có thể tư duy chiêm nghiệm Brahman, người ta phải thực hành 
thỏa mãn các điều kiện: 


1. Phân biệt những gì là thường trụ và những gì không thường trụ: những hạnh phúc thế gian, : 
những khoái lạc hưởng thụ trong đời này hay đời sau, thảy là những thứ của vô thường, nên cân 
phải khước từ, xả bỏ, đê hướng tới thê giới của hạnh phúc chân thật, thường trụ; 


2. Vô sở đắc tâm, khước từ mọi hưởng thụ, danh vọng trong đời này và đời sau, chỉ đi theo một 
mục đích là săn đuôi chân lý; 


3. Rồi thì, người ấy thực hành sáu phép: tịch tĩnh (sùama), tiết chế (dama), ly dục (uparari), kiên 
nhẫn (titiksïa), định tâm (samàdhi) và thành tín (sùraddhà); 


4. Sau khi đã thực hành đầy đủ như vậy, người ấy phát khởi hy vọng chí thiết, mong đạt được tri 
thức về Brahman. 


Đề thỏa mãn hy vọng chí thiết như vậy, trước hết phải học hỏi các thánh điển Upanishads, học 
hỏi, phân biệt, bằng suy luận, bằng kiểm chứng, cho đến lúc thiết lập xác tín đối với những gì 
được khải thị trong các Upanishads. Học hỏi không thôi như vậy vẫn chưa phải là đủ, mà cần 
phải suy tư về những điều đã học hỏi ấy. Sau khi đã học hỏi và suy tư, bấy giờ lại phải tu tập Du 
già để đạt đến sự hợp nhất. Đó là ba giai đoạn của quá trình học hỏi và tu tập: văn (sùravanïa), 
tư (manana) và tu (nididhyàsama). 


Nếu chỉ thực hành các bổn phận tế tự, người ta có thể thác sinh lên các thế giới Phạm Thiên 
(Brahamanloka), hưởng thọ các phước báo vi diệu. Đó là tiệm giải thoát (krama-mukti). Bậc 
thượng trí đạt đến giải thoát bằng con đường chiêm nghiệm Brahman; và cuôi cùng đạt đến sự 
giải thoát trọn vẹn, chân giải thoát (vedeha-mukti). Chân giải thoát được đạt đến sau khi thân xác 
này tiêu hủy, sau khi chết. Cũng như một cây đuốc thiêu hủy một thành thị; sau khi trọn cả thành 
thị thiêu hủy hết, vật dẫn lửa và bản thân của lửa cũng biến mắt, tắt hết. Cũng vậy, khi đạt đến 
chân giải thoát, thế giới mê vọng của màyà hoàn toàn biến mắt. 


X.. PHÁT TRIỄN KHUYNH HƯỚNG HỮU THÀN 
(RÀMÀNU/JA: CỤC HẠN BÁT NHỊ) 


Kỳ Na giáo (Jainism) và Phật giáo là hai nguồn ảnh hưởng lớn đối với tư tưởng vô thần trong 
triết học Ấn Độ. Một số các Upanishads sơ khởi, không xác quyết lắm, nhưng cũng báo hiệu một 
ý nghĩa nào đó cho khuynh hướng vô thần trong truyền thống chính thống. Đây có thể coi như là 
phản ứng của giai cấp Sát đề ly trước đặc quyền tư tưởng của giai cấp Bà la môn. 


Cho đến khoảng đầu kỷ nguyên trước Tây lịch, dưới sự thịnh hành của Phật giáo và Kỳ Na giáo, 
cả hai vốn phát xuất từ giai cấp Sát đế ly, khuynh hướng hữu thần bắt đầu cố gắng phục hồi đề 
chống. lại các trào lưu phản chính thống ấy. Trong khoảng thời gian này, Phật giáo hưng thịnh tại 
Nam Án. Có lẽ những nỗ lực khôi phục khuynh hướng hữu thần cũng khởi sự tại các vùng đắt 
này. 


Dĩ nhiên các Upanishads không hoàn toàn loại bỏ tư tưởng hữu thần và coi nhẹ con đường hành 
nghiệp như SÙanikara giải thích. Chẳng hạn, trong SÙvetàsùvara-Upanishad mà chúng ta đã 
từng nhắc đến với các giải thích của SÙanikara, rõ ràng chỉ điểm tư tưởng hữu thần, và đặc biệt 
là thần SÙiva. Những từ ngữ nào có thể ngụ ý một khuynh hướng hữu thần ở đây đều được 
SÙanikara giải thích như là thuật ngữ biểu tượng của tuyệt đối bắt nhị. 


Ngay sau thời SÙanïkara, dấu hiệu khôi phục khuynh hướng hữu thần xuất hiện trong Vedànta. 
Nêu ở nơi SUanikara, con đường hành nghiệp không được coi như là con đường chân chính đê 


đạt đến tri thức về Brahman, thì cách SÙanïkara không lâu, trên dưới 100 năm, Bràskara đã tái 
lập giá trị của con đường đó. Tri thức hành động cũng được phối hợp mới có thể đạt đến tri thức 
về Brahman. Đắy là chủ trương tri hành hiệp nhất (jnõàna-samuccita-karma). Sau Bràkskara, 
truyền thống hữu thần khởi nguyên từ Veda hoàn toàn được khôi phục với Ràmànuja, trên căn 
bản tư tưởng bắt nhị của SÙanikara. 


XI. TIỂU SỬ RÀMÀNUJA 


Ràmànuja sinh năm 1017 tại Bhùtapurì. Cha là Àsùurì Kesùava, và mẹ là Kàntimatì, em gái của 
Pahàpùrna, một ðồ ðệ của Yàmuna vốn là ngýời ðýợc coi nhý một trong những triết gia ðầu tiên 
thuộc phái Vaisinïava giải thích Brahma-sùtra theo khuynh hýớng hữu thần. Kesùava chết sau 
khi cýới vợ cho con chýa bao lâu, bấy giờ Ràmànuja mới 16 tuổi. Rồi Ràmanuja theo mẹ dời 
sang ở Kanõcipura, học với Yavadaprakàsùa. Nhưng vì có nhiều chỗ bất đồng với Yàvada về 
giải thích Upanishad, cuối cùng Ràmànuja bị thầy đuổi, lại theo học với Mahàpùrnïa, cậu ruột của 
mình. 


Đương thời, tại SÙrìranigam, Yàmuna là một học giả lừng danh về tư tưởng cục hạn bất nhị. 
Qua trung gian của Mahàpùrnia mà Ràmànuja biết được danh tiếng của Yàmuna, và cả hai cùng 
khởi hành đi đến SÙrìranigam. Khi đến nơi thì Yàmuna đã chết. Ràmànuja nghe nói sau khi chết, 
ba ngón tay của Yàmuna cong lại, liền nghĩ ra rằng đó là dấu hiệu ám chỉ ba ước vọng chưa 
được thỏa mãn nơi Yàmuna: thứ nhất, đưa mọi người trở về giáo thuyết Prapatti của phái 
Vaisïniava, để họ thông hiểu các thánh giả Alivarï 1.2.3, kế đó, viết một bản chú giải về Brahma- 
sùtra theo phái SÙrìvaisïnïava; và sau hết, viết nhiều tác phẩm về phái Sùrìvaisiniava. Ràmànuja 
hứa hẹn sẽ thực hiện ba ước vọng này. 


Vì thái độ vô lễ của vợ mình đối với vợ của Mahàpùrnïa, và đối với những người hành khắt, 
Ràmànuja đuổi vợ về nhà ông nhạc. Kế từ khoảng 30 tuổi trở đi, Ràmànuja sống cuộc đời của 
một sannyàsi, giai đoạn thứ tư trong bốn giai đoạn sống của một người Bà la môn. Tư tưởng của 
Ràmànuja rất khoan dung. Trong tín ngưỡng tôn giáo, ông chấp nhận cả Phật giáo, Kỳ Na giáo. 
Ông cũng tỏ ra thân thiện với những người Thủ đà là (SÙudra), và giai cấp hạ tiện. Do đó, khi 
ông chết, bầy giờ đã 120 tuổi, tắt cả mọi người trong bốn giai cấp xã hội đều luyến tiếc. 


Hứa hẹn thứ nhát của Ràmànuja, thực hiện điều mà Yàmuna ước mong nhưng chưa thỏa mãn, 
đó là tích cực phát huy chân tinh thần prapatti của các thánh giả Àlïivàr. Họ là những vị hoàn 
toàn dâng hiến mình cho đắng chủ tế (svàm)), chỉ có một con đường duy nhất đề giải thoát, nhờ 
vào ân huệ của đắng chủ tế (svàmikripà). Những vị aliivàr do đó cũng được gọi là những người 
của Nhất thừa đạo (Ekayana). Prapatti là sự thực hành bằng cầu nguyện, ca ngợi đắng chủ tế 
với xác tín sâu xa rằng duy nhát chỉ có Ngài là đắng cứu rỗi, và không có con đường nào khác 
để đến giải thoát ngoài ân huệ của Ngài; và để đạt được ân huệ ấy, hành giả chỉ có một phương 
tiện duy nhất là dâng hiến mình trọn vẹn. Tất cả mọi phương tiện khác đều là hư không (upàya- 
sùùnyatà). 


Các vị thánh Àlïivàr gồm đủ mọi giai cấp: Bà la môn, Sát đề ly, Thủ đà la và tiện dân. Đắng chủ tế 
của họ là thần Visiniu. Những vị thánh đầu tiên xuất hiện ở Nam Ấn, mà truyền thuyết cho rằng 
Àlïivàr đầu tiên sống khoảng 4203 trước Tây lịch và Àlïivàr cuối cùng khoảng 2706 trước Tây 
lịch. Từ ngữ “Àlïivàr” chỉ cho một người có tri thức trực giác thần bí về Thượng đề và hoàn toàn 
đắm mình trong sự chiêm nghiệm thần linh. Các Àlïivàr đó là những vị thánh của tôn giáo 
SÙrìvaisiniva, mà Ràmànuja có nhiều liên hệ, về huyết thống cũng như về tri thức. 


Với các hứa hẹn khác, Ràmànuja viết SÙrì-bhàsïya (chú giải Brahma-sùtra), Vedàrtha- 
samigraha, Vedànta-sàra và Vedànta-dìpa. 


XII. PHÊ BÌNH SÙANÏKARA 


Ràmànuja đã một thời theo học với Yàvada, người theo Nhất nguyên tuyệt đối của SÙanikara. 
Tuy nhiên, thái độ khước từ các bổn phận tế tự của SÙanikara nhất định đi ngược với những gì 
mà Ràmànuja đã có liên hệ ngay nơi huyết thống. Do sự bắt đồng ấy mà xảy ra những cuộc cãi 
lộn giữa hai thầy trò, để rồi Ràmànuja bị đuổi. Cuối cùng, Yàvada trở lại quy thuận với 
Ràmànuja. 


Ngay trong phần đầu của chú giải Brahma-sùtra, Ràmànuja tóm tắt những điểm tinh yếu trong 
thế hệ của SÙanikara, sau đó lần lượt bài bác53. Điều mà SÙanïkara và các môn đệ 
(pùrvapaksiin) chủ trương rằng tâm thức thường trụ, tuyệt đối bất biến nhưng do vô minh nên trở 
thành sai biệt; điều đó Ràmànuja cho rằng chủ trương như vậy không có chứng cứ. Những ai 
chủ trương học thuyết về một bản thể hoàn toàn không có sai biệt, những người ấy không được 
quyền đề nghị sự kiện này hay sự kiện kia làm chứng cứ cho một bản thể như vậy, bởi vì tất cả 
mọi phương tiện của tri thức chân chính đều phải có đối tượng của chúng là những sự thể bị chỉ 
phối bởi sai biệt tính. 


Kế đó, Ràmànuja phân tích kết cấu của ngôn ngữ, chứng tỏ rằng một lời nói tự chứng tỏ bao 
gồm nhiều chỉ tiết sai biệt của ngôn ngữ. Ngôn ngữ tự chứng tỏ bản chất sai biệt của nó; mọi đề 
cập về một bản thể không sai biệt bằng ngôn ngữ thảy đều thiếu căn cứ. Ngay trong nhận thức 
cũng vậy. Giai đoạn tiền nhận thức là trực giác vô phân biệt (nirvikalpa-pratyaksïa) và kế tiếp là 
tri giác có phân biệt (savikalpa-pratyaksïa). Dù có phân biệt hay không phân biệt, tri giác vẫn tiếp 
nhận một tính chất nào đó của đối tượng. 


Ràmànuja cũng trưng dẫn các Upanishads để giải thích theo quan điểm của mình, chứng minh 
rằng không phải các thánh thư ấy khải thị một Brahman tuyệt đối không hình tích, không dị biệt, 
vô tướng. Thí dụ: Brihad.Up.IV.v.15 nói: “Nơi nào như là có hai tính”. Hay Brihad.Up.IV.iv.19 nói: 
“Nơi đây không tính sai biệt. Ai thấy nơi đây có tính sai biệt, người ấy đi từ chỗ chết đến chỗ 
chết”, v.v... Những gì mà các đoạn Upanishads đó phủ nhận, chỉ là sai biệt tính trái ngược với 
nhất thể của thế giới, vì nhất thể của thế giới nương tựa trên Brahman. Vậy, khi các thánh điển 
nói Brahman là độc nhất, điều đó không ám chỉ rằng Brahman là nhất thể tuyệt đối, vô danh, vô 
tướng, mà muốn nói rằng Brahman là nguyên nhân độc nhất của thế giới. 


Kế tiếp, Ràmànuja bác bỏ thuyết vô minh của SÙanikara, theo đó toàn thể thế giới này có là chỉ 
do vô minh, gán ghép sai lầm chân tính của thực tại vô sai biệt. Ràmànuja chứng tỏ cho thấy vô 
minh (avidyà) hoàn toàn không có thực tại nào làm sở y. Ngã tương đối (jìva) không phải là sở y 
(asùraya) của nó, bởi vì theo thuyết của SÙanikara, ngã tương đối là một gán ghép sai lầm khác 
do vô minh. Brahman dĩ nhiên không phải là sở y ấy. 


Tắt cả luận chứng của Ràmànuja chỉ nhắm mục đích tái thiết một hình ảnh Brahman mà trước 
đây SÙanikara đã đây đến thành một bản thể tuyệt đối, không còn là đối tượng cho chiêm 
ngưỡng và phụng thờ nữa. Và như vậy, Ràmànuja mới chứng tỏ được rằng, các thánh điển 
không dạy chỉ có con đường duy nhất đưa đến giải thoát cứu cánh là tri thức về Brahman. 


XIII. CỤC HẠN BÁT NHỊ (VISÙISÏTA-ADVAITA) 


Sau khi bác bỏ lập trường Vedànta của các nhà Tuyệt đối bất nhị, Ràmànuja trình bày ý nghĩa 
một cách ngôn trọng yêu của thánh thư Upanishad: “Tat tvam asi”54. Người là cái đó, và chứng 
tỏ thánh thư không hề giảng dạy rằng giải thoát là do tri thức về một Brahman không phẩm tính 
(nirguna-brahman). Ràmànuja trưng dẫn các Upanishads. SÙvet.Up.III.8 nói: “Tôi biết đắng siêu 
nhân vĩ đại như mặt trời vượt trên bóng tối. Chỉ nhờ biết được Ngài mà người ta vượt qua sự 


chết. Không có con đường nào khác”. Như vậy, tất cả các thánh thư đều khải thị rằng giải thoát 
là do tri thức về một sagunïa-brahman, chứ không phải một nirgunïa-brahman. 


Tat tvam asi không hàm ngụ ý tưởng về một nhất thể tuyệt đối vô sai biệt (nirvsùesïa). Trong đó, 
chữ tat, cái đó, chỉ điểm Brahman toàn trí, toàn năng... và tvam, người, ngôi thứ hai, chỉ điểm 
Brahman hiện thân nơi các ngã tương đối cùng với vật chất phi tâm (acit). Đây là nguyên lý căn 
bản cho Visùistiàdvaita. Nguyên lý này nói rằng55, một nhát thể phải bao gồm ba yếu tố. Nghĩa 
là, một toàn thể luôn luôn chứa đựng trong nó hai thành tố riêng biệt. Khi nói, “Người này là 
Devadatta kia”, tức đã hàm ngụ rằng trong nhất thể Devadatta bao gồm một Devadatta của quá 
khứ và một Devadatta hiện tại. 


Cũng vậy, trong nhất thể Brahman bao gồm hai thành tố: tâm (cit) và phi tâm (acit). Nơi một con 
người, thực tại phi tâm là thân thể của nó, và thực tại tâm là ngã tương đối (jìva) của nó. Thực tại 
phi tâm, hay vật chất, chịu chỉ phối của mọi biến đổi, từ tuổi thơ, qua tráng niên đến tuổi già; 
những biến đổi ấy chỉ xảy ra trong giới hạn của thân thê56. Ngã tương đối là chứng nhân của 
những biến đổi như vậy, hưởng thụ các hậu quả của hoan lạc hay đau đớn do chúng đưa đến. 
Cả hai thành tố này kết hợp một cách bắt khả phân (aprithak-siddhi), tạo thành một Tự ngã bắt 
biến. Brahman hiện thân nơi Tự ngã đó, lấy thực tại phi tâm làm thân thể của mình. Những phẩm 
tính bất toàn chỉ diễn ra nơi thân thể (sùàrira), không có ảnh hưởng nào đối với Brahman. 


Ý nghĩa phủ định trong các thánh thư, nói “neti neti” không phải phủ nhận mọi phẩm tính đặc 
thắng của Brahman, mà kỳ thực là phủ nhận những phẩm tính bắt toàn kia. Cũng như đất sét, 
hay vàng ròng, dù được chế tạo dưới mọi hình thức nào đi nữa, nhưng bản tính không hề bị biến 
đổi. Bản chất của Brahman cũng vậy. Lại nữa, như một hoàng tử ngôi ở một nơi đầy muỗi, 
nhưng với cái quạt trong tay, xua đuổi các đàn muỗi kia. Cũng vậy, Brahman không hề bị ảnh 
hưởng bởi những đau khổ, buồn phiền57. 


Các thánh thư đã khải thị Tuyệt đối thể như là Nhất thể cục hạn (visùisitiatdvaita), một toàn thể 
với hai thành tố. Ở Chand.Up.: “Tất cả thế giới này là Brahman; hãy tịnh tâm tư duy thế giới này 
như là khởi thủy, chung cục và sinh tồn trong Brahman”. Nơi khác, các thánh thư cũng dạy rằng, 
Tự ngã của thế giới này ở trong Bahman, chừng nào mà toàn thể tập hợp của những thực tại 
tâm và phi tâm lập thành thân thể của Brahman. SÙvet.Up. nói: “Có hai vô sinh, cái biết và cái 
không biết, cái toàn năng và cái vô lực. Quả vậy, có một cái vô sinh khác, liên kết người hưởng 
thụ và vật hưởng thụ. Và có một tự ngã vô hạn, biến mãn, vô tác. Khi nhận ra ba thực tại này, đó 
là Brahman”. Nói cách khác, có ba thực tại (tattatraya): Thượng đế, thực tại thường trụ, toàn trí 
và toàn năng; tâm, thực tại thường trụ nhưng vô lực; và thực tại vật chất thường trụ. Trong đó, 
thực tại phi tâm (acit), vật chất (prakriti) là đối tượng của hưởng thụ (bhogyàrtha); thực tại hữu 
tính (cit), các ngã tương đối (jìva) là kẻ hưởng thụ (bhoktrï), và Brahman là nguyên lý chỉ đạo58. 


Ràmànuja lại dẫn chứng các thánh thư khác khi nói rằng Brahman tuyệt đối không phẩm tính, chỉ 
có nghĩa là không có những phẩm tính bắt toàn. Chànd.Up.VIII.¡.5 nói: “Tự ngã ấy không có tội 
lỗi, không có tuổi già, không có sự chết, không có buồn rầu, không có đói và khát”. Đây là bắt 
đầu bằng phủ định, nhưng kế đó thánh thư lại khẳng định: khát vọng của tự ngã là chân thật, tư 
duy của tự ngã là chân thật. Như vậy, Ràmànuja nói, cho phép chúng ta quả quyết rằng những 
phủ định trong các nơi khác thực sự chỉ là phủ định những phẩm tính xấu. Rồi sau đó, trưng dẫn 
thêm một số các thánh thư khẳng định những phẩm tính của Brahman, Ràmànuja đi đến kết 
luận59: 


“Bằng cách giải thích đó, chúng ta thấy rằng các bản văn tuyên bố tính dị biệt và phân ly từ yếu 
tính của thực tại phi tâm, tâm và Thượng, để; và những bản văn tuyên bố ngài là nguyên nhân và 
thế giới là kết quả, và nhân quả đồng nhát; những bản văn ấy nhất định không mâu thuẫn với 
những bản văn khác vật chất (prakriti), linh hồn (jìva) tạo thành thân thể (sùàrira) của Thượng 
đế; và vật chát và linh hồn ấy trong trạng thái nguyên nhân (karani-avastha) của chúng, đúng là 
thực tại vi tế không có sự phân biệt nào giữa danh và sắc; khi có sự phân biệt ấy, đúng là thực 
tại thô hiện”. 


XIV. THẦN LUẬN 


Nói về Brahman, Ràmànuja chỉ định ngay rằng đó là Thần ngã Tối cao (purusùottama) vượt 
ngoài mọi phẩm tính bắt toàn, và gồm đủ vô lượng lực dụng, vô lượng diệu đức. Từ ngữ 
“Brahman” được Ràmànuja chỉ cho bắt cứ sự thể nào có phẩm tính tối cao, tuyệt đối; và dĩ nhiên 
chỉ có đắng chủ tế của vạn hữu mới có phẩm tính đó. Từ đó suy diễn ra, trước hết, từ ngữ 
“Brahman” duy nhất chỉ cho Ngài, và kế đó cũng chỉ định luôn những sự thể có được một phần 
nhỏ nơi phẩm tính của Ngài60. Nói cách khác, trước hết, đắng chủ tế, hay Thượng đề, là Tuyệt 
đối thể, tức Brahman. 


Ngài là hiện thân của vũ trụ, bởi vì các thực tại tâm và phi tâm kết thành thân thể của Ngài. Khi 
vũ trụ chưa được sáng tạo, vật chất và tâm ở trong tình trạng nhân thái (kàranïa- avastha) của 
Brahman, bấy giờ đắng chủ tễ không hiện thân. Khi vũ trụ được sáng tạo, vật chất và tâm ở 
trong tình trạng quả thái (kàryavastha) của Brahman. Như vậy, đắng chủ tế được coi như là đắng 
chỉ phối nội tại (antaryàm))61, là bản thể sai biệt (visùesïya) nhưng tự Ngài vẫn bắt biến, bắt 
động. 


Vật chất và tâm là dạng thức (prakàra) của Ngài. Chúng tuyệt đối nương tựa không thể phân ly 
Ngài. Sự lệ thuộc đó được diễn tả là aprithak-sid dhi, thành tựu vô dị, sự phối hợp thành một 
toàn thể không có dị biệt. Đắng chủ tễ ấy, vừa là Tuyệt đối thể, và vừa là một Thượng đề Hữu 
ngã, được mô tả qua năm hình thái: 


1. Vi tế tướng (suksima)62, đó là Vàsudeva, Thế Thiên, mà thế giới là thân thể của Ngài, và thế 
giới bao gồm hai thành tố như đã nói. Bởi vì đó là Nguyên lý sáng tạo, phá hoại và duy trì thế 
giới vạn hữu. Vàsudeva là Brahman tối cao, hoặc thị hiện bằng vi tế tướng, hoặc phân thân 
(vyùha), hoặc quyền hiện (vhibava); những ai phụng thờ Ngài bằng những hành động được 
hướng dẫn bởi tri thức sẽ đạt đến. Phụng thờ quyền hiện tướng của Ngài, người ta đạt đến phân 
thân của Ngài, và phụng thờ phân thân đó người ta đạt đến vi tế tướng, tức Vàsudeva hay 
Brahman tối cao. 


2. Đắng chỉ đạo nội tại (antaryàmin). Từ vi tế tướng, Brahman tối cao, nguyên nhân của vũ trụ, 
thể nhập vào các thực tại hữu tình thiết lập Tự ngã cho các ngã tương đối cá biệt. Ngã tương đối 
hay linh hồn (jìva) chỉ phối thân thể; Tự ngã (àtman) chi phối ngã tương đối. Brihad.Up. III.7.3 
nói: “Ai đứng trên đất tức là ở trong đất, mà đất không biết đến, mà thân thể của người ấy là đất; 
là người chỉ phối đất từ bên trong; người đó là tự ngã của người, là kẻ chỉ đạo nội tại, là đắng bắt 
tử”. Các thánh thư như vậy đều khải thị rằng thế giới bao gồm thực tại hữu tình là thân thể của 
Ngã tối cao, và Ngã tối cao là Tự ngã của tất cả. 


3. Bốn phân thân (vyùha): Khi hiện thân như là đắng chủ tế, Ngài là Vàsudeva phát xuất từ 
Vàsudeva vi tế tướng như là Brahman tối cao trên kia. Khi hiện thân là đắng chỉ đạo các thực tại 
hữu (jìvattva) hay thực tại hữu trí (buddhitattva), và hiện thân làm đắng hủy diệt vũ trụ này, Ngài 
được gọi là Sanikarsïanïa. Khi hiện thân làm đắng chỉ phối thực tại ý chí (manatattva) và làm 
đắng sáng tạo vũ trụ, ngài là Pradymna. Khi hiện thân làm đắng chỉ đạo cho thực tại ngã chấp 
(ahanikàratattva) và là đắng duy trì thế giới, Ngài là Anirudha. 


4. Quyền hiện (vibhava), đây là hiện thân nhập thế, hoặc trong lốt người hoặc trong lốt vật, chủ 
trì thưởng thiện phạt ác. Hoặc trực tiệp hiện thân nhập thê, như thân Krisinia. Hoặc gián tiêp khai 
sáng các linh hôn nhập thê, như SUivà, Phật, v.v... 


5. Ngẫu tượng (àrchàvàtàra), Ngài hiện thân nơi các tượng gỗ, tượng đá, đối tượng thờ phụng 
của chúng sinh, thỏa mãn linh ứng các câu nguyện của chúng. 


XV. GIẢI THOÁT 


Mở đầu chú giải Adhyàya III của Brahma-sùtra, Ràmànuja tóm tắt những gì đã trình bày ở hai 
Adhyàya trước, và giới thiệu Adhyàya lIl có mục đích nói vê những phương cách đề đạt đên 
Brahman ây, và phương cách ây là tư duy. 


Chúng ta cũng đã biết rằng, các Àliivàr coi sự giải thoát chỉ có thể thực hiện trên một con đường 
duy nhất là dâng hiến mình trọn vẹn cho đắng chủ tế. Ràmànuja cũng noi theo con đường đó. 
Không phải như SÙanïkara, giải thoát chỉ có thể đạt được bằng chân tri thức về Brahman. Chân 
tri thức này, nơi Ràmànuja, đồng nghĩa với bhakti, tín ngưỡng. Đây là chủ trương của tôn giáo 
Vaisiniava. Sarvadarsùana-samigraha đề cập đến năm giai đoạn đi đến sự dâng hiến thần linh 
như sau: 


1. Thân cận (abhigamana), siêng năng tới lui gần gũi những nơi thờ phụng thần linh. 


2. Cúng dường (upàdàna), mang các thứ hương hoa đến những nơi thờ phụng ấy để dâng cúng 
thần linh. 


3. Tế tự (jyà), thực hành các nghi lễ tế tự thần linh. 


4. Học tập (svàdhyàya), học tập các bài ca ngợi, chú văn, danh hiệu Nàràyanïa, một biệt danh 
của thân Visïniu. 


5. Thiền định (yoga), thực hành sự chiêm nghiệm thần linh. Sự thực hành này cũng được phân 
biệt dưới ba khía cạnh. Hoặc chiêm nghiệm bằng cách thực hành các bổn phận tế tự, gọi là 
karma-yoga; hoặc chiêm nghiệm bằng tri thức, jnõàna-yoga; vốn là những chuẩn bị và thanh lọc 
tinh thần, chuẩn bị cho bhakti-yoga. 


Nói vắn tắt, giải thoát là nhờ vào ân huệ của đắng chủ tế. Điều này không khác mắy với quan 
niệm của Gia Tô giáo. 


XVI.. MADHVA và VEDÀNTA NHỊ NGUYÊN 


Madhva sinh trong khoảng 1197 hay 1199, và thọ khoảng 79 tuổi. Người ta cũng thường gọi ông 
dưới danh hiệu Ànandatirtha hay Pùrnïaprajnõa, và được coi như là hóa thân của thần Vàyu, 
xuống thế gian với mục đích phá hủy các chủ trương của SÙanikara. 


Tác phẩm của Madhva kể có 37 bộ. Trong số đó, một bản chú giải Rg.Veda, 1 bản chú giải về 

Brahmania, 11 bản chú giải về các Upanishads, 1 bản chú giải về Mahàbhàrata, 3 bản chú giải 
Bhagavad- Gìta, 4 bản chú giải Brahma-sùtra, và một số tác phẩm khác trình bày những điểm 

chính trong hệ thống nhị nguyên hữu thần của ông, bác bỏ những chủ trương liên hệ tư tưởng 
nhất nguyên tuyệt đối của SÙanikara. 


Madhva coi SÙanikara và môn đệ là những đối thủ chính, do đó phần lớn trong các tác phẩm 
của ông chỉ trích kịch liệt những người này. Trong khoảng thời gian hoạt động của Madhva, 
nhiều triết gia theo khuynh hướng nhất nguyên của SÙanikara khá phồn thịnh, như Vàcaspalti, 
Prakàsùàtman, Suresùvara; họ đã viết nhiều tác phẩm quảng bá bênh vực triết lý nhất nguyên 
của SÙanikara. 


Madhva và môn đệ, như Jayatirtda, Vyàsatirtha, và một số khác, tích cực nỗ lực bác bỏ triết lý 
chủ trương thế gian mê vọng này; họ thiết lập quan điểm về Thực tại tính và Đa nguyên tính của 
thế giới, chủ trương sự khác biệt giữa tự ngã và Brahman, và coi Brahman như một Thượng đề 
Hữu ngã. Những người theo khuynh hướng của SÙanikara cũng tích cực chống đối lại. Cuộc 
tranh luận nhất nguyên và nhị nguyên như vậy kéo dài giữa hai nhóm Vedànta. 


Chúng ta đã biết rằng, khi chú giải Brahma-sùtra I.i.1, SÙanïkara tuyên bố ngay phần giới thiệu 
rằng, tri thức chân thực về Brahman là cùng đích của Vedànta, và chỉ có tri thức này mới diệt trừ 
vô minh, dẫn đến giải thoát trọn vẹn. Để đạt đến cùng đích này, SÙanikara đề nghị bốn điều kiện 
tiên quyết, hay bốn tiền phương tiện, trước khi theo đuổi suy tư chiêm nghiệm về Brahman. 


Với Madhva, athàto brahma-jijnðàsà được nói nơi Brahma-sùtra I.i.1 có nghĩa là suy tư chiêm 
nghiệm về Brahman (brahma-jijnõàsà) chỉ có thê đạt được băng vào ân huệ của Visinïu, đâng 
chủ tê. Bởi vì duy nhật chỉ có Ngài là động lực của tât cả mọi tác động tinh thân mà thôi. 


Như vậy, Madhva đề nghị ba giai đoạn để đạt đến ân huệ (prasàda) này. Thực hành các nghi lễ 
tế tự của Veda chỉ đạt đến ân huệ thấp. Học hỏi thánh điển thì đạt được ân huệ cao hơn một 
chút. Mà ân huệ cao nhất là giải thoát (mukti) bằng trí tuệ (mata). 


Không phải như SÙanikara quan niệm giải thoát do tri thức trực nhận nhát thể tuyệt đối giữa 
Brahman tuyệt đối và Ngã tuyệt đối, nhát thể của minh trí (vidyà) và vô minh (àvidyà), Madhva coi 
trí tuệ ấy như là kết quả của chiêm nghiệm (nididhyàsana) và dâng hiến (bhakti) sau khi trải qua 
giai đoạn học hỏi thánh điển (sùravanïa) và tư duy (manana) về các thánh điển. 


Thêm nữa, cũng không phải như SÙanikara, theo đó Brahman là Tuyệt đối thể không có phẩm 
tính; mà Brahman ấy, đối với Madhva, chính là thần Visinïu, và chỉ khi nào Visïnïu hài lòng với tri 
thức nhận biết của Ngài thì người ta mới có thể đạt được giải thoát do Ngài ban bố. 


Như vậy, Madhva và các môn đệ bác bỏ bốn tiền phương tiện mà SÙanikara đã đề nghị cho 
brahma-jijnõàsøà. Sanikara đòi hỏi, để chiêm nghiệm Brahman (brahma-jijnõàsøà), trước hết 
người ta phải phân biệt rõ giữa những cái thường (nitya) và vô thường (anitya) và cuối cùng phải 
cái khát vọng nhiệt thành. Ở đây, cái thường được hiểu như là cái thực, và vô thường là cái mê 
vọng, chỉ có Brahman là chân thật, còn tất cả những cái khác là hư dối (brahmaiva satyam anyad 
anritam). Nếu sự phân biệt ấy là một tiền phương tiện, thì chính nó đã là một cứu cánh rôi; 
brahma-jijnõàsøà, bấy giờ sẽ không còn có ý nghĩa cần thiết gì nữa. 


Sanikara cũng đề nghị rằng, trong tiền phương tiện của Brahma-jijinõàsøà, người ta phải khước 
từ mọi hưởng thụ của đời này và đời sau. Nhưng, nếu nói theo chủ thuyết nhất nguyên của 
SÙanikara, các đối tượng giác quan (visiaya) mặc dù được coi như chỉ cung cấp khoái lạc tạm 
thời, giả ảo, nhưng chúng lại là tự tánh của tự ngã (àtmasvarùpa). Như vậy, không có sự khác 
biệt nào giữa một người hưởng thụ khoái lạc hư vọng và một người hưởng thụ khoái lạc của giải 
thoát. 


Tư tưởng nhị nguyên của Madhva chấp nhận cả hai thực tại chân thật. Với SÙanikara, duy chỉ 
Brahman là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. Madhva cho rằng thế giới, triền phược, giải thoát, 
tất cả cũng chân thật như Brahman. Lý luận căn bản cho tư tưởng nhị nguyên này có thể tóm tắt 
rằng: nếu tất cả đều hư giả, người ta sẽ không tìm thấy sự thực nào đó để chứng minh sự hư giả 
đó là hư giả. 


Chủ trương bất định thuyết (anirvàcanìya) của các nhà nhất nguyên không đứng vững. Theo 
thuyết này, thực tại hư giả không thể quyết định rằng là hữu (sat) hay phi hữu (asat). Sợi dây mà 
bị tưởng lầm là con rắn, trong tri giác hiện tại, con rắn ấy không phải là hữu, nhưng quả thực 
người ta đang thấy nó thì cũng không thể cả quyết nó là phi hữu. Vậy, con rắn không xuất hiện 
như là hữu hay phi hữu: sad-asat-vilaksiania. 


Nhưng với các nhà madhva, nếu thực tại là phi hữu, tất nhiên con người phải có khái niệm về sự 
phi hữu đó. Như nói, sừng thỏ, người ta có ngay khái niệm rằng trên đầu con thỏ không hề có 
sừng; vậy sừng thỏ là một phi hữu. Hoặc giả, khi nói, đây là cái lu, người ta cũng biết ngay đó 
không phải là cái áo. Lu và áo là hai thực tại dị biệt, một cái là hữu và một cái là phi hữu. Không 
ai lại lầm lẫn cái lu là cái áo, hay nghi ngờ bắt quyết giữa cái lu và cái áo. Vậy thì, hữu (sat) và 
phi hữu (asat) là hai thực tại dị biệt (bheda). 


Dị biệt thể (bheda) vừa nói đó, là điểm mắấu chốt trong tư tưởng nhị nguyên của Madhva và môn 
đệ. Đối với họ, có năm phạm trù của dị biệt thể: dị biệt giữa tiểu ngã và Thượng để (jìva-Ì Ìsùayor 
bhìdà); dị biệt giữa các tiểu ngã (jìva-bhedïa parasparam); dị biệt giữa thế gian và Thượng đề 
(jadiia-ìsùayor bhìdà); dị biệt giữa thế gian và tiểu ngã (jadïa-jìva bhidà); dị biệt giữa thế gian và 
thế gian (jadiànàm jadiïa bhidà). 


Nếu không dị biệt giữa Thượng đề và tiểu ngã, thì khi tiêu ngã chịu đau khổ trong luân hồi sinh 
tử, Thượng đế cũng phải cùng số phận; hơn thế, brahma-jijnõàsà cũng trở thành vô nghĩa, vì 
nếu giữa ta và Brahman không có dị biệt nào cả, thì Brahman không thể là đối tượng cho suy tư 
chiêm nghiệm. Khi tiểu ngã đạt đến giải thoát, hưởng thụ khoái lạc dưới ân huệ (prasàda) của 
Ngài chứ không phải trở thành làm một với Ngài; thì lúc bầy giờ, tiêu ngã tiến đến gần Ngài hơn 
mà thôi. 


Đẳng khắc, nếu không có sự dị biệt giữa các tiểu ngã, thì khi một người này đạt đến giải thoát thì 
tất cả mọi người khác cũng phải coi như là đạt đến giải thoát cùng lúc như nhau. Ở đây, Madhva 
còn phân biệt rõ, là chỉ có các loài trời và loài người mới có thể đạt đến giải thoát nhờ ân huệ của 
Brahman; còn giữa loài người, thì cũng chỉ có hạng thượng thặng mới đạt được, còn hạng bình 
thường như các giai cắp Thủ đà la hay tiện dân không thể nhận được ân huệ của Ngài; họ là 
những người mãi mãi chìm đắm trong vòng luân hồi sinh tử; còn những người xấu xa tồi tệ nhất, 
vĩnh viễn đọa xuống địa ngục không hy vọng có ngày giải thoát. 


Hậu quả thứ nhất của tư tưởng nhị nguyên như vậy đưa đến một Đa nguyên luận. Hậu quả thứ 
hai của nó là duy thực. Thế giới này vốn là thực hữu, và vì những phẩm tính xấu xa của nó cũng 
thực hữu, cho nên ta mới có thể mong mỏi một nơi khác sung mãn hơn, và do đó họ tìm con 
đường phụng thờ Thượng đề để được gần gũi Ngài. Tắt cả triền phược và đau khổ trong thế 
gian cũng thực hữu. Trí năng, giác quan, cho đến ngoại cảnh, và tất cả đều thực hữu dưới sự chỉ 
phối và chỉ đạo của Thượng đề. 


Vô minh, ngu dốt, là do phân biệt sai lầm rằng thế giới vật chất kia như những thành phần sở 
hữu của ta, hay ta là thế giới; chứ không phải là do không nhận ra thế giới vốn như huyễn như 
các nhà Nhất nguyên luận. Khi nhận ra bản tính của Brahman, người ta khởi tâm thờ phụng 
(bhakti) đối với Ngài. Thờ phụng, sùng kính (bhakti) là liên tục làm tăng trưởng tình yêu Thượng 
đế, và tất cả phải quy vào tình yêu này. 


Như vậy, khởi điểm từ một quan điểm Nhất nguyên tuyệt đối nơi Gaudïapàda, và hoàn thành hệ 
thống nơi SÙanikara, theo đó giải thoát là thể nhập bản thể tuyệt đối, và chỉ có con đường thuộc 
tri thức mới đủ khả năng dẫn đến đây; cuối cùng Vedànta đi đến một hệ thống nhị nguyên, mang 
âm hưởng đa đơn và duy thực. Bây giờ, giải thoát không còn có nghĩa là thể nhập bản thể tuyệt 
đối nữa, vì tuyệt đối thể Brahman chính là Visïinïu, một Thượng đế hữu ngã, và do đó, giải thoát 
phải bằng ân huệ của Ngài để có thể được gần gũi với Ngài. Sự gần gũi ấy mang lại cho con 
người giải thoát sự hưởng thụ những khoái lạc tự tại như Ngài, trong cảnh giới sung mãn với sự 
hiện diện của Ngài. Dâng hiến và sùng kính là nỗ lực làm hài lòng Ngài để nhận được ân huệ mà 
Ngài ban bố, và cũng nhờ đó mà nhận được giải thoát, vượt ngoài thế giới triền phược và đau 
khổ này. 


Chú thích: 


1 Mànïidiùkya-Upanishad I.1.4: dve vidye veditavye iti. 
2 Säd, I.1.5. 


3 Sđd, III.2.6: vedànta-viinõàna-sunisùcitàrthàh saminyàsa-yogad yatahi sùuddhasattvàhi / te 
brahma-lokesïu paràntakàle paràmritàhi parimucyanti sarve. 


4 Säd, I.2.10. 
5 Brihad.Upanishad IV.4.22. 


6 Katih.Upanishad II.1.1: kasù cid dhìrahï pratyag-àtmànam aiksiad àvritta-caksiur amritatvam 
icchan. 


# Brihad.Upanishad II. 

8 Sđd, I.4.1. so sánh đoạn trên. Sđd, I.2.1: naiveha kimïcanàgra, thoạt kỳ thủy không có gì hết. 
9 Kimura Taiken, Sáu phái triết học Án Độ. tập II, tr. 390-391. 

10 Các phái này xuất hiện trong khoảng từ thế kỷ II đến V Tây lịch. 


11 SÙùnya-vàda coi như trực thuộc các bộ Prajnõnàpàramità.Vijnõàna-vàda ở đây được coi như 
là thuyêt Chân như (Tathatà) của Asùvaghosiïa. 


12 Sùtra có nghĩa là sợi dây, quán xuyến, xuyên suốt. 

13 S. Dasgupta, A History of Indian Philosophy, q. l, tr. 421-422. 

14 Mànidiùkya-Upanishad 6. 

15 Radhakrishnan, The Principal Upanishads, tr. 697. 

16 Mànidiùkya-Upanishad 6. 

17 Gaudïapàda chú giải Mànïdïiùkya-Upanishad 12: bìja-nidrà-yuktahï sà ca turye na vidyate. 
18 So sánh giữa Nàgàrjuna và Gaudiapàda. Màdhyamikakàrikà nói: anirodham anutpàdam 
anucchedam asùàsùvatam anekàrtham anànàrtham anàgamam anirgamam, không diệt, không 
sinh, không gián đoạn, không thường hằng, không đồng nhất, không dị biệt, không đến, không đi. 
Gaudiapàda, Mànidiùkya-kàrikà: na nirodho na cotpattir na baddho na ca sàdhakahi / na 
mumuksiur na vai mukta ityesià paramàrthatà, không diệt và không sinh khởi, không hệ phược 
và không giải thoát... Đây là chân lý tôi thượng. 

19 S. Dasgupta, sđd, tr. 423: he was possibly himself a Buddhist; sđd, tr. 429: lt is immaterial 
whether he was a Hindu or a Buddhist... Đôi chiêu với ý tưởng của Ch. Sharma, Indian 
Philosophy, tr. 239: (...) this should never mean that Gaudïapàda is a Crypto-Buddhist. Sđd, tr. 
230: (...) instead of dubbing Gaudiapàda as a Crypto-Buddhist it will be far truer to dub the 
Mahàyànists as Crypto-Vedàntins. (1) Kimura Taiken, Sáu phái triệt học Ấn Độ, tập II, tr. 438. 


20 S. Dasgupta, A history of Indian Philosophy, q. 1, tr. 423, 432. 


21 Kimura Taiken, sđd, tr. 439. 


22 The Vedànta Sùtras with the Commentary by SÙanikara, translated by George Thibaut, 
Sacred Books of the East, vol. XXXVIII, section II.ii.31. 


23 SÙarìraka-bhàsiya, chỉ trích phái Nhất thiết hữu bộ (Sarvàsti-vàda) của Tiểu thừa, và thuyết 
sát na sinh diệt (ksianabhaniha-vàda) của Duy thức chủ luận lý (Svatantra-vijinõàna-vàda); ibid 
II.ii.20, 25, 26; chỉ trích thuyêt A lại da thức (Alayavi-jnõàna-vàda), ibid II.ii.32 v.v... 


24 Các Upanishads chính yếu được chú giải: Ìsùa, Kena, Katiha, Prasùna, Mùnïdiaka, Aitareya, 
Taittirìya, Brihadàraniyaka và Chàndogya. 


25 SÙàrìraka-bhàsùya, II.i.2, bản Anh ngữ của G. Thibaut: ... the comprehension of Brahman is 
effected by the ascertainment, consequent on discussion of the Vedànta-texts, not either by 


inference or the other means of right knowledge... Scripture itself, moreover, allows 
argumentations for certain passages,... declare that human understanding assists scripture. 


26 Brahma-sùtra, bản dịch Anh ngữ và chú giải của S. Radhakrishnan, I.i.1. Chú giải này liệt kê 


tất cả những giải thích về ý nghĩa hàm ngụ trong chữ “athatas” kể từ SÙanïkara cho đến các nhà 


Vedànta, bao gồm cả giải thích theo chiều hướng nhất nguyên tuyệt đối, và hữu thần. 

27 Cf. SÙanïkara, giới thiệu chú giải SÙvetàsùvara-Upanishad, trưng dẫn các SÙruti và Smriti: 
Taittirìya Aran (2)-Upanishad IV.i.6; Kena-Upanishad II.5; Katiha-Upanishad II.iii.2; 
Brihadàraniyaka-Upanishad IV.iv.12; Chàndogya -Upanishad VII.i.3... 


28 Brahma-sùtra, I.i.2: jamnàdi asya yata, Anh ngữ, Brahman is that from which the origin, 
subsistence, and dissolution of this world proceed; và chú giải của SUanikara. 


29 Brahma-sùtra, I.1.3-4, và chú giải của SÙanikara. 
30 Xem chú thích (7) ở trên. 


31 Vidyàmï càvidyàmi ca yas tad vedobhayam saha, avidyayà mrityumi tìrtvà vidyayàmritam 
asùnute. 


32 Vidyàmi càvidyami ca ù devatàjnõànami karma cety arthahi. 
33 Kurvann eveha karmànii jijìvisiet sùatamï samàhi. 


34 Ìsùa Upanishad I: Ìsùàvàsyam idamï sarvam yat kimï ca jagatgàmijagat, tena tyaktena 
bhunõjìthà, mà gridhahï kasyavid dhanam. 


35 Kimura Taiken, sđd, tr. 442. 


36 Ìsùa Upanishad I.2.5: avidyàyàm antare vartamànàhï svayami dhìràhï panidiitam 
manyamànàhi, dandramyamàniàhiï, pariyanti mùdihàhï andhenaiva nìya-mànà yathàndhàhi. 


37 Chàndoga-Upanishad I.1.10. 


38 SÙàriraka-bhàsiya, giới thiệu. 


39 Anàdi-bhàvavarùpatve sati jnõànanivartyatvam: tính chất của vô trí là vô thủy (anàdi) và tích 
cực (abhàvarùpa), bị loại trừ bởi minh trí (nõàna). 


40 Giải thích MK.XXIV.8 của Càndrakirti, một luận sư của phái Trung quán: ajnõànani hi 
samantàt sarvapadàrthatattvàvacchàdanàt samiwriti-ity ucyate; samiwriti được hiệu như là vô trí 
(ajnõàna) bởi vì nó che khuất tật cả ý nghĩa của sự thực. 

41 Gaudiapàda, Kàrikaø, II.17, và chú giải về Kàrikà này của SÙanikara. 

42 Xem Tuệ Sỹ, Triết học về Tánh không, trọn chương cuối. 

43 Xem chú thích (22) ở trên. 

44 SÙàrìraka-bhàsiïya, II.i.14. 

45 SÙanikara phân tích: tiếp đầu ngữ “upa” có nghĩa là “gần kề” và “ni” có nghĩa “trọn vẹn”; động 
từ căn “shad” có nghĩa “triệt tiêu”, “thành tựu”, “hủy diệt. Như vậy, từ ngữ Upanishad chỉ cho 


minh trí chiêm nghiệm tuyệt đối Brahman. 


46 Taittirìya-Upanishad II.7: asad và idam agra àsìt; trích dẫn bởi SÙanikara, SÙàrìraka-bhàsiïya, 
|.iv.15. 


47 Taittirìya-Upanishad II.6: asann eva sa bhavati asad brahmeti veda cet, asti brahmeti cet veda 
santam enanmii tato viduhiï, trích bởi SUanïkara,sđd. 


48 SÙàrìraka-bhàsiya, I.i.11. 

49 Chandogya Upanishad III.14.1: sarvam khalv idamiï brahma. 

50 Brihadàraniyaka-Upanishad I.4.10: aham brahmàsti tasmàt tat sarvam abhavat. 
51 Mùnidaka-Upanishad 2: sarvami hy etad brahma, ayam àtmà brahma. 


52 The Vedànta-sùtra, with the commentary of Ràmànuja, translated by George Thibaut. In The 
Sacred Books of the East, vol.XLVII. Adyàya l, Pàda l. page 20 ff. 


53 lbid., p. 129 fí. 

54 lbid., p. 130, visùisitiàntarbhàva eva aikyam. 
55 lbid., p. 422. 

56 lbid., p. 429. 

57 lbid., p. 139. 

58 lbid., p. 144. 

59 lbid., p. 4. 


60 Ibid., p. 226. 


61 Ibid., p. 525. 


PHỤ LỤC I 
I..ễ TRIẾT THUYÉT CÓ SÀMÏKHYA (SÓ LUẬN) 


Triết phái Sàmikhya do Kapila (Ca Tỳ La - khoảng 350-250 trước dương lịch) dựng lên và do 
danh đệ là Asuri nối tiếp hoằng dương. Sau Asưri đến Panõcasikha (khoảng 150-50 tdl) và 
Vindhyavasin (thế kỷ IV sau di) đều là những triết gia chuyên đả kích mạnh mẽ vào những nhược 
điểm trong kinh sách các phái Phật giáo. Sách vở do những vị này sáng tác ngày nay hầu hết 
đều bị thất lạc; còn lại một ít thì chẳng có chương nào hay mục nào được nguyên vẹn. Truyền 
đến nay, và được kế là sách triết học Sàmïkhya cổ điển nhất, là bộ Sàmïkhya tụng do 
Isivarakrisna (Tự Tại Hắc) viết vào thế kỷ IV si. 


Triết thuyết căn bản của phái Sàmïkhya là dung hòa tư tưởng của phái này với thuyết nguyên lý 
duy nhất của phái Uddalaca trong phong trào triết học Upanishad để lập thành thuyết Nhị nguyên 
thực hữu. Đệ nhất nguyên là nguyên lý tinh thần tức phần tinh thần thuần túy mà học phái 
Sankhya gọi là Purusa (thần ngã) hay là Atman. Đệ nhị nguyên là nguyên lý vật chất tức phần 
căn bản của nguyên chất mà học phái gọi là Prakriti (tự tính) hay là Pradhana; phần này là 
nguyên lý chủ yếu tạo nên mọi hiện tượng trên thế gian, là đắng chủ tế hay là bực phi biến dị 
(Avyakrita). 


Theo triết thuyết này, phần tinh thần thuần túy cũng có thực thể cá ngã của nó do một vùng đại 
nguyên tử tụ lại mà thành trong từng lĩnh vực riêng biệt, như phạm vi bản chất của Trí (Jnõàna), 
phạm vi bản chất của Tư (Cit, cetana), v.v... Tinh thần thuần túy không để lộ ra những vẻ hoạt 
động hay biến động cụ thể như vật chất mà chỉ trụ tại một chỗ để quán chiếu cho mọi vật thể, 
nên Số luận gọi phần này là phi hoạt động (akriti). Phi hoạt động là thường trú bắt biến, là thuần 
túy thanh tịnh, chỉ quan chiếu cho vật chất chứ không liên quan gì đến vận mạng, sinh, tử hay 
luân hồi của vật thể, trong đó có con người. Do đấy, con người mới có thể tu hành để giải thoát 
cho tinh thần thoát ra khỏi lĩnh vực của vận mạng, của luân hồi. 


Phần vật chất nguyên lý tức căn bản của nguyên chất, tự nó hàm chứa nguyên nhân cho cơ 
năng đề tạo nên vật chất. Tự tính của nguyên lý vật chất là hoạt động không ngừng, bất tuyệt. 
Căn bản nguyên chất chia thành ba loại: 


- Thuần chất (sattava) 
- Kích chất (rajas) 
- Uế chất (tamas) 


Mỗi loại đều cấu tạo nên một thứ yếu tố, tức là có ba loại yếu tố gọi chung là ba đức (trigunia). 
Ba đức sinh ra chỉ một nửa trên cán cân sinh lực nên còn nằm trong trạng thái tĩnh chỉ để chờ 
nguyên nhân cơ hội của tỉnh thần thuần túy quan chiếu đến. Khi mà được quan chiếu thì trước 
hết, phần kích chất (rajas) tự phá ra ngoài trạng thái tĩnh chỉ để bắt đầu trở thành sinh động và 
chuyển biến (parinama) nhưng chỉ mới thành có một cơ quan trong thân thể, là cơ quan tự nắm 
cơ năng cho tư duy (buddhi: giáo). Cơ quan này tức là phần cực đại (mahat) của cơ thể. Hiệu 
năng của phần cực đại này là chủ về xác nhận, chủ về quyết trí hướng dẫn cho cơ năng sinh 
hoạt, cơ năng hoạt động của thân thể. Đáy là hiệu quả thứ nhất của tác dụng quan chiếu giữa 
tinh thần thuần túy và căn bản nguyên chất. 


Thứ đến, hiệu năng quan chiếu của tinh thần thuần túy với yếu tố thuần chất (sattava) là tạo nên 
phần hình tượng có sinh hoạt của cơ thể chứ không có tư duy. Bởi đấy, phần giá trị chủ yếu bậc 
nhất nơi cơ thể vẫn là cơ quan đầu não nắm cái tư duy của con người, của sinh vật. Giải thích rõ 
nghĩa hơn về tư duy, Số luận cho rằng mặc dù đồng thuộc ba đức, nhưng thuần chất và uế chất 

đều chịu chung dưới sự chỉ phối tinh thần của tư duy, hoặc tư duy là chiếc cầu liên lạc giữa quan 
chiếu của tinh thần thuần túy để tạo thành thế sinh biến, biến sinh cho hình tượng của cơ thê. 


Khi hình tượng của cơ thể đã nên hình hài toàn vẹn thì phần giác của tư duy cũng bắt đầu nảy 
nở, tạo cho con người ý thức tự ngã (anamkara, tức ngã mạn) là đầu mối của quan niệm tự ngã 
chủ thể, gọi chung là ý thức ngã chấp. Bởi ngã chấp này mà con người mới tự hào. "Có cái ta 
đây. Vật này thuộc của ta. Cái này do ta mà thành”, nó chứng tỏ sự ngộ nhận sâu xa về chủ thể, 
ngộ nhận rằng ta là chủ thể của ta, mà không hiểu rằng ngay đến giác quan nơi chủ thể cũng chỉ 
là một bản vị do căn nguyên cơ năng của tư duy đem đồng nhất hóa với phần tinh thần thuần túy 
của nhị nguyên mà thành. Từ ngã chấp ngộ nhận đó, con người mới đi lạc ra ngoài phạm vi của 
tự tính để bị rơi lọt vào nghiệp chướng của luân hồi. Nói cách khác, nghiệp luân hồi ấy đã do con 
người tự tạo nên, nằm tại trung tâm của ý thức tự ngã. 


Ý thức tự ngã ấy cũng là nghiệp thân. Nghiệp thân biểu hiện dưới hai loại, mỗi loại gồm nhiều cơ 
quan trong thân thể. Một loại gồm mười một cơ quan. Mười một cơ quan này cũng chia thành hai 
loại nữa: cơ quan cảm giác và hành động. Cơ quan cảm giác có năm: mắt, mũi, tai, lưỡi và thân. 
Cơ quan hành động cũng có năm: phát thanh, tay, chân, bài tiết và sinh thực. Còn cơ quan thứ 
mười một là ý. Một loại nữa thuộc nghiệp thân do yếu tố vi tế (tanmatra: duy) trong cơ quan hành 
động mà thành là: 


1. Thanh duy đồng tính với Không của ngoại giới. 

2. Xúc duy đồng tính với Phong của ngoại giới. 

3. Sắc duy đồng tính với Hỏa của ngoại giới. 

4. Vị duy đồng tính với Thủy của ngoại giới. 

5. Hương duy đồng tính với Địa của ngoại giới. 

Tổng kết những quan điểm nói trên đây, triết phái Sankhya gọi đấy là 25 Nguyên lý hay 25 Đề. 


Trở lại phần tinh thần thuần túy, Số luận chủ trương tinh thần nguyên lai là thuần túy thanh tịnh, 
nhưng vì phải quan chiếu, phải hòa hợp để chế tạo và dưỡng thanh sự sinh tồn của vật chất, nên 
mỗi vật chất cứ bị đắm chìm trong nghiệp luân hồi. Do đó, tinh thần cũng bị đau khổ lây. Tinh 
thần biểu hiện nơi con người ở phần tư duy, ở ý thức tự ngã, ở ngũ duy (tanmatra) tổng hợp lại 
thành vi tế thân (inga). Vi tế thân này tuy bị biến đổi nhưng vi tế thân vẫn còn mãi để đón chờ lần 
nhục thể khác của nghiệp hậu thân. Muốn giải thoát cho vi tế thân tức tinh thần thuần túy thanh 
tịnh và vĩnh cửu được thoát nghiệp luân hồi, con người phải dốc lòng quyết tâm tu hành theo 
phương pháp đặc biệt, tây rửa cho tinh thần được sạch hết nhơ bản để tinh thần trở lại nguyên vị 
tự tính của nó, trường tồn, bất sinh, bất biến, bắt diệt. Muốn đắc quả giải thoát ấy, trước phải trở 
lại nơi cái Trí của mình, bởi chỉ có Trí mới trực tiếp giải thoát được cho tinh thần. 


Luận về cầu đến Trí để giải thoát, Số luận cho rằng, Trí ở đây không do ảnh hưởng bên ngoài 
mà thành trí thức như đã dạy trong kinh điển Vedas. Trí này là Trí nội tại tự hữu, là phần anh 
minh của tinh thần thuần túy. Thế nên, Số luận triệt để thuyết minh về phần Trí này để đưa ra kết 
luận: chỉ có Trí nội tại tự hữu mới là cứu cánh của giải thoát cho thực tình và hiệu nghiệm. Để bổ 
trợ cho Trí nội tại hoàn thành sứ mạng giải thoát cho vi tế thân, con người phải tu hành theo 
phương pháp Yoga. 


Người tu hành đắc quả giải thoát, tuy ở kiếp này, dầu có nhắm mắt quy ẫn như thế nhân thông 
thường nhưng không phải là chết, mà là đạt đến giai đoạn được trả phần tinh thần thuần túy và 
thanh tịnh về với chân tự tính để được phiêu diêu tĩnh tại. Quãng thời gian được “sống” trong 
tĩnh tại ấy dài hay ngắn là tùy nơi thần thông trực giác (tiên thiên) của người đắc quả hay tùy 
theo công nghiệp tu hành ở kiếp trước hay kiếp này của mình. Quãng thời gian tĩnh tại ấy mới 
đúng là chân mệnh, và đến khi nào chân mệnh sống đến cùng của thời hạn do tiên thiên quy 
định thì đấy mới là mệnh tuyệt, đấy mới là chết thực. Nghĩa của “chết” ở đây tức tinh thần không 
thể duy trì được tự tính nữa để bắt đầu trở lại lĩnh vực sinh sinh diệt diệt của hai mươi lăm đế. 


Trong những khoảng thời gian sống bằng nhục thể để tu hành giải thoát, Sàmikhya gọi là sinh 
tiền giải thoát (Jivanmuktl). Sau khi phần nhục thể tan đi, trả tinh thần về cõi tĩnh tại, hoàn toàn 
thoát ly khỏi quy tuần của nhị nguyên 25 đế, ấy là ly thân giải thoát (Videhamukfi). Trong khoảng 
thời gian “sống” " bằng ly thân giải thoát ấy, tinh thần thuần túy được hoàn toàn độc lập và độc tồn 
(kaivalya) và nếu trong khoảng độc tồn này, Trí vẫn liên tục phát huy được thuần túy tính của tinh 
thần thì chân mệnh mới khả dĩ trường cửu đến vô cùng. 


II. PHÁI ĐẠO HỌC YOGA 


Phái Yoga chủ trương và hoằng bá đường lối giải thoát theo phương pháp riêng của phái mình, 
gọi là phép tu Yoga (Du già). Bộ kinh căn bản của học phái này là bộ Yoga-sùtra (Du Già kinh) do 
đạo sĩ Patanjali trước tác. Tuy truyền thuyết cho rằng bộ kinh này ra đời rất sớm, nhưng thực tế 
chỉ viết vào khoảng từ những năm 400 đến 450 sdl. 


Nhận xét về chủ 'trương: tổng quát của đạo phái Yoga, ta thấy Yoga chịu ảnh hưởng nhiều của 
Phật giáo. Xét về đại thể phần siêu hình của nó thì Yoga giông với triết phái Sàmikhya, có khác 
là ở điểm đề ra một vị chủ tế thượng linh, gọi là thần Tối cao. Phái tôn thờ thần 'Tối cao làm đại 
linh hồn duy nhất của hết thảy thế gian, chúng sinh và vạn vật. Linh hồn của mỗi cá thể chỉ là một 
điểm nhỏ của đại linh hồn thần Tối cao phân tán ra mà có đấy thôi. Thuyết như vậy, có nghĩa là, 
nếu quy tụ linh hồn của vạn vật thế gian lại thì đấy chính là thần Tối cao, hoặc ngược lại, mỗi linh 
hồn là bộ phận vi tế của thần Tối cao. Thế nên, linh hồn chúng sinh mới đồng tình với thần Tối 
cao và luôn luôn chịu sự chỉ phối của Ngài. Tuy nhiên, Yoga không cho rằng thần Tối cao là chủ 
tễ sáng tạo nên thế gian. 


Tại Án Độ, kể từ thượng cổ, khi phát khởi nên nền văn minh ở triền sông Indus, thì tại những bộ 
lạc tiền trú xa xưa của thời đại ấy đã có đường lối tĩnh tọa minh tưởng ở dưới cỗ thụ thanh vắng, 
hoặc trong rừng núi u tịch. Ở thời buổi sơ khai, đường lối tĩnh tọa minh tưởng này chỉ là để tránh 
cảnh náo nhiệt, khỏi bận tâm mà cầu lấy những ngày giờ an thái cho tinh thần. Về sau, nó được 
chuyển sang thành một phương pháp tu hành của nhiều giáo phái, lấy tĩnh tọa làm đường lối 
thực tiễn dụng tâm để chế ngự ý. Ngoài ra, đời sống con người buộc cái thân con người phải 
luôn luôn hoạt động, bận bịu đến nỗi quên bản căn của mình. Thế nên, chỉ có tĩnh tọa mới là 
phương pháp duy nhất để có thời giờ và hoàn cảnh “rút” thân mình ra khỏi trường hoạt động, đặt 
lòng mình vào cõi tuyệt đối tính mịch. Đó là con đường thần bí kỳ diệu khả dĩ đưa giác thức tới 
gần đắng Đại Cao nắm giữ bản căn của mình. Trải qua nhiều thế hệ, các nhà tri thức, bắt luận là 
trong giáo phái nào cũng công nhận tĩnh tọa rất có lợi cho sự tu hành. Tóm lại, đạo phái Yoga lầy 
tĩnh tọa làm đường lối duy nhất để tu dưỡng đến đắc quả giải thoát. Người tu hành theo Yoga 
được gọi là Yogin và người nào đắc quả giải thoát là Muni (Mầu Ni, ẫn sĩ). 


Yoga có nghĩa là thống nhất tâm thể về một mối. Thống nhất tâm thể tức tạo thuần tâm, tức diệt 
hết mọi tác dụng của tâm. Nói một cách khác, tức là không để tâm bị vọng động bởi ngoại giới 
mà phải kìm giữ nó luôn ở trong lĩnh vực thanh tĩnh và bất động. Muốn giữ cho khỏi bị dao động, 
ta phải tránh những môi trường hoạt động, tìm vào những chỗ xa lắng u nhàn mà tĩnh tọa. Tĩnh 
tọa là ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh thật lâu, hai chân vòng lại xếp bằng, hơi thở thong thả nhẹ 


nhàng để tâm khỏi bị tán loạn, không dùng đến những dự cảm của ngũ quan, nói chung là tập 
trung hết mọi khả năng của ý, của chí lại để giữ cho tâm được thanh tịnh. Vậy, tĩnh tọa là điều 
kiện tất yếu để đạt tới chế giới và nội chế ở bước đầu nhập đạo. 


1. Chế giới (yama) là không sát sinh, chân thực, không trộm cướp, không dâm dục và không có 
của riêng. Thê gọi là chê ngũ giới. 


2. Nội chế (niyama) là giữ cho lòng lâng lâng bắt động trước ngoại cảnh, cho lòng được thanh 
tĩnh, dắn thân vào khổ hạnh mà học, mà chuyên tu, đặt hết tin tưởng, ngưỡng vọng vào thần Tối 
cao mà gia công chuyên niệm. Lại phải gạt bỏ hết mọi thế tục thường tình về danh, về lợi cho 
tinh thần được trong sạch, chỉ lấy sự chuyên tu làm phương tiện duy nhất đưa giác thức tới gần 
thần Tối cao. 


Ngoài chế giới và nội chế ra, người tu Yoga còn phải thực thi sáu phép tu nữa, khởi đầu bằng 
tọa pháp rồi mới đến những phương pháp khác ở trình độ cao hơn, tuần tự như sau: 


3. Tọa pháp là những quy pháp tĩnh tọa. Trước khi vào tĩnh tọa, hãy chuẩn bị tâm cho lắng, thần 
cho lặng và khi tĩnh tọa, toàn thân phải nghiêm trang, không cử động. 


4. Điều tức pháp, giữ gìn nhịp thở trong lúc tĩnh tọa, không được hít nhiều thở mạnh, mà phải 
khoan thai nhẹ nhàng, hạn chê hoạt động của phôi cho khỏi lạc hướng tâm thân. 


5. Chế cảm pháp, làm cho mọi cảm giác của ngũ quan hầu như trơ trơ trước ngoại cảnh, ngoại 
vật. 


6. Tổng trì pháp, thu gọn tâm vào một chỗ để lắng yên suốt thời gian tĩnh tọa và tiếp đến kiên trì 
với đặc pháp tu hành, suôt đời không còn một ngoại ý nào lọt vào tâm được. 


7. Tĩnh lự pháp, hay thiền định pháp là tập trung toàn tư tưởng vào một đối tượng chính là tư 
pháp và đạo pháp đề mỗi ngày môi tới gân đên chỗ cực uyên thâm và vi diệu. 


8. Tam muội pháp (samadhi: đẳng trì) là hoàn toàn làm chủ được tâm, được ý, được chí, để đạt 
tới chỗ ngoại giới của giải thoát, đưa chân giác vào trong cõi Không, lâng lâng và xán lạn. 


Trở lại phần tinh thần thuần túy, Số luận chủ trương tinh thần nguyên lai là thuần túy thanh tịnh, 
nhưng vì phải quan chiếu, phải hòa hợp để chế tạo và dưỡng thanh sự sinh tồn của vật chất, nên 
mỗi vật chất cứ bị đắm chìm trong nghiệp luân hồi. Do đó, tinh thần cũng bị đau khổ lây. Tinh 
thần biểu hiện nơi con người ở phần tư duy, ở ý thức tự ngã, ở ngũ duy (tanmatra) tổng hợp lại 
thành vi tế thân (linga). Vi tế thân này tuy bị biến đổi nhưng vi tế thân vẫn còn mãi để đón chờ lần 
nhục thể khác của nghiệp hậu thân. Muốn giải thoát cho vi tế thân tức tinh thần thuần túy thanh 
tịnh và vĩnh cửu được thoát nghiệp luân hồi, con người phải dốc lòng quyết tâm tu hành theo 
phương pháp đặc biệt, tây rửa cho tinh thần được sạch hết nhơ bẩn để tinh thần trở lại nguyên vị 
tự tính của nó, trường tồn, bất sinh, bất biến, bắt diệt. Muốn đắc quả giải thoát ấy, trước phải trở 
lại nơi cái Trí của mình, bởi chỉ có Trí mới trực tiếp giải thoát được cho tinh thần. 


Luận về cầu đến Trí để giải thoát, Số luận cho rằng, Trí ở đây không do ảnh hưởng bên ngoài 
mà thành trí thức như đã dạy trong kinh điển Vedas. Trí này là Trí nội tại tự hữu, là phần anh 
minh của tinh thần thuần túy. Thế nên, Số luận triệt để thuyết minh về phần Trí này để đưa ra kết 
luận: chỉ có Trí nội tại tự hữu mới là cứu cánh của giải thoát cho thực tình và hiệu nghiệm. Để bổ 
trợ cho Trí nội tại hoàn thành sứ mạng giải thoát cho vi tế thân, con người phải tu hành theo 
phương pháp Yoga. 


Người tu hành đắc quả giải thoát, tuy ở kiếp này, dầu có nhắm mắt quy ẫn như thế nhân thông 
thường nhưng không phải là chết, mà là đạt đến giai đoạn được trả phần tinh thần thuần túy và 
thanh tịnh về với chân tự tính để được phiêu diêu tĩnh tại. Quãng thời gian được “sống” trong 
tĩnh tại ấy dài hay ngắn là tùy nơi thần thông trực giác (tiên thiên) của người đắc quả hay tùy 
theo công nghiệp tu hành ở kiếp trước hay kiếp này của mình. Quãng thời gian tĩnh tại ấy mới 
đúng là chân mệnh, và đến khi nào chân mệnh sống đến cùng của thời hạn do tiên thiên quy 
định thì đấy mới là mệnh tuyệt, đấy mới là chết thực. Nghĩa của “chết” ở đây tức tinh thần không 
thể duy trì được tự tính nữa để bắt đầu trở lại lĩnh vực sinh sinh diệt diệt của hai mươi lăm đế. 


Trong những khoảng thời gian sống bằng nhục thể để tu hành giải thoát, Sàmikhya gọi là sinh 
tiền giải thoát (Jivanmuktl). Sau khi phần nhục thể tan đi, trả tinh thần về cõi tĩnh tại, hoàn toàn 
thoát ly khỏi quy tuần của nhị nguyên 25 đế, ấy là ly thân giải thoát (Videhamukfi). Trong khoảng 
thời gian “sống” " bằng ly thân giải thoát ấy, tinh thần thuần túy được hoàn toàn độc lập và độc tồn 
(kaivalya) và nếu trong khoảng độc tồn này, Trí vẫn liên tục phát huy được thuần túy tính của tinh 
thần thì chân mệnh mới khả dĩ trường cửu đến vô cùng. 


Vậy kể từ chế giới trở xuống, đây là bát bảo tu pháp của đạo phái Yoga. Về phép tu thứ tám là 
tam muội pháp, Yoga chia thành hai lẽ sâu cạn khác nhau, gọi là hữu tưởng tam muội và vô 
tưởng tam muội. Hữu tưởng tam muội là mức độ giác thức về tam muội chưa thuần thục trước 
quyến rũ của ngoại cảnh, ngoại vật, còn ghé mắt đề ý tới, hoặc giả, còn phải để tâm suy lự mới 
thấu được lẽ cao diệu mà né tránh quyến rũ. Nói một cách khác, tức là còn ở trong tầm lưu 
vướng những tác dụng của tâm, chưa rũ được sạch căn. Cho nên, hữu tưởng tam muội cũng là 
hữu chủng tử tam muội. Cao hơn, vô tưởng tam muội mới là thượng đẳng của giác thức giác 
đạo để vào hẳn được cõi Không của giải thoát. Đạt tới vô tưởng tam muội, lòng lâng lâng rũ sạch 
mọi trần duyên, không một ngoại cảnh nào làm lay động nỗi tâm chí, gạt bỏ hết mọi tác dụng của 
tâm đề hoàn toàn tự tháo được ra ngoài vòng trói buộc của ngũ quan. Đấy là vô chủng tử tam 
muội. 


Trên đây là chủ trương chân tu của đạo phái Yoga để được đắng nguyên nhân Purusa độ cho 
giải thoát vê cõi an trú vĩnh lạc. 


II. HỌC PHÁI MÌMÀMÏSÀ (DI MAN TÁC) 


Những triết gia Mìmàmisà là những nhà nghiên cứu và biện luận trên căn bản triết lý để chú thích 
biện minh và thống nhất tất cả những nghi thức về tế lễ kỳ đảo, quy định lại những bộ thánh điển 
Vedas. Khoa học vấn này gọi là Tế sự học Mìmàmisà (Karina-Mìmàmisà). “Mìmàmisà” có nghĩa 
thẳm sát và khảo cứu. Môn học này do triết gia Jaimini (khoảng 200-100 tdl) sáng lập. Tuy nhiên, 
tác phẩm của ông viết ra mới chỉ là những bài thơ ngắn về ý nghĩa tế tự để cầu tụng trong những 
cuộc lễ bái mà thôi. Khoảng 100 năm sau (thế kỷ I dl), một nhóm học giả kế thừa chí nguyện và ý 
tưởng của Jaimini viết thành kinh điển Mìmàmisà-sùtra có hệ thống quy mô đề truyền bá. Sau 
nhóm này, vào khoảng những năm 550 sdl trở lại, triết gia Sabarasvamin mới thành lập hẳn 
đường lối chú giải và biện minh những tương quan giữa thánh kinh Vedas và Mìmàmisà-sùtra 
thành hệ thống riêng của học phái trong bộ Bhàsya của ông. 


Để nghỉ thức hóa những cuộc tế lễ một cách cụ thể, học phái Mìmàmisà chú trọng hơn cả vào 
biện minh về chữ Pháp (Dharma). Theo quy định trong kinh điển Vedas, Pháp là những nguyên 
tắc làm căn bản cho quan niệm về nghỉ thức và đường lối thực hành cùng tổ chức tế lễ. Cho nên, 
Pháp có giá trị tối thượng trong lĩnh vực đạo giáo Bà La Môn. Về hình thức tổ chức tế lễ theo 
Pháp là cần phải định rõ ba cấp bậc của thần minh mà thiết lập, thì tế lễ mới được linh ứng như 
sở cầu của tín đồ. 


Về ý nghĩa siêu hình của Pháp, theo Mìmàmïsà, muốn được tỏ rõ phải dựa vào những lẽ cao xa 
tuyệt đối của thánh điển Vedas mà chứng luận mới được. Nếu không dựa vào thánh điển mà 
chứng luận, dẫu biện minh đến thế nào đi nữa cũng đều là phi pháp cả. Học phái này tin tưởng 
như vậy vì cho rằng thánh điển Vedas không thể do học giả phàm nhân trước tác nên nỗi, mà 
toàn bộ thuần là những lời cực cao diệu của thần minh, có tính cách vĩnh tồn siêu thời gian. Dầu 
vạn vật có biến đổi, sinh sinh diệt diệt qua muôn vạn kiếp đi chăng nữa, thánh điển vẫn còn mãi 
mãi, bởi đó là lời nói của thần. 


Về “âm thanh”, phái Mìmàmiïsà chủ trương “thanh thường luận” vì đó là những âm vận in đậm 
vào cùng khắp không gian với thường trú tính nên cứ tự lưu truyền đến vĩnh viễn, không thể nào 
tan mất được. Thế nên, thánh kinh Vedas không phải là văn chương phàm nhân mà là lời nói 
của thần minh in đậm ra, gởi vào đấy. Vì vậy, thánh kinh mới có tự nhiên thường trú tính. Nếu ai 
cho rằng, lời nói chỉ là một loại âm thanh, nói ra rồi tan đi, là ngộ nhận lớn về giá trị của lời nói. 
Lời nói là cái cầu môi giới xây bằng âm thanh để biểu lộ những ý nghĩa của tư tưởng, mà tư 
tưởng là tinh thần, mà tinh thần là vĩnh cửu cho nên lời nói bao giờ cũng đồng nhất thường trú 
với tinh thần. 


Triết gia Upavarsa (450-500 sdl) cho rằng, lời nói là âm của chữ varna do thần minh nghĩ ra để 
có cách truyền mệnh lệnh của đắng Thượng tôn xuống dân gian. Cho nên thế nhân, dầu kinh 
nghiệm và khôn ngoan sung mãn đến máy, cũng không thể nào chế ra được văn tự, vì văn tự 
chính là công nghiệp của thần minh lưu lại cho nhân loại. Thánh điển Vedas gồm cả lời nói lẫn 
văn tự thì đâu có phải là sách vở, mà là giáo lệnh (codana). Cho nên, con người chỉ có phận sự 
tuyệt đối phụng tuân giáo điều và phục tùng mệnh lệnh của Thánh kinh mà thôi. Việc tuân phụng 
phục tùng ấy gọi là Pháp. 


Riêng về những nghi thức tế lễ do học phái Mimamisa quy định thì học phái này khuyến hóa 
rằng, nếu tổ chức tế lễ theo đúng như thể thức và tụng nguyện cầu khẩn y như văn bài là được 
hưởng phúc “dư lực” cả về phần thể lẫn phần hồn. Những người được hưởng phúc dư lực này, 
đều được chư thần xếp vào hạng tân đắc lực (apuvra). Khi đã được nhập hạng tân đắc lực mà 
vẫn nhất tâm tuân phụng chính đạo theo Mìmàmïsà-sùtra, theo thiện ý của thánh kinh Vedas, thì 
sẽ được dẫn độ lai sinh, vĩnh viễn được vinh hoa (abhyudaya), phúc lạc nơi thiên giới. 


IV. HỌC PHÁI VAISÙESÏIKA (THÁNG LUẬN) 


Tương truyền, triết gia sáng lập nên học phái Vaisùesiika là Kanada (biệt danh là Uluka, 150-50 
tdl). Tuy nhiên, mãi đên khoảng giữa thê kỷ II sdl, học phái này mới trước tác được kinh điên căn 
bản, gọi chung là Vaisùesiika-sùtra. 


Luận thuyết căn bản của Thắng luận là phân định về tiềm năng trí thức nơi con người. Trí thức 

sở dĩ thành tựu là do tri giác trực tiếp tức hiện lượng và suy luận tức tỉ lượng. Đối với các học 
phái triết học lấy kinh điển Vedas làm thành ngữ tối uy và thượng kính, Vaisùesiika cho rằng chỉ 
có thể lầy những kinh điển này làm phương tiện nghiên cứu và suy luận để trau .giỗi tri thức thì 
được, nếu chỉ một mực đề cao mà không nhận định là tự mình làm lạc mắt quyền độc lập tư 
tưởng của mình. Học phái này cũng bài xích luận điệu cho lời nói là sự nghiệp của thần minh tạo 
nên cho nhân loại có tính cách thiêng liêng thường trú tính. Theo Thắng luận, “lời nói chỉ là tiện 
nghỉ của thói quen, con người dùng để phổ biến những ý kiến của tư tưởng. Lời nói do từ trực 
giác mà nảy sinh, rồi kinh nghiệm bồi bổ cho tri thức mà trở nên phong phú, chứ không do thần 
thánh nào tạo lập”. 


Căn cứ từ trí thức mà suy luận về vũ trụ, Thắng luận cho rằng vạn vật trong hiện tượng giới sở dĩ 
câu tạo nên được là do sáu nguyên lý hay gọi là sáu cú nghĩa (padarthas). 


1. Thực thể, Thực 

2. Tính chất, Đức 

3. Vận động, Nghiệp 
4. Phổ biến, Đồng 

5. Đặc thù, Dị 

6. Nội thuộc, Hòa hợp. 


Trong sáu nguyên lý này, thực thể bao trùm cả năm nguyên lý kia. Nói cách khác, năm nguyên lý 
kia phải lấy nguyên lý thực thể làm căn cứ tạo thành và tồn tại. Do đấy, thực thể mới là nội thuộc 
nhân (samavayi-karana) hay là hợp nhân tổng quát. Ngược lại, nguyên lý tính chất và vận động 
lại là nội chất, là nội cơ tùy thuộc riêng của thực thể. Chúng phối hợp với ba nguyên lý kia mà 
thành thực hình thực trạng, gọi đấy là kết quả (tức là quả). Vậy cả sáu nguyên lý để nguyên là 
riêng rễ, nhưng hợp lại thì nguyên lý nọ tùy thuộc nguyên lý kia, cũng ước chế lẫn nhau mà 
thành. Sự tòng thuộc và chế ước ấy là nguyên nhân, và thanh ấy là kết quả. Từ nguyên nhân 
đến kết quả lại tùy cơ mà có nhanh có chậm, không nhất thiết phải liên đới nhau trong khoảng 
trước, khoảng sau nhất định. Đáy là tổng quy về nội thuộc nguyên lý chung. Tuy nhiên, có những 
trường hợp chỉ riêng hai nguyên lý: tính chất (đức) và vận động (nghiệp) cũng tạo nên nhân để 
mà thành quả. Những trường hợp xuất lệ ấy, gọi là phi nội thuộc nhân (asamavayi-karana). 


Nguyên lý thực thể do hợp nhân mà tạo thành chín thể loại khác trên thế gian là: địa, thủy, hỏa, 
phong (gọi chung là tứ đại), hư không, thời gian, phương hướng, atman (hay bản ngã) và ý. 
Riêng về tứ đại, tuy hình thế có khác, nhưng căn bản đều do hằng hà nguyên tử mà thành. 
Nguyên tử là độc lập đơn thuần, cực vi tế, hình tròn và bất khả hủy diệt. Tính chất của nguyên tử 
là khi hợp lại thành địa ấy tức là hương, thành thủy ấy là vị, thành hỏa ấy là sắc, thành phong ấy 
là xúc. Riêng thủy và hỏa còn có hữu tính đặc nữa, là thủy thì lạnh mà hỏa thì nóng và con người 
không thể biết được nguyên căn của lạnh và nóng, vì những nguyên tử cấu thành lạnh và nóng 
ấy đều là loại nguyên tử phức hợp thể, chỉ do trí giác của cảm quan mới nhận biết được mà thôi. 


Sức mạnh của nguyên lý vận động (nghiệp) trong thời buổi sơ khai để cấu kết thành hình hài và 
đặc hữu tính gọi là bât khả kiên (adrisïtia). Kêt quả tạo thành vật thê của bât khả kiên ây là: 


- Địa, có hương, vị, sắc và xúc tính. 


- Thủy, có vị, sắc, xúc tính, lưu động tính (tính này gọi là dịch thể) và niêm trước tính (tức là tính 
tạo sức hút nôi găn các vật thê khác lại với nhau). 


- Hỏa, có sắc và khả xúc tính. 

- Phong, có khả xúc tính. 

- Hư không là môi trường vận động bao la đến vô cùng vô tận của thực thê. Đó là nơi duy nhất 
thường trú, duy nhật biên hóa và duy nhất tôn tại của thực thê. Đặc hữu tính của hư không là âm 


thanh nhưng hư không không có vận động tính. 


- Thời gian, tùy theo nhận thức chủ quan mà thực thể của nó là trước, là sau, là bây giờ, là 
nhanh, là chậm, nhưng vốn nó chỉ là dòng tương tục duy nhất vô thủy vô chung, vô hoạt động, vô 
tính chất. 


- Phương hướng, cụ thể là tứ phương, tứ duy1. Đặc hữu tính của nó là trước, là sau, là xa, là 
gân. 


Sự tồn tại của bản ngã (atman) là một sự tồn tại thực sự không phải là giả, là hư. Vaisesika 
chứng minh như sau: Người sông khác với người chết là ở nơi có hơi thở, ở cặp mắt có linh 
hoạt, ở ý tưởng có lưu chuyển. Hơn nữa, người sống có những hiệu năng linh diệu của cảm 
quan để tạo cảm giác và thông cảm với cảm quan của người khác, của sinh vật khác. Ngoài ra, 
người sống còn có bộ máy tri giác để biết khoái cảm đam mê, biết chán nản từ bỏ, có sở thích để 
mà tìm đến sở cầu, đòi thỏa mãn khát dục, yêu cái tốt, ghét cái xấu, quyết chí quyết tâm, nuôi 
dưỡng tỉnh thần thêm hứng khởi và thâu nhập kinh nghiệm. Vì thế, không thể bảo không có sự 
tồn tại của bản ngã. Đã biết có bản ngã, ta cũng cần rõ đến nguyên bản và tính cách hoạt động 
của bản ngã. Nguyên bản của bản ngã là duy nhất thẻ, rồi bị câu xé thành từng hạn định nhỏ 
một, đem phân phối vào cá thể mỗi người. Một phần nhỏ ấy tạo thành cá tính sinh động của mỗi 
người. 


Cá tính sinh động ấy là “ta” hay “chủ thể của ta”. Chủ thể đã là của ta, nên mọi đường lối suy 
nghĩ và ý niệm (ý) phát tự nơi ta cũng là thực thể của ta. Nói cách khác, ý ấy đích thị là vật chất. 
Thân thể là vật chất, ý là vật chất. Như thế, con người là duy nhất thể, trong đó có sinh lực hoạt 
động với tốc độ mau như điện. Cả vật thế lẫn sinh lực ấy cùng ở trong một khối lượng đại 
nguyên tử có bao hàm cơ quan cảm giác. Cơ quan này phối hợp ý làm thành tri giác. Vậy, vật 
thể, cảm giác, ý, tư và tri giác của ta ấy là Atman của ta. 


Về tính chất hay đức (guna), Thắng luận công nhận có mười bảy thứ: 


1. Sắc 10. Bỉ thể (vật kia) 

2. Hương 11. Thử thể (vật này) 

3. Vị 12. Tác dụng tri giác 

4. Khả xúc tính 13. Khoái cảm (lạc) 

5. Số 14. Bất khoái cảm (khổ) 
6. Lượng 15. Dục cầu (dục) 

7. Biệt dị tính (biệt thể) 16. Hiềm ố (sân) 

8. Kết hợp 17. Quyết chí (cần, dũng) 
9. Phân ly 


Về vận động (karman), nghiệp có năm thứ: 
1. Bay lên 
2. Rơi xuống 
3. Rút lại 


4. Trương ra 


5. Tiến hành 


Về phổ biến hay đồng (samanaya) và đặc thù hay dị (visesa), Thắng luận cho rằng, hai nguyên lý 
này vừa ứng lẫn nhau, vừa đối lẫn nhau. Ứng lẫn nhau vì có phổ biến thành đồng nhất tính mới 
có hoạt động để biến thành đặc thù. Đối lẫn nhau vì phổ biến nguyên lý trên thượng tầng bao 
quát để hòa đồng mà đặc thù thì ở hạ tầng cá biệt, nằm tại mỗi nguyên tử đề cố định tạo dị thù, 

dị thể (biến dị). Bao quát trên khắp thượng tầng để hòa đồng các nguyên lý cho nên phổ biến là 
nguyên lý hữu tính. Còn nằm tại mỗi nguyên tử để cố định tạo dị thù, cho nên nguyên lý đặc thù 
là nguyên lý cực đoan. Mọi vật thể đều nằm trong cái thế giằng co, buông phóng để hòa đồng 
của phổ biến (đồng) và để tạo dị thù của đặc thù (dị) nên vật thể nào cũng có phổ biến đặc thù 
tính. 


Bốn nguyên lý: tính chất, vận động, phổ biến, đặc thù đều độc lập nhưng không bao giờ xa rời 

nhau. Chúng cùng kết hợp nhau mà nằm trong thực thể để nuôi dưỡng thực thể. Như thế, thực 
thể là nội thuộc nguyên lý (samavaya). Nói cách khác, nguyên lý có nội thuộc tính để bao dung 
và dưỡng tạo. 


Với kinh điển Vedas, Thắng luận công nhận cũng có giá trị ở những phần có giá trị, chứ không 
phải là tuyệt đối. Do đó, phái này bài bác chủ trương lễ bái, tích lũy khổ tu qua nhiều đời để đạt 
cứu cánh giải thoát của kinh điển. Thắng luận giải thích rằng muốn giải thoát phải nghiên cứu rất 
nhiều để thấu triệt sáu cú nghĩa rồi mới tu hành. Phải biết rằng, Atman nơi con người nhiều khi bị 
ý dục che lấp cho nên Atman cũng bị nhục thể đưa vào vòng ám muội. Vì vậy, để giải thoát 
Atman cá ngã, trước phải tự chế ý dục của mình theo phương pháp Yoga. Khi đã được giải 
thoát, phần Atman của ta được tháo ra khỏi vòng hòa hợp của 6 cú nghĩa để mà vĩnh viễn tự tồn, 
bất sinh bắt diệt. 


V._ HỌC PHÁI NYÀYA (CHÍNH LÝ) VỚI KHOA LUẬN LÝ HỌC 


Thực ra, khoa luận lý học đã phát sinh rất sớm kể từ thời cổ Ấn Độ. Ngay như bộ sách thuốc của 
Charaka (Charaka-samhita) đã có trước tác một thiên luận giải về luận lý. Phật giáo cũng có 
trước tác bộ Phương Tiện Tâm luận chuyên về luận lý. Có điều, với Phật giáo, vấn đề đặt tên 
cho môn học có khác, đáng lẽ gọi là luận lý thì lại gọi là nhân minh. Tuy nhiên, dẫu từ thời cỗ đã 
có khoa luận lý, nhưng phải chờ đến khi học phái Nyàya này ra đời thì khoa luận lý mới được hệ 
thống hóa vào quy củ đích thực của trọng tâm. Nói cách khác, chỉ có học phái Nyàya mới thành 
công trước nhất về ngành luận lý học. 


Danh từ “Nyàya” vốn có nghĩa là luận lý hay chính lý. Về sau mới chuyển sang nghĩa là “nghiên 
cứu khoa luận lý học”. Đến đây, học phái Nyàya mới lấy tên của môn học làm tên của học phái 
mình. Người đầu tiên khởi xướng việc nghiên cứu về luận lý là học giả Gautama (biệt danh là 
Aksapada, khoảng 50-150 sdl) nhưng phải chờ đến hơn một thế kỷ sau, khoảng 250-350 sdl, 
mới có những học giả kế chí Gautama mà trước tác nên những thư điển căn bản của học phái, 
gọi chung là bộ Nyàya-sùtra. Từ sau 350 sdl trở lại, học giả Vatsyayana viết loại sách Bhàsya để 
giải minh và chú thích bộ Nyàya-sùtra, rất có giá trị về tư tưởng. Ngoài ra, còn có những tác 
phẩm khác như Nyàya-varttikà của Uddyotakara (thế kỷ VI sdl), Nyàya vàrttika-tàtparya-tìka của 
Vàscaspati Misùral (thế kỷ IX sdl), Nyày-vàrttika-tàtparya-parisùuddhi và Nyàya-kusumànõjah 
của Udayama (thế kỷ X sdl), Nyàya-manõjarì của Jayanta và Nyàya-sàra của Bhàsarvajnõa (thế 
kỷ X sdl). 


Nghiên cứu đại cương học thuyết của phái Nyàya, ta thấy về phần hình nhi thượng có nhiều 
điểm giống với học thuyết của phái Vaisùesika. Đối với vấn đề triền miên khổ não ưu tư của con 
người, học phái Nyàya cho rằng, căn nguyên của khổ não là sự kiện con người phải hoạt động 
để duy trì sự sinh tồn. Vì phải duy trì sinh tồn nên phải hoạt động. Vì phải hoạt động mà con 


người đa mang tạp nhiễm, như: tham, sân, si, dục, hiềm, ó. Những khuyết điểm ấy phát sinh do 
tự trí của ta bị lu mờ lầm lẫn (mithyajnðàna: tự ngộ tri). Do đó, nếu con người tự giác đến căn 
nguyên gây nên những khuyết điểm ấy mà từ bỏ được tự ngộ tri, con người sẽ nhận chân được 
thực tướng của mình. Nhận chân được thực tướng của mình rồi, ta sẽ tự nhận chân được thực 
tướng của vạn vật và thế gian. Khi đã nhận chân được thực tướng của vạn vật thế gian là tâm đã 
tự lâng lâng trong sáng mà từ bỏ được hết ưu tư khổ não. Tâm có được trong sáng rồi ta mới 
chuyển sang giai đoạn tu hành để tự giải thoát. Giải thoát theo thuyết Nyàya, không phải chờ đến 
kiếp lai sinh mà giải thoát ngay từ kiếp hiện sinh này. Người được giải thoát sẽ cắt lìa khỏi mọi 
mối dây của luân hồi, không còn bị ràng buộc với “kiếp” với tử tử sinh sinh nữa. Và, để giải thoát, 
ta cần triệt để tuân trì giới luật và tu tập tọa thiền. 


Đồng học thuyết với Vaisùesika, phái Nyàya cũng chủ trương vũ trụ thế gian được cấu tạo nên 
do vô số những nguyên tử. Những nguyên tử này đều có đặc tính trường cữu, xưa nay vẫn vậy, 
không biến đổi, không tiêu diệt. Điểm thứ hai, về thực hữu của Atman, học phái Nyàya cũng tích 
cực chứng minh rằng có. Về lời nói, cũng bài bác lập trường “ngôn ngữ thường trú” của học phái 
Mimamisa. 


Để xác định phương pháp đạt tới chân trí thức, học phái Nyàya chia nhận thức ra làm hai loại: 
Pràna, nghĩa là lượng: nhận thức đúng; và a-pràma, phi lượng: nhận thức sai. 


Pràna có 4 phương pháp nhận thức: 
1. Dùng tri giác trực tiếp (pratyaksia: hiện lượng) mà nhận thức. 
2. Dùng suy luận (anumàna: tỉ lượng) mà nhận thức. 


3. Dùng cách so sánh vật loại để nhận thức (apamàna). Tỉ dụ khi học về loài trâu bò, phải hiểu 
rằng có hai loại khác nhau là giống trâu và giông bò. Vậy, cái học ấy là phải nhận thức để so 
sánh sự đồng âm dị tính, phân biệt rõ ràng, cốt không lầm giống này với giống khác. 


4. Tin vào danh ngôn (sùabda: thánh giáo lượng và thánh lượng), học hỏi nhiều nơi thánh kinh 
Vedas, học rôi câu dốc tín vào thánh ngữ 


***thá (anumàna), Nyàya thành lập ngũ phần tác pháp đề làm thế nào suy luận đúng***: tôn 
(pratitinõa), nhân (hetu), dụ (udàharana), hợp (upanaya) và kết (nigamana). 


1. Tôn: như thấy hỏa diệm sơn có lửa. 
2. Nhân: biết trong hỏa diệm sơn có lửa, vì thấy có khói bốc lên. 
3. Dụ: xưa nay, hễ có khói là có lửa, ví dụ như là nung, hễ khói lên khỏi nóc là trong lò có lửa. 


4. Hợp: trên nóc có khói là trong lò có lửa, vậy trên miệng hỏa diệm sơn có khói là trong lòng hỏa 
diệm sơn cũng có lửa. 


5. Kết: như vậy không thể nào lầm được nữa, khi biết rằng trong hỏa diệm sơn có lửa, để làm 
đích tin tưởng cho suy luận. 


Tóm lại, toàn bộ học thuyết của học phái Nyàya bao gồm mười sáu vấn đề: 


1. Phương pháp nhận thức 9. Quyết định 


2. Đối tượng nhận thức 10. Luận nghị 


3. Nghi hoặc 11. Luận tránh 

4. Động cơ 12. Luận kết 

5. Thực lộ 13. Lý do ngộ nhận, ngộ tưởng 
6. Định thuyết 14. Ngụy biện 

#. Chí phân 15. Sỉ mạ (bị đàm tiếu) 

8. Tự biện 16. Bại bắc (bị thất bại). 


VI. HỌC PHÁI VEDÀNTA (PHẸỆ ĐÀN ĐA) 


Trong các học phái có liên hệ đến biên soạn, chú thích, giải minh về kinh điển Vedas, thì học 
thuyết Vedànta là hậu thế cuối cùng, và cũng là học phái có nhiều thức giả tham gia đông đảo 
hơn cả. Bởi có nhiều học giả gắng công tìm trong kinh điển xem còn những điểm nào chưa sáng 
tỏ thì chú thích và giải thuyết nên phần nội dung lý thuyết của học phái này thật phong phú. Giáo 
lý, giáo điều, giáo điển cho đến những điểm tương quan với số học cũng không bỏ sót. Trong nội 
dung phong phú ấy, ta thấy có phần triết lý là đa lượng, đa dạng và sâu rộng hơn cả những phần 
khác. 


Trong số những học giả và triết gia đông đảo ấy, có hai người nồi tiếng hơn cả: Jaimini (khoảng 
từ 200 đến 100 tdl) và ***Badarayna*** (khoảng 100 tdl). Học thuyết của Jaimini về sau mở 
đường cho học phái Mimamisa ra đời, và *“*Badarayna*** là ngọn đuốc tiền phong cho học phái 
Vedanta. Thế nên, về hậu đại, hai học phái Mimamisa và Vedanta đều suy tôn hai ông là khai tổ 
sáng lập nên học phái. 


Tại Án Độ, người ta vẫn chia toàn bộ kinh điển Vedas thành hai phần chính. Một phần về giáo 
điều gọi là Tế sự (Karmakanda), một phần về giáo lý gọi là Trí thức (Jnõànakanda). Bộ Tế sự 
dạy về trật tự, lễ nghi và tổ chức các đàn tràng cầu cúng, tương đương với bộ kinh điển 
Brahmana. Bộ Trí thức luận về triết lý siêu hình, chuyên khảo sát, biện luận và giải thích về vũ trụ 
vạn hữu, tương đương với khoa triết lý Upanishad. 


Sau này, khi học phái Mìmàmïsà nỗi lên, dù rằng trên danh nghĩa là quảng thuyết kinh điển 
Vedas, nhưng trọng tâm chỉ thiên về phản Tế sự nên mới thành khoa Tế sự học Mìmàmisà 
(Karma-Mìmàmisà). Một học phái khác, cũng thuộc một ngành của Mìmàmisà nhưng lại chuyên 
khai thác phần trí thức thành khoa học riêng và lầy tên là phái Vedànta. Cho nên ta phải nhận 
thấy rằng, công phu khai thác và quảng thuyết cả hai phần Tế sự bộ và Trí thức bộ của hai học 
phái này hợp lại, thực đã vun đắp nhiều cho sự phong phú và sáng sủa của kinh điển Vedas; nói 
chung, chẳng khác nào một gốc mà chia hai ngành hoa lá tốt tươi, khiến học giả đương thời 
thường phê bình lẫn lộn Mimamisa với Vedanta. Nhưng trên thực tế, đó là hai ngành học vấn 
riêng biệt. Thí dụ, như cùng giảng thuyết thế nào là nhân sinh, .Jaimini thì chủ trương rằng lẽ 
sống là tế tự và thờ cúng, còn Badarayana lại cho rằng lẽ sống là tìm đến giải thoát đề về với 
Brahman. 


Đương thời, Badarayana là thời kỳ phong trào tin tưởng rằng cá ngã có liên hệ chặt chẽ với Ngã 
chủ tê tôi cao. Thuyêt này do học giả Asmarathya (có lẽ vào thê kỷ III tdl) khởi xướng. Theo ông, 
cá ngã vôn là thuộc đông nguyên chất với Ngã tôi cao, do Ngã tôi cao phân tán, ví như gốc từ 


một đống lửa mà phun ra những tia hoa cà, hoa cải. Có lẽ vào cuối thế kỷ này, học giả Auduloni 
cũng thuyết rằng, gọi là cá ngã ấy, tức hình hài nhục thể của con người trước mắt ta, ta vẫn ngỡ 
là khác với thực thể của Ngã tối cao. Nhưng nếu dốc tâm tu hành, đạt tới bậc minh trí, là khi quy 
ân, phần cá ngã thực tính sẽ lìa khỏi nhục thể mà về với gốc, hòa đồng thể với Ngã tối cao để 
vĩnh viên trường tồn. Lại vào khoảng những năm 250 tdl trở lại, học giả Kasakrïìsna cũng thuyết 
rằng, cá ngã vốn đồng trạng thái vĩnh cửu với Ngã tối cao. 


Đến khi học phái Vedànta ra đời (khoảng 400-45000 sdl), với phương châm khai thác ngành 
hình nhỉ thượng của bộ Trí thức trong kinh điển Vedas, các học giả cũng dựa vào lý thuyết của 
những tiền bối trên đây mà chỉnh lý, phê bình, phán đoán, so sánh và xếp đặt lại thành cơ sở 
luận thuyết của triết phái mình trong những bộ Brahma-sùtra hay Vedànta-sùtra. Sau học phái 
Vedànta, các học phái trong Ấn Độ giáo mới dung hòa các học thuyết của Asmarathya, Auduloni, 
Kasakritisina và luận thuyết Vedànta với giáo lý của tông phái mình, mà làm giàu thêm cho khoa 
triết học của Ấn Độ giáo. 


Theo Brahma-sùtra (luận thuyết của học phái Vedànta), trong dân gian có ba hạng người siêu 
việt, ba giai cấp thượng tầng, là có tư cách trí minh của Brahman. Còn những người khác vì kém 
hạch tố tư tưởng nên thiếu căn bản và minh liệu về lý luận. Với ba giai cắp thượng tầng, vì được 
hàm chứa cái chân trí thức tính Brahman nên học đến thánh kinh Vedas là hiểu thấu ngay để tạo 
cho mình căn bản trí tuệ vững chắc và sáng suốt như Brahman. Cho nên, những ai trong ba giai 
cấp thượng tằng mà dốc tâm tu hành là quyết nhiên được giải thoát. 


Đối với vấn đề Tuyệt đối Brahman, có hay không có Brahman, Vedànta-sùtra luận rằng tất cả các 
kinh điển của các giáo phái Bà La Môn đều có viết đến cả. Dù suy luận về phần tiểu tiết hay cách 
hành văn diễn tả của mỗi kinh sách có khác nhau, nhưng nếu quy vào trọng tâm thì bộ kinh sách 
nào cũng phải nương vào giáo huấn của Brahman mà biện luận. Vậy, đã có lời giáo huấn là có 
thực thể, đã có thực thể là có thực hữu Brahman. 


Đối với quyền lực tuyệt luân đến vạn năng của Brahman, Vedànta-sùtra (hay Brahman-sùtra) 
dân chứng răng: 


- Brahman tạo nên nhân dạng cho con người và giữ cho nhân dạng ấy được đắp đổi liên tục 
thành cái thế trường tổn. 


- Brahman tạo thực thể cho phần thuần túy tinh thần để dưỡng thành trí thức. 


- Brahman sáng tạo nên những hạch tố tư tưởng cho con người để con người biết suy luận và 
phát ra bằng tiêng nói. 


- Brahman có tự tính vĩnh cửu vô cùng vô tận, có tự tính biến mắt đi (tính biến) nhưng vẫn có tại 
đây (tính tại) Brahman ở cả ngoài vô hạn lân ở trong hữu hạn. Brahman là bât diệt. 


- Brahman sinh ra và khởi nên hình thể, dựng thành đời sống của vạn hữu, vạn vật, tạo nên sự 
“tồn ” bằng kế tục. Brahman cho vạn hữu ra đời đấy rồi lại gọi về đầy, cho vạn vật thành hình đấy 
rồi lại hủy diệt đấy, nói chung, Brahman là bà mẹ bào thai cho tất cả. 


- Brahman là chủ thể của. mọi thứ “nhân” của chất liệu toàn vũ trụ. Brahman là bậc nghĩ ra, an bài 
nên, sáng tạo thành và xếp đặt tất cả những quy mô hoạt động của vũ trụ, của thế giới, của vạn 
vật. 


Luận về hiện tượng của thế giới, Vedànta-sùtra đi từ nguyên nhân trước hết của thế giới. 
Nguyên nhân ây năm trong hư không do Brahman tạo ra, rôi từ hư không thành ra gió, gió thành 
ra lửa, lửa sinh ra nước, nước tạo thành đất đai. Đây là năm đại hay năm nguyên tô, là nguyên 


nhân thế giới. Ngũ đại này khi thành thực thê ấy là thuận hướng mà ra, khi thực thể biến vào cõi 
hư không ây là nghịch hướng mà về. Vậy thế giới từ nơi chế tạo mà có, có rồi tồn, tồn rồi tiếp 
nối, tiếp nối rồi trở về, trở về rồi mắt, mất rồi sinh, nhất nhất đều do từ quá trình an bài của 
Brahman mà thành thực thể hiện tượng ấy cả. 


Con người là thuộc một cá ngã. Cá ngã do từ Brahman mà ra. Vậy con người là một bộ phận 
của Brahman, từ vô thủy dĩ lai vẫn là dị hình nhưng đồng chất và bị an bài trong hệ thống luân 
hồi. Nay là con người. thì mục đích duy nhất trong đời sống ấy chỉ là khoảng thời gian đi tìm lối ra 
khỏi luân hồi để tự giải thoát. 


Giải thoát là trở về hợp nhất với gốc cũ của mình là Brahman vĩnh cửu và bắt diệt. Những người, 
dầu thuộc hay không thuộc ba giai cắp thượng tầng, nhưng biết dùng phần minh trí của mình mà 
tu hành thì khi chết đi, cá ngã nguyên tố được dẫn vào con đường Thánh đạo. để lần lần đi tới 
Brahman. Khi nào trở về đến nơi, hợp nhất với Brahman rồi thì vô lượng vô số cá ngã chỉ là một 
trường cửu, vĩnh viễn, bất sinh, bắt diệt. 


Trên đây là tóm lược vũ trụ quan siêu hình của học phái Vedanta. 


VII. SIÊU HÌNH HỌC VỀ NGÔN NGỮ 


Vào khoảng cuối thế kỷ V sdl, môn văn pháp học được Bhartrihari phục hưng. Cơ sở văn pháp 
học của ông dựa trên văn chương và kinh sách về triết lý của học phái Vedànta mà khảo luận và 
biện minh. Về tiêu sử của Bhartrihari, có lẽ ông là người của địa phương Avanti trên sông 
Gange, miền Trung Án. Một đời ông đến bảy lần xuất gia và bảy lần hoàn tục vì khát vọng đi tìm 
chân lý nhân sinh. Tương truyền, ông còn để lại những bộ: 


- Vakyapadiya (Văn chương đơn ngữ biên) 
- Mahabhàsyadipika (Đại chú thích thư giải minh) 
- Bhartriharisataka (Bhartrihari Bách Tụng luận). 


Bộ thứ ba này là tập thơ trữ tình, rất phong phú về ý tưởng lãng mạn, phong nhã về từ cú bay 
bướm nên từ thời xa xưa ấy đến nay, không thế hệ nào mà không có người ham đọc. Còn hai bộ 
về môn văn pháp học kia, có phải đích thực ông trước tác nên hay không thì đến nay vẫn còn là 
nghi vấn. Có điều rằng trên phiến diện thì bảo là của ông nên cứ biết vậy mà thôi. 


Ông cũng luận nhiều về triết lý vũ trụ và nhân sinh. Theo ông, bậc tuyệt đối vẫn là Brahman với 
thực thể vĩnh cửu siêu thời gian và siêu không gian, là chủ tế sáng tạo nên vũ trụ. Thế gian, vạn 
hữu vạn vật đều do Brahman mà thành, nhất thể nhưng dị thù, đều có đấy mà đều không đáy, 
đối lập đấy mà tương hòa đấy. Tuy nhiên, nếu nói về quyền năng tuyệt đối của Brahman thì còn 
huyền bí và cao diệu hơn thế nữa. Dẫu có diễn tả ra như là nhất thể, là dị thù, là hữu, là vô, là 
đối lập, là tương hòa, nhưng thực tế thì những lời lẽ ấy không thể diễn ra hết và tả đến cùng 
được cái huyền bí và cao diệu kia. Brahman từ không mà ra có, từ có lại về không, thì không- có 
có-không ấy là biến hóa chứ gì? Nhưng với một hạn từ “biến hóa” không thể hàm súc nổi những 
vi diệu của lẽ biến hóa thực của Brahman. Hoặc giả, nếu biến hóa tuy cùng trong đồng nhất hiện 
tượng giới nhưng lại có sai biệt tướng, có đa dạng tướng, hay biến hóa là ở phần vô hình sắc 
nhưng lại chứa đựng cái tuyệt đối cao quý của con người là lời nói để làm dây chẳng nối tư 
tưởng từ người này sang người khác, thì “biến hóa” ấy là tuyệt diệu, nhưng mà bằng hạn từ 
“tuyệt diệu” cũng không đủ bộc lộ hết những biến hóa tuyệt diệu của Brahman được. Nói chung, 


theo Bhartrihari, con người không đủ lời nói để đạt tới lĩnh vực quyền năng của Brahman được. 
Đây là khái quát về tư tưởng thượng sùng Brahman của thi gia này. 


Bhartrihari cho rằng “lời nói: ngôn ngữ” là phần cao quý nhất của con người. Ngôn ngữ là kết 
hợp của lời và ý, tuy là vô hình nhưng có đặc tính lưu mãi ở trong không gian, và không biến đổi. 
Bản thể của ngôn ngữ không phải chỉ đơn thuần âm thanh mà là Sphota. Sphota là âm thanh 
hàm chứa những vẻ đẹp muôn màu sắc, là tiếng vang trong gió với những ý nghĩa cao siêu và 
với nhạc điệu quyến rũ. Sphota là âm thanh vĩnh cửu siêu thời gian và siêu không gian, phát ra 
rồi là bát diệt và bắt biến hóa, hoàn toàn bảo tồn mãi mãi được bản thể. 


Ngôn ngữ là “đơn nhất”, không bị một quyền lực nào phân tán ra được. Đặc tính của ngôn ngữ là 
vô hình, thế mà lại có đặc thù đến thành loại, loại đơn, loại kép, loại đồng, loại dị, loại trừu tượng, 
loại khách sáo, loại chân thực, loại phi chân thực. Như vậy, ngôn ngữ là hữu tính (satta) chứ 
không phải vô tính. Cái vô hình tính của ngôn ngữ quả là kỳ diệu. Tuy vô hình đến độ cả vô 
hương vô vị, nhưng lại có bản thể để mà căn cứ phân loại về giá trị, loại hơn, loại kém, loại hay, 
loại dở, để mà chọn lấy hay thả buông cho bay đi cùng với gió thoảng. 


Như vậy, ngôn ngữ lại có cái “bản thể ý nghĩa” tiếng nữa. Bản thể ý nghĩa của ngôn ngữ vừa vô 
nội dung lại vừa hữu hạn nội dung. Vô nội dung vì man mác bao la, thừa dung nạp được đủ loại 
âm thanh mà loại nào cũng có ý nghĩa. Hữu hạn nội dung vì ngôn ngữ chỉ đúng trong một phạm 
vi với “thiên tính” (upadhi) để móc nối các đơn ngữ lại mà quảng diễn tư tưởng, làm sáng tỏ một 
vấn đề cụ thể để lưu truyền mãi mãi. 


Tính của ngôn ngữ cũng vừa chân thực, vừa phi chân thực. Chân thực vì ngôn ngữ phản ảnh 
đúng chân tướng của Brahman hay chân cảm của cá ngã. Phi chân thực vì lời nói có thể đánh 
lạc chân tướng Brahman hay che đậy cái chân cảm của bản ngã. Tuy nhiên, cả cái chân thực và 
phi chân thực cũng đều phải nương dựa lẫn nhau mới có thể trường tồn, mắt một bên này thì 
bên kia cũng không còn nữa. Điều cần thiết là nơi con người phải có trí tuệ để phân biệt chân, 
giả mà thôi. 


Với con người, ngôn ngữ là phần tuyệt cao quý, bởi tất cả những cái gì gọi là văn minh, hoặc thu 
hẹp trong phạm vị sinh hoạt hàng ngày mà nêu không có ngôn ngữ tất không thành tựu được. 
Thế nên “học nói” mới là cả một khoa học lớn lao bắt đầu từ văn pháp học mà đi vậy. 


